TÀI LIỆU DẠY HỌC SINH LỚP 9 CHƯA ĐẠT CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG 

MÔN NGŨ VĂN 
( LƯU HÀNH NỘI Bộ) 


PHẦN A. GIỚI THIỆU CHUNG 

Đây là tài liệu Hội thảo xây dựng nội dung ôn tập môn Ngừ văn do Sở GD&ĐT tô chức ngày 
29,30/12/2009 được sử dụng đê ôn tập cho học sinh lóp 9, nhất là đối tượng học sinh yếu kém. Giáo 
viên triến khai nội dung ôn tập cho học sinh theo tài liệu, đồng thời dựa vào cách biên soạn tài liệu của 
Sở đê biên soạn thêm nội dung đảm bảo bao quát chuông trình đã học. 

Tài liệu được biên soạn dưới dạng các chuyên đề, trong đó, mỗi vấn đề được cấu trúc theo dạng 
câu hỏi, dạng đề và gợi ỷ trả lời. Những nội dung kiến thức trình bày trong tài liệu là nội dung CO' bản, 
ngắn gọn, giúp học sinh nắm được những kiến thức cơ bản đê nâng cao chất lượng tốt nghiệp lớp 9 và 
tỷ lệ thi đầu vào lóp 10. 

Do thời gian biên soạn còn hạn chế nên tài liệu này chưa bao quát hết nội dung chương trình. 
Một số nội dung có tính chất đề cương, gợi ý, giáo viên cần bố sung. Dựa theo cách biên soạn của tài 
liệu, giáo viên biên soạn nội dung cho phù họp với điều kiện dạy học và trình độ của đối tượng học 
sinh trường mình. Tuy nhiên, khi biên soạn bô sung cần đảm bảo ngắn gọn đế học sinh dề tiếp nhận. 

về cách thức dạy học: Căn cứ vào trình độ của học sinh, giáo viên có thê vận dụng các phương 
pháp dạy học cho phù họp nhằm làm cho học sinh nắm được kiến thức cơ bản; tăng cường thực hành, 
luyện tập đê viết bài theo từng loại chuyên đề. Mồi kiêu bài cần cho học sinh viết nhiều lần theo cách, 
từ đon giản, sơ lược đến đầy đủ với nhiều dạng câu hỏi, dạng đề khác nhau đê rèn luyện kỳ năng trình 
bày. 


PHẦN B. NỘI DUNG 


PHẦN I. TIÉNG VIỆT 

Tiết 

1 

Chuyên đề 1. Từ vựng 

6 

2 

Chuyên đề 2. Ngữ pháp. 

6 

PHẦN II. LÀM VẢN 


3 

Chuyên đề 1. Văn tự sự 

3 

4 

Chuyên đề 2. Văn nghị luận 

9 

5 

Chuyên đề 3. Văn thuyết minh 

3 

6 

Chuyên đề 4. Văn bản hành chính công vụ 

3 

PHẦN III. VĂN HỌC 


7 

Chuyên đề 1. Văn học trung đại Việt Nam. 

15 

8 

Chuyên đề 2. Tho' hiện đại Việt Nam sau CM tháng 8.1945 

15 

9 

Chuyên đề 3. Truyện Việt Nam sau CM tháng 8.1945. 

9 

10 

Chuyên đề 4. Văn bản nhật dụng - Kịch 

6 


1 



















PHẦN I: TIẾNG VIỆT 
Chuyên đề 1: Từ vựng. 


Tiết 1: 

Tõ xĐt vò CÊU Vo 

A. TÓM TẮT KI ẺN THỨC cơ BẢN 

1. Từ đơn: Là từ chi có một tiếng. 

VD: Nhà, cây, trời, đất, đi, chạy... 

2. Từ phức: Là từ do hai hoặc nhiều tiếng tạo nên. 

VD: Quần áo, chăn màn, trầm bông, câu lạc bộ, bâng khuâng... 

Từ phức có 2 loại: 

* Từ ghép: Gồm những từ phức được tạo ra bằng cách ghép các tiếng có quan hệ với nhau về nghĩa. 
-Tác dụng: Dùng đê định danh sự vật, hiện tượng hoặc dùng đê nêu các đặc diêm, tính chất, trạng thái 
của sự vật. 

* Từ láy: Gồm nhũng từ phức có quan hệ láy âm giừa các tiếng. 

-Vai trò: Tạo nên nhùng từ tượng thanh, tượng hình trong miêu tả thơ ca... có tác dụng gợi hình gợi 
cảm. 

B. CẮC DANG BẢI T ẢP 

1. Dang bài tâp 1 điếm: 

Đe 1: Trong nhũng từ sau, từ nào là từ ghép, từ nào là tù' láy? 

Ngặt nghèo, nho nhỏ, giam giữ, gật gù, bó buộc, tươi tốt, lạnh lùng, bọt bèo, xa xôi, cỏ cây, đưa 
đón, nhường nhịn, rơi rụng, mong muốn, lấp lảnh. 

Gơi ỷ: 

* Từ ghép: Ngặt nghèo, giam giữ, bó buộc, tươi tốt, bọt bèo, cỏ cây, đưa đón, nhường nhịn, rơi rụng, 
mong muốn. 

* Tù láy: nho nhỏ, gật gù, lạnh lùng, xa xôi, lấp lánh. 

Đe 2: Trong các từ láy sau đây, từ láy nào có sự “giảm nghĩa” và tù' láy nào có sự “tăng nghĩa” 
so với nghĩa của yếu tố gốc? 

tràng trắng, sạch sành sanh, đèm đẹp, sát sàn sạt, nho nhỏ, lành lạnh, nhấp nhô, xôm xốp. 

Gọi ỷ: 

* Nhũng từ láy có sự “ giảm nghĩa”: trăng trắng, đèm đẹp, nho nhỏ, lành lạnh, xôm xốp. 

* Nhũng từ láy có sự “ tăng nghĩa”: sạch sành sanh, sát sàn sạt, nhấp nhô, 

2. Dan 2 bài tâp 2 điếm: 

Đe 1. Đặt câu với mồi từ: nhỏ nhan, nhẹ nhàng, nhẹ nhõm, nhỏ nhẻ. 

Gọi ỷ: 

- Bạn Hoa tr«ng thÊt nhá nh 3 An, dô th--ng. 

- B|i mN nhN nhgng khuy ã n bllo con. 

- L|_im xong c«ng viỡc, nã thẻ ph|jo nhl\l nhâm nh trót ®ĩc g.nh n/Eng 

- B 1 n Hoa "n nãi thỀt nhá nhỉ. 

3. Dạng đề 3 điếm: 

Cho các tù' sau: lộp bộp, róc rách, lênh khênh, thánh thót, khệnh khạng, ào ạt, chiếm chề, đo sộ, 
lao xao, um tùm, ngoan ngoèo, rì rầm, nghêng ngang, nhấp nhô, chan chát, gập ghềnh, loẳt choẳt, vèo 
vèo, khùng khục, hôn hên. 

Em hãy xếp các từ trẽn vào 2 cột tương ủng trong bàng sau: _ 


Từ tượng thanh 

Từ tượng hình 

- Lộp bộp, róc rách, thánh thót, ào ào, lao 

- Lênh khênh, khệnh khạng, chem chệ, đồ sộ, 


2 
















xao, rì râm, chan chát, vèo vèo, khùng khục, um tùm, ngoãn ngoèo, tĩghêng ngang, nhâp 
hôn hên _ nhô, gập ghềnh, loẳt choắt. _ 


c. BẢĨ TẢP VẺ NHÀ 

1. Dang hài tâp 2 điếm: 

Đề 1: 

a, Gạch chân các từ tượng hình trong đoạn thơ sau: 

“Chú hẻ loắt choắt 
Cái sắc xinh xinh 
Cái chân thoăn thoắt 
Cải đầu nghêng nghêng” 

(Tố Hữu, Lượm) 

b, Cho biết tác dụng của các từ tượng hình trong đoạn thơ? 

*Goi v: 

a, Các từ tượng hình trong đoạn thơ: 

- loẳt choẳt, thoăn thoắt, nghêng nghêng 

b, Các tù' tượng hình ( loắt choắt, thoăn thoắt, nghêng nghêng) đã góp phần khắc hoạ một cách cụ thê 
và sinh động hình ảnh Lượm một chú bé liên lạc, gan dạ, dũng cảm. 

Đe 2: Viết một đoạn văn ngắn (4- 5 dòng ) trong đó có sử dụng: từ đơn, từ phức. 

GoỊỊ: 

- Học sinh viết được một đoạn văn ngắn có sử dụng: tù' đon, từ phức 
( Tùy sự sáng tạo của học sinh). 

- Có nội dung, thế hiện một ý nghĩa, câu cú rõ ràng, trình bày khoa học. 

- Gạch chân nhũng từ: tù' đon, từ phức, đã sử dụng trong đoạn văn. 

Tiết 2: 

Tõ xĐt vò nguẳn gèc 

A. TÒM TẮT KĨỂN THỨC Cơ BẢN 

1. Tõ mĩn : 

Lịì nh-ĩ-ng tõ vay mĩn cha tiõng níc ngo|ii ®Ó bióu thb nh-ỉ-ng sù vỄt, hiởn t- 
ĩng, ®/Ec ®iÓm... mỊj tiõng Viồt cha cã tõ thÝch hĩp ®Ó bióu thb. 

*VÝ dô: Cõu Long, du kÝch, hi sinh... 

2. TÙ’ ngữ địa phương: 

Từ ngừ địa phưong là tù' ngũ' chỉ được sử dụng ở 1 hoặc 1 số địa phưong nhất định. 

* Ví du: 

“ Rứa là hết chiều ni em đi mãi 
Còn mong chỉ ngày trở lại Phước ơi! ” 

(Tầ Hũn - Đi đi em) 


- 3 từ trên (rứa, ni, chi ) chỉ được sử dụng ở miên Trung. 
*Mẻt sè tử địa phưong khác:_ 


C.c vĩng miòn 

VÝ dô 

Từ địa phương 

Từ toàn dân 

Bắc Bộ 

bỉu điện 

bưu điện 

Nam Bộ 

dề, duỉ 

về, vui 

Nam Trung Bộ 

béng 

bánh 

Thừa Thiên Huồ 

té 

ngã 


3. Biệt ngữ xã hội: 


3 







- Biệt ngữ xã hội lịi nh-ĩ-ng tõ ng-T- chỉ được dùng trong một tầng lóp xã hội nhất định. 

* Ví dụ: 

-Ch’n qu j; h«m nay mxnh phui nhÊn con ngọng cho b[ii kióm tra to.n. 

- Tróng th, h 3 Án nghiôm nhi â n ® 1 t ®iÓm cao nhÊt líp. 

+ Ngỗng: điềm 2 

+ trúng tủ: đúng vào bài mình đã chuấn bị tốt 
( Được dùng trong tầng lớp học sinh, sinh viên ) 

*Sử dụng từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội: 

- ViOc sỏ dông từ ngừ địa phương và biệt ngữ xã hội phải phù họp với tình huống giao tiếp . 

- Trong thơ văn, tác giả có thê sử dụng một số tò ngừ thuộc 2 lóp tù' này đế tô đậm màu sắc địa 
phương, màu sắc tầng lóp xã hội của ngôn ngữ, tính cách nhân vật. 

- Muốn tránh lạm dụng từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội cần tìm hiếu các tù' ngữ toàn dân có 
nghĩa tương đương đế sử dụng khi cần thiết. 

B. CÁC d 1 nq bịii tÉp 

1. Dạng bài tập 1 điếm: 

Đe 1: Tìm một số từ ngũ' địa phương nơi em ở hoặc ở vùng khác mà em biết. Nêu từ ngừ toàn dân tư¬ 
ơng ứng? 

Gọi ỷ 


Trải 

- 

quả 

Chén 

- 

bát 

Mè 

- 

vừng 

Thơm 

- 

dứa 


Đe 2: Hãy chỉ ra các từ địa phương trong các câu thơ sau: 
a, Con ra tiền tuyến xa xôi 

Yêu bầm yêu nước, cả đôi mẹ hiền 
b, Bác kêu con đến bên bàn, 

Bác ngồi bác viết nhà sàn đơn sơ. 

Gọi ỷ 

Các từ ngừ địa phương: 

a, bầm 

b, kêu 

2. Dang bài tâp 2 điếm: 

Sun tầm một số câu ca dao, hò và vè có sử dụng tù' ngũ' địa phương? 

Gọi ỷ: 

+ Đứng bên ni đồng ngó bên tê đồng m-nh m«ng b J t ng J t, 
Đứng bên t- đồng ngó bên ni đồng I b j t ng J t m-nh m«ng. 
+ Đường vô xứ Huế quanh quanh, 

Non xanh níc biõc nh tranh ho 1 ®ẳ. 

+ Tóc đến lưng vừa chừng em bối 
§ê chỉ dài, bổi rối dạ anh 
+ Dầu mà cha mẹ không dung 
Đèn chai nhỏ nhựa, em cùng lăn vô. 

+ Tay mang khăn gói sang sông 
Mẹ kêu khốn tới, thương chồng khốn lui. 

+ Rứa là hết chiều ni em đi mãi 
Còn mong chi ngày trở lại Phước ơi. 

C.BẰI TẢP VÈ NHẢ: 

L Dang hài tâp 1 điếm: 


4 



Hãy tìm trong ca dao, tục ngừ, tho hay truyện ngắn có sử dụng từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã 

hội? 

Gọi ỷ: 

Ví dụ một số bài thơ của nhà thơ Tố Hữu. 

Truyện ngắn “Chiếc lược ngà” của Nguyễn Quang Sáng.... 

2. Dạng bài tập 2 điếm: 

Em hãy viết một đoạn văn kho Ung 5 câu có sử dụng từ ngữ địa phưong ? 

Goi v: 

(Viết theo suy nghĩ, tù chán chn ® o, đoạn văn phải có sử dụng tù' ngữ địa phương) 


Tiết 3+ 4: 

Tõ xĐt vò nghũa V|i hiòn tĩng chuyón nghủa cha tõ 

A. TÒM TẮT KĨỂN THỨC cơ BẢN: 

1. Nqhúa cna tõĩ Lịi néi dung mp tõ bióu thb. 

VÝ dô: Bpn, ghõ, s^ch... 

2. Tõ nhỉòụ nqhùa : Lp tõ mang S 3 ÁC thj ý nghũa kỉvc nhau do hiồn tĩng 
chuyón nghủa. 

VÝdô: 

3. Hiòn tínq chuyón nqhùa cha tõ: 

a. C,c tô xĐt vộ nghủa: Tõ ®ẳng nghủa, tõ trj nghũa, tõ ®ẳng ©m. 

* Tõ ®ẳng nghũa: lịi nh-^-ng tõ cĩng n»m trong mét trêng nghủa V|i ý nghủa 
gièng nhau ho/Ec gQn gièng nhau. 

VD: xinh- ®Np, "n- x->/ 

-Tõ ®ẳng nghũa cã thó chia thpnh hai lo 1 ! chÝnh: 

+ Tõ ®ẳng nghủa hopn topn 
VD: qulỉ- trj, mN- tri;... 

+ §ẳng nghủa kh«ng ho|jn tOỊin: 

VD: khuẼt nói- qua ®êi, chõt- hi sinh... 

* Tõ trj nghủa: Lụ nh-í-ng tõ cã nghũa trj ngĩc nhau 

VD: cao- thẼp, bĐo- gỢy, XÊU- tèt... 

* Tõ ®ẳng ©m: L|-inh-ỉ-ngtừ giống nhau về âm thanh nhuưg nghĩa khác xa nhau, không liên 
quan gì với nhau. 

VD: 

- Con ngựa đang đứng bồng lồng lên. 

- Mua được con chim, bạn tôi nhốt ngay vào lồng. 

b, CÊp ®é khj qu j t nghũa cha tõ: 

- Nghủa cha mét tõ ng-ỉ- cã thó reng h--n ho/Ec hNp h--n nghủa cha tõ ng-ỉ- ktcc. 

- Mét tõ ng-^ ®ĩc coi lịi cã nghủa réng khi ph 1 m vi nghũa cha tõ ng-ỉ- ®ã bao 
hpm ph 3 m vi nghũa cha mét se tõ ng-ỉ- kh^. 

- Mét tõ ng^- ®ĩc coi lp cã nghủa hNp khi phEm vi nghủa cha tõ ng-ỉ- ®ã ®ĩc bao 
hpm trong ph 1 m vi nghũa cha mét tõ ng^- kh^. 

- Mệt tõ ng-ỉ- cã nghũa réng ®èi víi nh-ỉ-ng tõ ng-i- npy, ®ẳng thêi cã thó cã 
nghũa hNp ®èi víi mét tõ ng-í- kh^. 

VD: §éng vỄt: thó, chim, C J 
+ Thó: voi, h->u... 

+ Chim: tu hó, s^o.... 


5 




+ C/. C J r«, c„ thu... 

c, Trêng tõ vùng: Lu tẼp hĩp cha nh-^-ng tõ cã Ýt nhÊt mét nĐt chung vò nghủa. 
B. CAC DANG B|iỉ tỀp: 

1. Dạng bài tập 1 điếm: 

Đe 1: Trong đoạn tho sau, tác giả đã chuyến các từ in đậm từ trường từ vựng nào sang trường từ vựng 
nào ? 

Ruộng rẫy là chiến trường, 

Cuốc cày là vũ khí, 

Nhà nông là chiến sĩ, 

Hậu phương thi đua với tiền phương. 

(Hồ Chí Minh) 

*Gợiý: 

- Những từ in đậm được chuyên từ trường quân sự sang trường nông nghiệp. 

Đề 2: Trong hai c©ụ th-> sau, tõ hoa trong thòm họa, ló hoa ®ĩc dĩng theo 
nghũa gèc hay nghủa chuyón? Cã thó coi ®©y Ip hiõn tĩng chuyón nghũa Ipm 
xuÊt hiồn tõ nhiòu nghũa ®Tc kh«ng? Vx sao? 

"Ngi mxnh th ã m t 0 c ngi nhịd, 

Thòm hoa mét bíc lõ hoa mẼy hpng!" 

( Nguyôrí Du, Truyỏn Kiòu). 

Gợi ỷ: 

- Tõ hoa trong thòm hoa, ló hoa ®ĩc dĩng theo nghủa chuyón. 

- Tuy nhi ã n kh«ng thó coi ®©y l[_i hiồn tĩng chuyón nghũa l[_im xuÊt hiởn tõ 
nhiòu nghủa, vx nghủa chuyộn npy cha tõ hoa ch0 Ip nghũa chuyón l©m 
thêi, nã cha Ipm thay ®aei nghũa cha tõ, cha thó ®a vpo tõ ®iốn. 

2. Dạng bài tập 2 điếm: 

Đe 1: Đặt tên trường từ vựng cho moi dãy sau: 

a. Lưới, nơm, câu, vó. 

b. Tủ, giường, hòm, va li, chai, lọ. 

c. Đả, đạp, giẫm, xéo. 

d. Buồn, vui, phấn khởi, sợ hãi. 

*Gọi ý: 

a. Dụng cụ đánh bắt thuỷ sản. 

b. Dụng cụ đê đựng. 

c. Hoạt động của chân. 

d. Trạng thái tâm lí. 

Đe 2: Các từ in đậm trong đoạn văn sau đây thuộc trường từ vựng nào ? 

Vì tôi biết rõ, nhắc đến mẹ tôi, cô tôi chỉ có ỷ gieo rắc vào đầu óc tôi những hoài nghỉ đê tôi 
khinh miệt và ruồng ray mẹ tôi, một người đàn bà đã bị cái tội là goả chồng, nợ nần cùng túng 
quá, phải bỏ con cái đi tha hương cầu thực. Nhưng đời nào tình thương yêu và lòng kỉnh mến mẹ 
tôi lại bị những rắp tâm tanh bân xâm phạm đến... 

{Nguyên Hồng, Những ngày thơ ấu) 

* Gọi ý: 

Các từ “hoài nghi, khinh miệt, ruồng rẫy, thương yêu, kính mến, rắp tâm ” : trường tù' vựng “thái 
độ” 

Đề 3: 

Khi ngêi ta ®- ngogi 70 xu©n thx tuaei t^c cgng cao, S0C khoỉ CỊung thẼp. 

(Hẳ ChÝ Minh, Di chóc) 


6 



Cho biõt dùa tr^n c-> sẻ npo, tõ xu©n cả thó thay thõ cho tõ tuaei. Viổc thay 
tõ trong c©u tr ã n cã t,c dông diôn ® 3 t nh thõ npo? 

Gợi ỵ: 

- Dùa tr Ễ n c-> sẻ tõ xu©n l[i tõ ch0 mét mĩa xu©n trong n"m, khollng thêi gian 
t->ng ong víi mét tuaei. Cã thố coi ®©ỵ Ip trêng hĩp lÊy bé phẼn ®Ó thay thõ cho 
topn thó, mét hxnh thoc chuyón nghũa theo ph-mg thoc ho.n dô. 

- Viỡc thay tõ xu©n trong c©u tr â n cã t,c dông: thó hiõn tinh th£n Pc quan 
cha t,c gin. Ngopi ra cftn tr.nh ®ĩc viồc l/Ep I 1 ! tõ tuaei t^c. 

2. Dạng bài tập 3 điếm: 

x,c ®Pnh trêng tõ vùng vp ph©n tÝch c j hay trong c.ch dĩng tõ ẽ bpi th—- sau: 

J o ®á em ®i g/+a phè ®«ng 
c©y xanh nh còng J nh theo hảng 
Em ®i lỏa ch^y trong bao m 3 Át 
Anh ®ong thpnh tro em biõt kh«ng? 

( Vò Qu£n Ph--ng, j o ®á) 

Gơi v: 

- C,c tõ (, 0 ) ®ấ, (c©y) xanh , ( J nh ) hẳng, lỏa, ch^y, tro t x 0 thpnh 2 trêng tõ 
vùng: trêng tõ vùng ch0 mpu S 3 /4C V|i trêng tõ vùng ch0 lỏa VỊi nh-ỉ-ng sù vẼt, 
hiổn tĩng ca quan hồ ch/Et chí víi nhau. 

- Mpu ,0 ®á cha c« gj th 3 Ap s.ng l^n trong ^nh m 3 /4t chpng trai vp bao ngêi 
kh.c ngán lỏa. Ngàn lỏa ®ã lan toi trong con ngêi anh Ipm anh say ® 3 Ám, ng©y 
ngÊt (®Õn moc cả thó ch^y thịjnh tro) V|_1 lan ra cl kh«ng gian Ipm nã biõn S 3 ÁC ( 
c©y xanh nh còng J nh theo hang). 

c. BÀI TẢP VÈ NHA: 

1. Dang bài tâp 1 điếm: 

Em h-y txm 1 sè tõ cã nhiòu nghủa? 

Gọi ý: 

- M 3 At: m 3 At na, m 3 At doa, m 3 At mÝa ... 

- Mòi: mòi thuyòn, mòi kiõm, mòi Cị Li Mau... 

2. Dang đề 2 đióm 

xếp các từ mũi, nghe, tai, thính, điếc, thơm, rõ vào đúng trường từ vựng của nó theo bảng sau 
(một từ có thế xếp cả 2 trường) 

*Gọi ý: 


Khứu giác 

Thính giác 

Mũi, thơm, điếc, thính 

Tai, nghe, điếc, rõ, thính 


Tiõt 5+6: MỘT só PHĐp TU TÙ TỪ VỰNG 

(So sánh, ẩn dụ, nhân hoá, hoán dụ, điệp ngữ, choi chữ, 
nói quá, nói giảm - nói tránh.) 

A. TÓM TẮT KĨỂN THỨC cơ BẢN 

L So sánh: 

- Là đối chiếu sự vật hiện tượng này với sự vật hiện tượng khác có nét tưong đồng làm tăng sức gợi 
hình, gơi cảm cho sự diễn đạt. 

* Cấu tạo của phép so sánh 


7 















So sánh 4 yếu tố: 

- vế A : Đối tượng (sự vật) được so sánh. 

- Bộ phận hay đặc điếm so sánh (phương diện so sánh). 

- Từ so sánh. 

- vế B : Sự vật làm chuấn so sánh. 

Ta có sơ đồ sau : 


Yếu tố 1 

Yếu tố 2 

Yếu tố 3 

Yếu tố 4 

vế A 

(Sự vật được so 

Phưoưg diện 

Từ so sánh 

vế B 

(Sự vật dùng đê làm chuân so 

sánh) 

so sánh 


sánh) 

Mặt trời 

xuống biển 

như 

hòn lửa 

Trẻ em 


như 

búp trên cành 


+ Trong 4 yêu tô trên đây yêu tô (1) và yêu tô (4) phải có mặt 

+ Yeu tố (2) và (3) có thế vắng mặt. Khi yếu tố (2) vắng mặt người ta gọi là so sánh chìm vì phương 
diện so sánh (còn gọi là mặt so sánh) không lộ ra do đó sự liên tưởng rộng rãi hơn, kích thích trí tuệ và 
tình cảm người đọc nhiều hơn. 

* Các kiểu so sánh 

a. So sánh ngang bằng 

b. So sánh hon kém 

* Tác dụng của so sánh 

+ So sánh tạo ra những hình ảnh cụ thế sinh động. Phần lớn các phép so sánh đều lấy cái cụ thê so 
sánh với cái không cụ thế hoặc kém cụ thê hon, giúp mọi người hình dung được sự vật, sự việc cần nói 
tới và cần miêu tả. 

2. Ân du: 

- Ân dụ là cách gọi tên sự vật, hiện tưọng này bằng tên sự vật hiện khác có nét tương đồng quen thuộc 
nhằm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt. 

“Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng 
Thấy một mặt trời trong lãng rất đỏ. ” 

Mặt trời thứ hai là hình ảnh ấn dụ vì : lấy tên mặt trời gọi Bác. Mặt trời ->Bác có sự tưong đồng về 
công lao giá trị. 

* Các kiểu ẩn dụ 

+ Ản dụ hình tượng là cách gọi sự vật A bằng sự vật B. 

+ Ản dụ cách thức là cách gọi hiện tượng A bằng hiện tượng B. 

+ Ản dụ phấm chất là cách lấy phấm chất của sự vật A đế chỉ phấm chất của sự vật B. 

+ Ản dụ chuyến đối cảm giác, là lấy cảm giác A đế chỉ cảm giác B. 

*Tác dụng của ẩn dụ 

Ân dụ làm cho câu văn thêm giàu hình ảnh và mang tính hàm súc. Sức mạnh của ấn dụ chính là 
mặt biếu cảm. Cùng một đối tượng nhưng ta có nhiều cách thức diễn đạt khác nhau, (thuyền — hiên, 
mận - đào, thuyền - bến, biến — bờ) cho nên một ân dụ có the dùng cho nhiều đối tượng khác nhau, ấn 
dụ luôn biếu hiện những hàm ý mà phải suy ra mới hiếu. Chính vì thế mà ấn dụ làm cho câu văn giàu 
hình ảnh và hàm súc, lôi cuốn người đọc người nghe. 

3. Nhân hóa: 

- Nhân hoá là cách gọi hoặc tả con vật, cây cối, đồ vật, hiện tượng thiên nhiên bằng những từ ngừ vốn 
được dùng đé gọi hoặc tả con người; làm cho thế giới loài vật, cây cối đồ vật, ... trở nên gần gũi với 
con người, biếu thị được những suy nghĩ tình cảm của con người. 

* Các kiểu nhân hoá 

+ Gọi sự vật bằng nhũưg từ vốn gọi người 

+ Nhừng từ chỉ hoạt động, tính chất của con người được dùng đê chỉ hoạt động, tính chất sự 
vật. 

+ Trò chuyện tâm sự với vật như đối với người 

8 



* Tác dụng của phép nhân hoá 

- Phép nhân hoá làm cho câu văn, bài văn thêm cụ thế, sinh động, gợi cảm ; là cho thế giới đồ vật, cây 
cối, con vật được gần gũi với con người hơn. 

4. Hoán dụ: 

- Gọi tên sự vật khái niệm bằng tên của một sự vật hiện tượng khái niệm khác có mối quan hệ gần gũi 
với nó, tăng sức gợi hình gợi cảm cho sự diễn đạt 

* Các kiểu hoán dụ 

+ Lấy bộ phận đế gọi toàn the: Ví dụ lấy cây bút đế chi nhà văn 
+ Lấy vật chứa đựng đê gọi vật bị chứa đựng: làng xóm chỉ nông dân 
+ Lấy dấu hiệu của sự vật đế gọi sự vật: Hoa đào, hoa mai đế chi mùa xuân 
+ Lấy cái cụ thê đê gọi caí trừu tượng: Mồ hôi đê chỉ sự vất vả 

5. Nói quá: 

- Biện pháp tu từ phóng đại mức độ quy mô tính chất của sự vật hiện tượng được miêu tả đê gây ấn 
tượng, tăng sức biếu cảm 

6. Nói giảm, nói tránh 

- Là biện pháp tu từ dùng cách diễn đạt tế nhị uyến chuyên, tránh gây cảm giác đau buồn ghê sợ tránh 
thô tục, thiếu lịch sự 

7. Điệp ngữ: 

- Lặp lai từ ngữ kiêu câu làm nối bật ý, gây cảm súc mạnh 

- Điệp ngừ vừa đê nhấn mạnh ý, tạo cho câu văn câu thơ, đoạn văn, đoạn thơ giầu âm điệu, nhịp 
nhàng, hoặc hào hùng mạnh mẽ 

8. Chơi chữ: 

- Lợi dụng đặc sắc về âm, về nghĩa của từ đế tạo sắc thái dí dỏm hài hước làm cho câu văn hấp dẫn và 
thú vị 

* Các lối choi chữ : 

+ Dùng từ đồng nghĩa, dùng từ trái nghĩa 
+ Dùng lối nói lái 
+ Dùng lối đồng âm: 

+ Chơ chữ điệp phụ âm đầu 
B. CÁC DANG BÀI TAP 

1 . Dạng đề 1 điểm _ 

Em hãy xác định câu thơ sau sử dụng biện pháp tu từ nào? 

“Chiếc thuyền ỉm bến mỏi trở về nằm 
Nghe chất muối thẩm dần trong thớ vỏ. ” 

Gơi ý: 

Nhân hóa: Thuyền im- bến mỏi- nằm 

Con thuyền sau một chuyến ra khơi vất vả trở về, nó mỏi mệt nằm im trên bến. Con thuyền 
được nhân hóa gợi cảm nói lên cuộc sống lao động vất vả, trải qua bao sóng gió thử thách. Con thuyền 
chính là biếu tượng đẹp của dân chài. 

2. Dạng đề 2 điểm : 

Đe 1: Xác định điệp ngữ trong bài cao dao sau 
Con kiến mà leo cành đa 
Leo phải cành cụt, leo ra leo vào. 

Con kiến mà leo cành đào 
Leo phải cành cụt, leo vào leo ra. 

Gợi ý : Điệp một từ: leo, cành, con kiến 

Điệp một cụm từ: leo phải cành cụt, leo ra, leo vào. 

Đe 2: Vận dụng kiến thức đã học về một số phép tu từ từ vựng đế phân tích nét nghệ thuật độc đáo của 

những câu thơ sau: 

a, Gác kinh viện sách đôi nơi 

Trong gang tấc lại gấp mười quan san 


9 



( Nguyễn Du, Truyện Kiều ) 

b, Còn trời còn nước còn non 
Còn cô bản rượu anh còn say sưa 

(Ca dao) 

* Goi v: 

a, Phép nói quá: Gác Quan Âm, nơi Thuý Kiều bị Hoạn Thu bắt ra chép kinh, rất gần với phòng đọc 
sách của Thúc Sinh. Tuy cùng ở trong khu vườn nhà Hoạn Thư, gần nhau trong gang tấc, nhung giò' 
đây hai người cách trở gấp mười quan san. 

- Bằng lối nói quá , tác giả cực tả sự xa cách giừa thân phận, cảnh ngộ của Thuý Kiều và Thúc Sinh 

b, Phép điệp ngừ (còn) và dùng từ đa nghĩa (say sưa) 

- Say sưa vừa được hiếu là chàng trai vì uống nhiều rưọư mà say, vừa được hiếu chàng trai say đắm vì 
tình. 

- Nhò' cách nói đó mà chàng trai thế hiện tình cảm của mình mạnh mẽ và kín đáo. 

3. Dang đề 3 điểm : _ 

Xác định biện pháp tu từ từ vụng trong đoạn thơ sau. Nêu tác dụng của biện pháp tu tù' đó 

“Chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã 
Phăng mái chèo mạnh mẽ vượt trường giang 
Cánh buồm giương to như mảnh hồn làng 
Rướn thân trắng bao la thâu góp giỏ 

(Te Hanh - Quê hương) 

Gợi ỷ: 

* Biện pháp tu từ vựng 

+ So sánh “chiếc thuyền ” như “con tuấn mã” và cánh buồm như “mảnh hồn làng’’ đã tạo nên hình 
ảnh độc đáo; sự vật như được thối thêm linh hồn trở nên đẹp đẽ. 

+ Cánh buồm còn được nhân hóa như một chàng trai lực lưỡng đang “rướn” tấm thân vạm võ' chống 
chọi với sóng gió. 

* Tác dụng 

- Góp phần làm hiện rõ khung cảnh ra khơi của người dân chài lưới. Đó là một bức tranh lao động 
đầy hứng khởi và dạt dào sức sống của người dân vùng biến. 

- Thế hiện rõ sự cảm nhận tinh tế về quê hương của Te Hanh... 

- Góp phần thế hiện rõ tình yêu quê hương sâu nặng, da diết của nhà thơ. 

c, BAĨ TẬP VÈ NHẢ 

1. Dạng đề 1- 1,5 điểm: 

Em hãy xác định những câu sau sử dụng biện pháp tu từ nào? 

a. Có tài mà cậy chi tài 

Chữ tài liền với chữ tai một vần 

b. Trẻ em như búp trên cành 

c. Trâu ơi ta bảo trâu này 

Trầu ra ngoài ruộng trâu cày với ta 
Gơỉ ý : a. Chơi chữ 

b. So sánh 

c. Nhân hóa. 

2. Dang đề 2 điểm: _ 

Đe 1: Em hãy sưu tầm 2 câu thơ, văn có sử dụng phép tu từ từ vựng, chỉ ra thuộc phép tu từ nào? 

Gợi ý: - Giấy đỏ buồn không thắm 

Mực đọng trong nghiên sầu 
- Cày đồng đang buổi ban trưa 
Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày 

- Nhân hóa: buồn, sầu 

- Nói quá: Mồ hôi như mưa 


10 



Đe 2: Vận dụng kiến thức đã học về một số phép tu tù’ từ vụng đê phân tích nét nghệ thuật độc đáo của 
những câu thơ sau: 

a, Người ngắm trăng soi ngoài cửa số 
Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ 


( Hồ Chí Minh, Ngắm trăng) 


h, Mặt trời của hẳp thì nằm trên đồi 
Mặt trời của mẹ, em nằm trên lưng 

( Nguyền Khoa Điềm, Khúc hát ru những em hé lớn trên lưng mẹ 


* Gọi ỷ: 


a, Phép nhân hoá: nhà thơ đã nhân hoá ánh trăng, biến trăng thành người bạn tri âm, tri kỉ. 

- Nhờ phép nhân hoá mà thiên nhiên trong bài thơ trở nên sống động hon, có hồn hon và gắn bó với 
con người hon. 

b, Phép ấn dụ tu tò: từ mặt trời trong câu thơ thứ hai chi em bé trên lung mẹ, đó là nguồn sống, nguồn 
nuôi dưỡng niềm tin của mẹ vào ngày mai. 


CHUYÊN ĐỀ 2: NGỦ PHÁP. 

Tiết 1-2 

TÙ LOẠI TIÉNG VIỆT 

A. Tóm tắt kiến thức CO' bán 

1. Danh từ 

a) Khái niệm : Danh từ là tù' chi sự vật, hiện tượng, khái niệm. 
h) Các loại danh từ: 

- Danh từ chỉ sự vật: 

+ Danh tù' chung: Là nhũng danh từ có thê dùng làm tên gọi cho một loạt sự vật cùng loại. VD: 
bàn, ghế, quần, ảo, sách, bút... 

+ Danh tù' riêng: Là nhũng danh từ dùng làm tên gọi riêng cho tùng cá thê, sự vật, người, địa 
phưong, cơ quan, tô chức. VD: Hoàng, Trang, Hà nội, Trường THCS Ba Đình ... 

- Danh từ chỉ đơn vị: 

+ Danh tù' chi đon vị tự nhiên (còn gọi là loại từ). VD: cải, con, hòn, viên, tẩm, bức, bọn, nhóm 

+ Danh tù' chỉ đon vị quy ước (Danh từ chỉ đon vị chính xác và danh từ chi đon vị ước chùng). 

2. Đông từ 

a) Khái niệm : Động từ là những tù' có ý nghĩa khái quát chỉ hành động, trạng thái của sự vật. 
Động từ có khả năng kết họp với các tù' đã, sẽ, đang, cũng, vẫn, cứ, còn, hãy, đừng, chớ ... và thưòng 
làm vị ngừ trong câu. 

h) Các loại động từ: Động từ tình thái, động từ hành động trạng thái, 

3. Tính từ 

a) Khái niệm : Là nhũng từ có ỷ nghĩa khái quát chỉ đặc điếm, tính chất. Tính từ có khả năng 
kết họp với đã, đang, sẽ, rất, lắm, quả. Thường làm vị ngừ trong câu hoặc phụ ngừ trong cụm danh từ 
và cụm động từ. 

h) Các loại tính từ: Tính từ không đi kèm các từ chỉ mức độ và tính tù' có the đi kèm các từ chi 
mức độ. 

4. Số từ: Là nhũng từ chỉ số lượng hoặc số thứ tự. 

5. Đai từ là nliừng từ dùng đê thay thế cho người, sự vật, hoạt động, tính chất được nói đến hoặc dùng 
đê hỏi. Đại tù' không có nghĩa cố định, nghĩa của đại từ phụ thuộc vào nghĩa cua tù' ngũ' mà nó thay 
thế. 

6. Lưong từ là những từ chỉ lưọng ít hay nhiều một cách khái quát. 

7. Chỉ từ là nhũng từ dùng đê chở vào sự vật xác định sự vật theo các vị trí không gian thòi gian. 


11 













8. Phó từ là nhừng tù’ chuyên đi kèm đế bố sung ý nghĩa cho động từ và tính từ. Phó từ không có khả 
năng gọi tên các quan hệ về ý nghĩa mà nó bố sung cho động từ và tính từ. 

9. Quan hệ từ là những từ dùng nối các bộ phận của câu, các câu, các đoạn với nhau đế biếu thị các 
quan hệ khác nhau giừa chúng. 

10. Tro’ từ là các từ chuyên đi kèm các tù’ ngừ khác đế nhấn mạnh hoặc đế nêu ý nghĩa đánh giá sự 
vật, sự việc được các từ ngừ đó biếu thị. Trợ từ không có khả năng làm thành một câu độc lập. 

Ví dụ: những, có, chính đích, ngay,... 

11. Thán từ : là nhừng từ dùng đế bộc lộ tình cảm, cảm xúc của người nói hoặc dùng đế gọi đáp. Thán 
từ thường đứng ở đầu câu, có khi nó được tách ra thành một câu đặc biệt. 

Thán từ gồm 2 loại chính: 

- Thán từ bộc lộ tình cảm, cảm xúc: a, ái, ôi, ô hay, than ỏi, trời ơi,... 

- Thán từ gọi đáp: này, ơi, vâng, dạ , ừ. 

12. Tình thái từ là những từ dùng đế tạo các kiếu câu phân loại theo mục đích nói. 


B. Các dạng bài tập 
1. Dạng hài tập 2 điếm 
Bài tập 1. Cho các câu sau: 

a)7ớ/ / không / lội / qua / sông ỉ thả / diều / như / thằng / Quỷ /và / không / đi /ra / đồng / nô 
đùa / như / thằng / Sơn / nữa. 

h) Trong / chiếc /ảo /vải /dù /đen /dài / tôi /cảm thấy /mình /trang trọng /và /đứng đắn. 

(Thanh Tịnh - Tôi đi học) 

- Xác định từ loại cho các từ trong các câu trên. 

- Hãy cho ví dụ về từ loại còn thiếu trong các câu trên. 


Gọi ỷ: 


* Xác định từ loại: 

- Danh từ: sông, diều, thẳng, Quỷ, thằng, Sơn, đồng, chiếc, ảo, vải, dù. 

- Động từ: lội, thả, đi, ra, nô đùa, cảm thấy. 

- Tính từ: đen, dài, trang trọng, đứng đắn. 

- Đại từ: tôi, mình. 

- Phó từ: không, nữa, 

- Quan hệ từ: qua, và, như. 

* Ví dụ về một số từ loại còn thiếu: 

- Số từ: hai, ba, thứ hai, thứ ba. 


- Lượng từ: những, các, mọi, mỗi. 

- Chỉ từ: này, kia, ẩy, nọ. 

- Trợ từ: chỉnh đích, ngay, là, những, có. 

- Tình thái từ: à, ư, hử, hả, thay, sao, nhé. 

- Thán từ: ôi, ô hay, dạ, vâng, ơi. 

Bài tập 2 : Hãy thêm các tù’ cho sau đây vào trước những từ thích họp với chúng trong ba cột bên dưới. 
Cho biết mồi từ trong ba cột đó thuộc từ loại nào? 
a. những, các, một 


b. 

c. 


hãy, đã, vừa 
rất, hơi, quả 
/.../ hay 
/.../ đọc 
/.../ lần 
/.../ nghĩ ngợi 


/.../ cái( lăng) 
/.../ phục dịch 
/.../ làng 
/.../ đập 


/.../đột ngột 
/.../ ông giáo 
/.../ phải 
/.../ sung sướng 


* Gọi ỷ 

Rất hay (TT) 
Đã đọc (ĐT) 
Một lần (DT) 


một cái (lăng) (DT) 
đã phục dịch (ĐT) 
các làng (DT) 


12 


rất đột ngột (TT) 
những ông giáo (DT) 
rất phải (TT) 



quả sung sướng (TT) 


Vừa nghĩ ngợi (ĐT) vừa đập (ĐT) 
c. Bài tâp về nhà: 

Dạng bài tập 2 hoặc 3 điểm: 

Viết một đoạn văn ngắn về chủ đề học tập trong đó có sử dụng các từ loại đã học. 
Goi v: - Viết được đoạn văn theo đúng chủ đề. 

- Trong đoạn văn có sử dụng từ 3 từ loại trở lên. 


Tiết 3 CỤM TÙ 


A. Tóm tắt kiến thức CO’ bân 

I. Cụm danh từ 

* Khái niệm: là loại tô họp tù’ do danh từ và một số từ ngừ phụ thuộc nó tạo thành. Cụm danh từ có ý 
nghĩa đầy đủ hon và có cấu tạo phức tạp hon một mình danh từ, nhung hoạt động trong câu giống như 
một danh từ. 

VD: Một túp lều nát trên bờ biên. 

* Mô hình của cụm danh từ: Gồm có phần trước, phần trung tâm và phần sau. 

- Các phụ ngừ ở phần trước bố sung cho danh từ các ý nghĩa về số lượng. 

- Các phụ ngừ ở phần sau nêu lên đặc điếm của sự vật mà danh từ biếu thị hoặc xác định vị trí 
của sự vật ấy trong không gian hay thời gian. 

VD: Mô t chàng dế thanh niên cường tráng . 
số từ trung tâm Phụ sau 

II. Cum đông tù’ 

* Khái niệm: là loại tô họp từ do động tù’ với một số từ ngũ’ phụ thuộc nó tạo thành. Cụm động từ có 
ý nghĩa đầy đủ hon và có cấu tạo phức tạp hon một mình động tù', nhưng hoạt động trong câu giống 
như một động từ. 

VD: Góp cho đất nước mình núi Bút, non Nghiên. 

* Mô hình của cụm động từ: Gồm có phần trước, phần trung tâm và phần sau. 

- Các phụ ngữ ở phần trước bố sung cho động từ các ý nghĩa về quan hệ thời gian, sự tiếp diễn 
tưong tự... 

- Các phụ ngừ ở phần sau bô sung cho động từ các chi tiết về đối tượng, hưóng, địa diêm, thời 
gian, mục đích, nguyên nhân... 

VD: Chưa tìm đươc ngay câu trả lời . 

PT PTT Phụ sau 

III. Cum tính từ 

* Khái niệm: là loại tố họp từ do tính tù’ với một số từ ngũ’ phụ thuộc nó tạo thành . Cụm tính từ có ý 
nghĩa đầy đủ hon và có cấu tạo phức tạp hon một mình tính từ, nhưng hoạt động trong câu giống như 
một tính từ. 

VD: Thơm dịu ngọt com mới. 

* Mô hình của cụm tính từ: Gồm có phần trước, phần trung tâm và phần sau. 

- Các phụ ngữ ở phần trước biếu thị quan hệ thời gian, sự tiếp diễn tưong tự, mức độ của đặc 
diêm, tính chất... 

- Các phụ ngừ ở phần sau biếu thị vị trí, sự so sánh, mức độ.... 

VD: Đang trẻ như môt thanh niên 

PT PTT Phần sau 

B. Các dạng bài tập 

Dạng bài tập 2 điểm: 

Bài tập 1. Tìm và phân tích các cụm từ có trong đoạn trích sau: 

Những ý tưởng ẩy tôi chưa lần nào ghi lên giấy, vì hồi ấy tôi không biết ghi và ngày nay tôi không 
nhớ hết. Nhưng mồi lần thay mẩy em nhỏ rụt rè núp dưới nón mẹ lần đầu đi đến trường, lòng tôi lại 
tưng bừng rộn rã. 


13 




(Thanh Tịnh - Tôi đi học) 


* Gọi ý: 

+ Cụm danh từ 

- Những ỷ tưởng ấy . 

PT DT PS 

- Mẩy em nhỏ . 

PT DT 

+ Cụm động từ: 

- Chưa lần nào gh i lên giấy. 

PT ĐT PS 

- Lần đầu tiên đi đến trường. 

PT ĐT PS 

+ Cụm tính từ 

- Rut rè núp dưới nón me . 

TT PS 

- Lai tưng hừng rón rã 

PT TT PS 

Bài tập 2 (1 điểm) 

Tìm phần trung tâm của các cụm từ in đậm trong các câu sau: 

a. Nhưng những điều kì lạ là tất cả những ảnh hưởng quốc tế đó đã nhào nặn với cái gốc vần hoá 
dân tộc không gì lay chuyên được ở Người. 

(Lê Anh Trà, Phong cách Hồ Chí Minh). 

b. Với lòng mong nhớ của anh, chắc anh nghĩ rằng, con anh sẽ chạy xô vào lòng anh, sẽ ôm chặt 
lấy cồ anh. 

(Nguyễn Quang Sáng, Chiếc lược ngà) 

c. Không lời gửi của một Nguyễn Du, một Tôn - xtôỉ cho nhân loại phức tạp hơn, cũng phong phú 
và sâu sắc hơn. 


* Goi V 

a. Nhưng những điều kì lạ là tất cả những ảnh hưởng quốc tế đó đã nhào nặn với 

DT 

cải gốc văn hoả dân tộc không gì lay chuyên được ở người. 

(Lê Anh Trà, Phong cách Hồ Chí Minh). 

b. Với lòng mong nhớ của anh, chắc anh nghĩ rằng, con anh sẽ chạy xô vào lòng 

ĐT 


anh, sẽ ôm chặt lấy cố anh. 


ĐT 


(Nguyễn Quang Sáng, Chiếc lược ngà) 

c. Không lời gửi của một Nguyễn Du, một Tôn - xtôi cho nhân loại phức tạp hơn, 


cũng phong phú và sâu sắc hơn. 


TT 


TT 

c. Bài tập về nhà: 

* Dạng bài tập 1 hoặc 2 điểm: 

Bài tập Ị : Tìm trong các văn bản đã học một đoạn văn, chỉ ra các cụm từ và gạch chân các cụm từ đó. 
* Gọi ý : 

- HS tìm được đoạn văn có sử dụng các cụm từ. 

- Xác định đúng các cụm từ và gạch chân. 


Bài tâp 2 . Hãy viết một đoạn văn ngắn từ 5 đến 7 câu trong đó có sử dụng các cụm từ đã học, chí ra và 
phân tích các cụm từ đó theo mô hình 3 phần. 


14 



* Gợi ỷ : 

- HS viết được đoạn văn có sử dụng các cụm từ (tùy sự sáng tạo của học sinh) 

- Trình bày cấu trúc đúng theo kết cấu của đoạn văn, có nội dung theo một chủ đề cụ thế cụ 
thể. 

- Hình thức: trình bày sạch sè, khoa học. 


Tiết 4 THÀNH PHẦN CÂU 


A. Tóm tắt kiến thức CO’ bân 
L Thành phần chính và thành phần phụ 

1. Các thành phần chính. 

- Chủ ngữ: Nêu lên sự vật, hiện tưọng có đặc diêm, tính chất, hoạt động, trạng thái ... được nói 
đến ở vị ngữ. Chủ ngữ thường trả lời câu hỏi ai, con gì, cái gì. 

- Vị ngữ: Nêu lên đặc điếm, tính chất, hoạt động, trạng thái của sự vật, hiện tượng được nói 
đến ở chủ ngừ, có khả năng kết họp với các phó từ chỉ quan hệ thời gian. Vị ngữ thường trả lời cho câu 
hỏi làm gì, như thế nào, là gì, ... 

2 . Các thành phần phụ. 

- Trạng ngữ là thành phần nêu lên hoàn cảnh, thời gian, không gin, nguyên nhân, mục đích, 
phưong tiện, cách thức của sự việc được diễn đạt trong câu. 

- Khởi ngữ: Là thành phần câu đứng trước chủ ngữ đế nêu lên đề tài được nói đến trong câu. 
Trước khởi ngừ, thường có thê thêm các quan hệ từ về, đối với. 

II. Các thành phần biẽt lâp. 

L Thành phần tình thái: được dùng đế thê hiện cách nhìn của người nói đối với sự việc được nói đến 
trong câu. 

* Nhũng yếu tố tình thái gắn vói độ tin cậy của sự việc được nói đến, như: 

- chắc chan, chắc hắn, chắc là,... ( chỉ độ in cậy cao). 

- hình như, dường như, hầu như, có vẻ như,.... (chi độ tin cậy thấp) 

VD: Anh quay lại nhìn con vừa khe khẽ vừa lắc đầu cười. Có lẽ vì khô tâm đến noi không khóc 
được, nên anh phải cười vậy thôi. 

* Nhũng yếu tố tình thái gắn với ý kiến của người nói, như: 

- theo tôi, ỷ ông ẩy, theo anh 

* Nhũng yếu tố tình thái chỉ thái độ của người nói đối với người nghe, như: 

- à, ạ, a, hả, hử, nhé, nhỉ, đây, đẩy... (đúng cuối câu). 

VD: Mời u xơi khoai đi ạ! (Ngô Tất Tố) 

2. Thành phần căm thán: được dùng đế bộc lộ tâm lí của người nói (vui, buồn, mùng, giận,...). 

VD: Trời ơi! Chỉ còn cỏ năm phút. 

3. Thành phần gọi — đáp: được dùng đế tạo lập hoặc duy trì quan hệ giao tiếp. 

VD: 

- Bác ơi, cho cháu hỏi chợ Đông Ba ở đâu? 

- Vâng, mời hác và cô lên chơi 

(Nguyễn Thành Long, Lặng lẽ Sa Pa ) 

4. Thành phần phụ chú: được dùng đế bố sung một số chi tiết cho nội dung chính của câu. Thành 
phần phụ chú thưòng đặt giữa hai dấu gạch ngang, hai dấu phây, hai dấu ngoặc đon hoặc giừa một dấu 
gạch ngang với một đấu phây. Nhiều khi thành phần phụ chú còn được đặt sau dấu hai chấm. 

VD: Lúc đi, đứa con gái đầu lòng của anh- và cũng là đứa con duy nhất của anh, chưa đầy 
một tuổi 

(Nguyễn Quang Sáng, Chiếc lược ngà) 


15 




- Các thành phần tình thái, cảm thán, gọi- đáp, phụ chú là nhừng bộ phận không tham gia vào 
việc diễn đạt nghĩa sự việc của câu nên được gọi là thành phần biệt lập. 

B. Các dạng bài tập 

* Dạng bài tập 2 điểm: 

Bài tâp 1. Chỉ ra các thành phần câu trong mồi câu sau: 

a) Nửa tiếng đồng hồ sau, chị Thao chui vào hang. 

(Lê Minh Khuê - Những ngôi sao xa xôi) 

b) Tác giả thay mặt cho đồng hào miền Nam - những người con ở xa bày tỏ niềm tiếc thương 

vô hạn. 

c) Thế à, cảm ơn các hạn ỉ 

(Lê Minh Khuê — Những ngôi sao xa xôi) 

d) Này ông giáo ạ! Cái giong nó cũng khôn. 

(Nam Cao - Lão Hạc) 

*Goi v: 

ạ) Nửa tiếng đồng hồ sau, chi Thao chui vào hang . 

TN CN VN 

(Lê Minh Khuê — Những ngôi sao xa xôi) 

b) Tác giả thay mặt cho đồng bào miền Nam - những người con ở xa - bày tỏ 

TPPC 

niềm tiếc thương vô hạn. 

c) Thế à. cảm ơn các bạn! 

CT 

(Lê Minh Khuê - Những ngôi sao xa xôi) 

d) Này ! ông giáo ạ ỉ Cái giong nó cũng khôn. 

TT (Nam Cao — Lão Hạc) 

Bài tập 2 : Tìm các thành phần tình thái, cảm thán trong nhừng câu sau đây : 

a, Nhưng còn cái này nữa mà ông sợ, có lẽ còn ghê rợn hơn cả những tiếng kia nhiều. 

(Kim Lân, Làng ) 

b, Chao ôi, bắt gặp một con người như anh ta là một cơ hội hãn hữu cho sáng tác, nhưng hoàn 
thành sáng tác còn là một chặng đường dài. 

(Nguyễn Thành Long, Lặng lẽ Sa Pa) 

c, Ông lão bong ngừng lại ngờ ngợ như lời mình không được đủng lam. Chả nhẽ cải bọn ở 
làng lại đô đon đến thế được. 

(Kim Lân, Làng) 

Gợi ỷ: 

a, Thành phần tình thái: cỏ lẽ 

b, Thành phần cảm thán: Chao ôi 

c, Thành phần tình thái: Chả nhẽ 

c. Bài tập về nhà: 

* Dạng bài tập 1 hoặc 2 điểm: 

Bài tâp 1 : Đặt 2 câu và xác định các thành phần trong câu đó. 

* Gọi ỷ: 

a) Chim hót chào bình minh . 

CN VN 

b) Qua mùa đông, cây bàng trui không còn mót lá . 

TN ' CN VN 

Bài tâp 2 : Xác định thành phần phụ chú, thành phần khởi ngừ trong các ví dụ sau: 


16 



a, Thế rồi bỗng một hôm, chắc rằng hai cậu bàn cãi mãi, hai cậu chợt nghĩ kế rủ Oanh chung 
tiền mở cái trường 


lược ngà) 


(Nam Cao) 


b) Lan - bạn thân của tôi - học giỏi nhất lóp. 

c. Nhìn cảnh ẩy mọi người đều chảy nước mắt, còn tôi, tôi cảm thay như 
có ai đang bóp nghẹt tim tôi. 


(Nguyễn Quang Sáng - Chiếc 


d. Kẹo đầy, con lẩy mà chia cho em. 


* Gọi ỷ: 

- Thành phần phụ chú: a) chắc rằng hai cậu bàn cãi mãi 

b) bạn thân của tôi 

- Thành phần khởi ngừ: c) còn tôi, 

d) kẹo đây 


* Dạng bài tập 3 điểm 

Viết một đoạn văn ngắn nói về cảm xúc của em khi đọc xong một tác phâm văn học, trong đó 
có chứa thành phần tình thái hoặc cảm thán. 

*Gợi ý: 

- HS viết được đoạn văn có sử dụng thành phần tình thái hoặc cảm thán (tùy sự sáng tạo của 
học sinh) 

- Trình bày cấu trúc đúng theo kết cấu của đoạn văn, có nội dung theo một tác phâm cụ thế. 

- Hình thức: trình bày sạch sẽ, khoa học. 


Tiết 5 - 6. CÁC KIÉƯ CÂU 

A. Tóm tắt kiến thức CO’ bân 

I. Câu đơn 

* Khái niệm : Câu đon là câu có một cụm C-V là nòng cốt. 

VD: Ta hát bài ca tuôi xanh . 
c V 

II. Câu đặc biệt 

* Khái niệm : Là câu không có cấu tạo theo mô hình chủ ngừ - vị ngữ, câu đặc biệt có cấu tạo là một từ 
hoặc cụm từ làm trung tâm cú pháp của câu. 

VD: Gió. Mưa. Não nùng. 

HL Câu ghép 

1. Đặc điểm của câu ghép 

- Câu ghép là những câu do hai hoặc nhiều cụm c - V không bao chứa nhau tạo thành. Mồi 
cụm c - V được gọi là một vế câu. 

VD: Giỏ càng thôi manh thì biên càng nôi sóng 

C V c V 

2. Cách nối các vế câu ghép. 

* Có hai cách nối các vế câu: 

- Dùng các từ có tác dụng nổi: 

+ Nối bằng một quan hệ tò: và, rồi, nhưng, còn, vì, bởi vì, do, bởi, tại .... 

+ Nối bằng một cặp quan hệ từ: vì ... nên (cho nên) ...., nếu ... thì ...; tuy ... nhưng ... 

+ Nối bằng một cặp phó từ (vừa ... vừa ..; càng ... càng ...; không những ... mà còn ...; chưa 
... đã ...; vừa mới ... đã ...), đại từ hay chỉ từ thưòng đi đôi với nhau (cặp tò hô ứng) ( ai ...nẩy, gì ... 
ẩy, đâu ... đấy, nào.... ấy, sao ... vậy, bao nhiêu ....bẩy nhiêu) 


17 




- Không dùng từ nổi : Trong trường họp này, giữa các vế câu cần có dấu phấy, dấu chấm phấy 
hoặc dấu hai chấm. 

3. Quan hệ ý nghĩa giữa các vế câu. 

- Nhừng quan hệ thường gặp: quan hệ nguyên nhân, quan hệ điều kiện (giả thiết), quan hệ 
tương phản, quan hệ tăng tiến, quan hệ lựa chọn, quan hệ hô sung, quan hệ tiếp nổi, quan hệ đồng 
thời, quan hệ giải thích. 

- Mồi quan hệ thường được đánh dấu bằng nhũng quan hệ từ, cặp quan hệ từ hoặc cặp tù' hô 
ứng nhất định. Tuy nhiên, đế nhận biết chính xác quan hệ ý nghĩa giừa các vế câu, trong nhiều trường 
họp, ta phải dựa vào văn cảnh hoặc hoàn cảnh giao tiếp. 

IĨI. Biến đối câu. 

1. Rút gon câu . 

- Khi nói hoặc viết có thê lược bỏ một số thành phần của câu tạo thành câu rút gọn. 

- Câu rút gọn còn được dùng đế ngụ ý rằng hành động, tính chất được nêu trong câu là của 
chung mọi người. 

-VD: Học, học nữa, học mãi. (Lê-nin) 

2. Tách câu . 

- Khi sử dụng câu, đê nhấn mạnh người ta có thế tách một thành phần nào đó của câu (hoặc 
một vế câu) thành một câu riêng. 

- VD: Đơn vị thường ra đường vào lúc mặt trời lặn. Và làm việc có khi suốt đêm. 

(Lê Minh Khuê - Những ngôi sao xa xôi) 

3. Câu bị động . 

- Là câu có chủ ngữ chỉ đối tượng bị hành động nêu ở vị ngữ hưóng tới. 

- VD: Thầy giáo khen Nam. (Câu chủ động) 

Nam được thầy giáo khen. (Câu bị động) 

B. Các dang bài tâp 

* Dạng bài tập 1 điểm: 

Bài tập 1. 

Các câu sau gồm mấy cụm c - V, chúng có phải là câu ghép không? 

a) Bác trai đã khả rồi chứ ? 

(Ngô Tất Tố, Tắt đèn) 

b) Lão hãy yên lòng mà nhắm mắt! 

(Nam Cao, Lão Hạc) 

c) Nang ẩm, sân rộng và sạch. 

d) ... Bà ta thương tình toan gọi hỏi xem sao thì mẹ tôi vội quay đi, lẩy nón che. 

(Nguyên Hồng, Nhũng ngày tho ấu) 


Gọi ý 

a) Bác trai đã khả rồi chứ ? = > Câu đơn 

c V 

b) Lão hãy yên lòng mà nham mắt \ = > Câu đơn 

c V 

c) Nang ấm. / sân rông và sach . = > Câu ghép 

c V c V 

d) ... Bà ta thương tình toan 20 ì hỏi xem sao thì me tôi vôi quay đi, lẩy nón che . 

c V c V 

= > Câu ghép 

Bài tập 2. 

18 



Trong những câu sau, câu nào là câu ghép? Các vế trong câu ghép đó đuợc nối với nhau bằng 
những phuơng tiện nào? 

a) Cây non vừa trồi, lá đã xòa sát mặt đất. 

(Nguyễn Thái Vận) 

b) Tôi nói “nghe đâu ” vì tôi thay người ta bẳn tin rằng mẹ và em tôi xoay ra song bằng cách 
đỏ. 

(Nguyên Hồng, Những ngày tho ấu) 


c) Hô đực mừng rỡ đùa giỡn với con, còn hố cái thì nằm phục xuống, dáng mỏi mệt lắm. 

(Con hô có nghĩa) 


d) Trời chưa sáng, nỏ đã dậy. 


Gọi ý: 

a) Câu ghép có các vế câu nối với nhau bằng dấu phây. 

b) Câu ghép có các vế câu nối với nhau bằng quan hệ từ vì. 

c) Câu ghép có các vế câu nối với nhau bằng quan hệ từ còn. 

d) Câu ghép có các vế câu nối với nhau bằng cặp phó từ chưa ... đã 


* Dạng bài tập 2 điếm . 

Bài tập Ị . Cho biết các mối quan hệ giữa các vế của những câu ghép dưới đây: 

a) Giá như nó nghe tôi thì đâu đến noi phải nghỉ học. 

b) Tôi đọc sách, còn nó nau cơm. 

c) Đê phong trào thi đua của lóp ngày một tiến bộ thì chủng ta phải cố gắng hơn. 

d) Trời càng mưa to đường càng ngập nước. 

Gọi ý: 

a) Quan hệ điều kiện (giả thiết) - hệ quả. 

b) Quan hệ tưong phản. 

c) Quan hệ mục đích. 

d) Quan hệ tăng tiến. 


Bài tập 2 . Trong số những câu dưới đây câu nào là câu tỉnh lược, câu nào là câu đặc biệt: 

- Một người qua đường đuôi theo nỏ. Hai người qua đường đuôi theo nỏ. Rồi ba bổn người, 
sáu bảy người. Rồi hàng chục người. 

(Nguyễn Công Hoan) 


- Đình chiến. Các anh bộ đội đội nón lưới có gắn sao kéo về đầy nhà út. 

(Nguyễn Thi) 


* Gọi ý: 

- Câu tính lược: + Rồi ba bốn người, sáu bảy người. 

+ Rồi hàng chục người. 

- Câu đơn đặc biệt : Đình chiến. 


Bài tập 3 . Tìm câu bị động trong phần trích sau: 

Con mèo nhà em bị con chó nhà hàng xóm can. Nó đau lam nhưng không hề rên một tiếng. 
* Goi v: Câu bị động: Con mèo nhà em bị con chó nhà hàng xóm cắn. 


IIĨ. Bài tập về nhà. 

* Dạng bài tập 2 điếm 

Bài tập Ị : Viết một đoạn văn ngan về một trong các đề tài sau (trong đoạn văn có sử dụng ít nhất 
là một câu ghép ). 

a/ Thay đôi thói quen sử dụng bao bì ni lông 

b/ Tác dụng của việc lập dàn ý trước khi viết bài tập làm văn 


19 



Gợi V : 


Bước 1: lựa chọn đề tài. 

Bước 2 : xác định cấu trúc đoạn văn ( Quy nạp , diễn dịch, song hành...) 

Bước 3 : viết các câu văn 

Bước 4 : kiếm tra tính liên kết của đoạn văn 

Bước 5 : gạch chân câu ghép đã sử dụng trong đoạn văn 

* Với đề tài (a): Muốn tạo câu ghép, có thê dựa vào tính chất tiện lợi nhung cũng có nhiều tác hại của 

bao bì ni lông hoặc cách sử dụng bao bì ni lông đê tạo câu ghép với cặp từ “ tuy .... nhưng hoặc 
“nếu . thì ... 

* Chọn câu ghép có quan hệ điểu kiện, nguyên nhân đế viết: (cả đề tài a và h) 

VD: - Neu chủng ta sử dụng hao bì nỉ lông đủng cách thì môi trường sẽ không bị ô nhiễm. 

- Nấu chủng ta thực hiện lập dàn ỷ trước khi viết bài tập làm vẫn thì bài vãn sẽ mạch lạc và 

đủ ỷ. 

Bải tập 2 . Đọc đọc trích dưới đây và trả lời câu hỏi: 

Chị Dậu càng tỏ ra bộ đau đớn: 

- Thôi, u van con, u lạy con, con có thương thầy, thương u, thì con đi ngay bây giờ cho u. Nếu 
con chưa đi, cụ Nghị chưa giao tiền cho, u chưa có tiền nộp sưu thì không khéo thầy con sẽ chết ở 
đình, chứ không sống được. Thôi, u van con, u lạy con, con có thương thầy, thương u thì con đi ngay 
bây giờ cho u. 

(Ngô Tất Tố, Tắt đèn) 

a) Quan hệ ý nghĩa giữa các vế của câu ghép thứ hai là quan hệ gì? Có nên tách mỗi vế câu 
thành một câu đơn không? Vì sao? 

b) Thử tách mỗi vế trong câu ghép thứ nhất và thứ ba thành một câu đon. So sánh cách viết ấy 
với cách viết trong đoạn trích, qua mỗi cách viết, em hình dung nhân vật nói như thể nào? 

Goi v: 

a) Quan hệ ý nghĩa giữa các vế của câu ghép thứ hai là quan hệ điều kiện. Đê thế hiện rõ mối 
quan hệ này, không nên tách mỗi vế câu thành một câu đon. 

b) Trong các câu ghép còn lại, nếu tách các vế câu thành một câu đon thì hàng loạt câu ngắn 
đúng cạnh nhau như vậy có thê giup ta hình dung là nhân vật nói nhát gùng hoặc nghẹn ngào. Trong 
khi đó cách viết của Ngô Tất Tố gợi ra cách nói kê le, van vỉ thiết tha của chị Dậu. 


PHẦN II. LÀM VĂN 
CHUYÊN ĐÈ 1: VĂN TỤ sự 

Tiết 1+2+3: 

CÁC PHƯƠNG THÚC BIẾU ĐẠT TRONG VĂN TỤ sụ 
A. TÓM TẮT KĨỂN THỨC cơ BẢN 

- Khái niệm tự sự: là trình bày một chuỗi các sự việc, từ sự việc này dần đến sự việc kia và dẫn đến 
một kết thúc, thế hiện một ý nghĩa. 

- Tóm tắt văn bản tự sự là dùng lời văn của mình trình bày một cách ngắn gọn nội dung chính (sự 
việc tiêu biêu và nhân vật quan trọng) của văn bản đó. 

- cần đọc kĩ đề, hiêu đúng chủ đề văn bản, xác định nội dung cần tóm tắt; sắp xếp các nội dung ấy 
theo một thứ tụ 1 họp lí sau đó viết thành một văn bản tóm tắt. 

20 








- Trong văn bản tự’ sự, sự miêu tả cụ thế chi tiết về cảnh vật, nhân vật và sự việc có tác dụng làm cho 
câu chuyện trở nên hấp dần, gợi cảm. Qua đó, giúp học sinh thấy được vai trò của yếu tố miêu tả hành 
động, sự việc, cảnh vật và con người trong văn bản tự sự. 

- Nghị luận là nêu lý lè, dẫn chứng đế bảo vệ một quan điếm, tư tưởng (luận diêm) nào đó. 

- Vai trò, ý nghĩa của yếu tố nghị luận trong văn bản tụ’ sự: để người đọc, người nghe phải suy ngầm 
về một vấn đề nào đó. 

- Phương thức nghị luận: dùng lý lẽ, lô gích, phán đoán... nhằm làm sáng tỏ một ý kiến, một quan 
diêm, tu tưởng nào đó. 

- Dấu hiệu và đặc điếm của yếu tố nghị luận trong văn bản tự sự: 

+ Nghị luận thực chất là các cuộc đối thoại (đối thoại với người hoặc với chính mình) 

+Dùng nhiều câu khắng dịnh và phú định, câu có tác dụng mệnh đề hô ứng như: nếu...thì, chăng 
những....mà còn.... 

+ Dùng nhiều từ có tính chất lập luận như: tại sao, thật vậy, tuy thế... 

- Đối thoại, độc thoai, độc thoại nội tâm là những hình thức quan trọng đế thế hiện nhân vật trong văn 
bản tự sự. 

+ Đối thoại là hình thức đối đáp, trò chuyện giừa hai hoặc nhiều người. Trong văn bản tự sự, đối thoại 
được thế hiện bằng cách gạch đầu dòng ở đầu lời trao và lời đáp (mồi lượt lời là một lần gạch đầu 
dòng) 

+ Độc thoại là lời của một người nào đó nói với chính mình hoặc nói với một ai đó trong tưởng tượng. 
Trong văn bản tự sự, khi người độc thoại nói thành lời thì phía trước câu nói có gạch đầu dòng; còn 
khi không thành lời thi không có gạch đầu dòng. 

B. CẮC DANG ĐẺ 

I. Dạng đề từ 2 đến 3 điếm 

Đe 1: Tóm tắt một câu chuyện xảy ra trong cuộc sổng mà em đã được nghe kê hoặc đã được chứng 
kiến. 

*Gọi ý: 

1. Mở đoạn: giới thiệu khái quát về câu chuyện kế đó: ơ đâu? Khi nào? Có nhũng ai tham gia? 

2. Thân đoạn: Trình bày nội dung của câu chuyện: 

- Nguyên nhân dẫn đến sự việc trong câu chuyện đó? 

- Sự việc đó diễn ra như thế nào? 

- Ket cục của sự việc đó ra sao? 

- Sự việc đó có ý nghĩa như thế nào đối với em? 

3. Kết đoạn: 

- Suy nghĩ của em về sự việc đó. Liên hệ bản thân. 

Đề 2: 


21 



Hãy tóm tắt truyện ngắn "Chiếc lược ngà" (Nguyền Quang Sáng) hằng một đoạn vãn (từ 10 đến 
12 dòng) 

* Gọi ý: 

- Trước khi chuấn bị đi tập kết, anh Ba cùng anh Sáu về thăm gia đình, nhưng suốt ba ngày đêm ở 
nhà, bé Thu, con gái anh nhất định không chịu nhận anh Sáu là ba của mình. Mặc dù anh đã tìm hết cách 
đế chứng minh. Khi biết sự thật thì đã tới lúc anh Sáu phải lên đường, ơ khu căn cứ, anh dồn hết sức làm 
chiếc lược ngà tặng con gái. Nhưng trong một trận càn, anh đã hi sinh. Trước lúc nhắm mắt, anh còn kịp 
trao cây lược cho người bạn, với lời hứa sẽ trao tận tay cho bé Thu. 


Đe 3 : Xác định yếu tổ nghị luận trong đoạn văn sau: 

Một học sinh xấu tính 

Trong lóp chúng tôi có một đứa rất khó chịu, đó là Phran-ti. Tôi ghét thằng này vì nó là một đứa 
rất xấu bụng. Khi thấy một ông bố nào đấy đến nhò' thấy giáo khiên trách con mình là nó mừng rỡ. Khi 
có người khóc là nó cười. Nó run sợ trước mặt Ga-rô-nê, nhưng lại đánh cậu bé thợ nề không đủ sức tự 
vệ. Nó hành hạ Grốt-xi, cậu bé bị liệt một cánh tay, chế giễu Prê- cốt-xi mà mọi người đều nể, nhạo 
báng cả Rô- bét- ti, cậu học sinh lóp hai đi phải chống nạng vì đã cứu một em bé. Nó khiêu khích 
những người yếu nhất, và khi đánh nhau thì nó hăng máu, trở nên hung tợn, cố chơi nhừng miếng rất 
hiếm độc. 

Có một cái gì làm cho người ta ghê tởm ở cái trán thấp ấy, trong cái nhìn van đục ấy, được che 
giấu dưới cái mủ có lưỡi trai bằng vải dầu [...]. Sách, vở, số tay của nó đều giây mực bê bết rách nát và 
bấn thỉu; thước ké thì như có răng cưa, ngòi bút thì toè ra, móng tay thì cắn bằng mồm, quần áo thì bị 
rách tú' tung trong nhừng lúc đánh nhau... 

( Ét- môn-đô-đơ- A-mi-xi, Những tấm lòng cao cà) 

Gọi ý: 

- Yeu tố nghị luận: chứng minh 

- Vấn đề nghị luận: những thói xấu của Phran-ti 

- Chứng minh vấn đề: lần lượt nêu ra các ví dụ cụ thế biếu hiện những thói xấu của Phran-ti: từ tâm lý, 
tính cách, ngôn ngừ, hành động... đến ăn mặc, quần áo, sách vở. 

II. Dang đề tù’ 5 đến 7 điếm 

Đồ Ị : Tóm tắt văn bản: "Chuyện người con gái Nam Xưcmg" của Nguyền Dữ. 

Gọi ý: Các sự việc chính trong truyện đế viết thành văn bản như sau: 

- Xưa có chàng Trương Sinh cùng VỌ' là Vũ Nương sống với nhau rất hạnh phúc. 

- Giặc đến,triều đình kêu gọi thanh niên trai tráng trong làng đi lính. Trương Sinh bị bắt đi lính. 

- Vũ Nương ở nhà chăm sóc mẹ già, nuôi dưỡng con nhỏ và ngày ngày ngóng trông tin tức của 

chồng. 

- Giặc tan, Trương Sinh trở về nghe lời con nhỏ nghi VỌ' mình không chung thuỷ. 


22 



- Vũ Nương bị oan, gieo mình xuống sông hoàng Giang đê tự vẫn 

- Một đêm Trương Sinh cùng con trai ngồi bên đèn, đứa con chỉ chiếc bóng trên tường và nói đó 
chính là người hay tới đêm đêm. 

- Chàng Trương hiếu ra rằng vợ mình bị oan. 

- Phan Lang tình cờ gặp Vũ Nương dưới thuỷ cung. 

- Khi Phan Lang được trở về trần gian, Vũ Nương giữ chiếc hoa vàng cùng lời nhắn cho Trương 

Sinh. 

- Trương Sinh lập đàn giải oan trên bến Hoàng Giang, Vũ Nương trở về ngồi trên chiếc kiệu hoa 
đứng ở giừa dòng, lúc an, lúc hiện 

Đe 2 : Dựa vào đoạn trích cảnh ngày xuân hãy viết một hài vãn kê về việc chị em Thủy Kiều đi chơi 
xuân trong tiết thanh minh. Trong khi kê chủ ỷ vận dụng miêu tả cảnh ngày xuân 

* Gợi ỷ: 

a. Mở hài 

- Giới thiệu sơ lược về gia cảnh Vương viên ngoại. 

- Cú ba người con: Thúy Kiều, Thúy Vân, Vương Quan. 

- Nhân tiết thanh minh, ba chị em rủ nhau đi chơi xuân. 
h. Thân hài: 

* Quang cảnh ngày xuân: 

- Tiết thanh minh vào đầu tháng ba (âm lịch), khí trời mưa xuân mát mẻ, trong lành, hoa cỏ tốt 
tươi, chim chao liệng trên bầu trời quang đãng. 

- Khung cảnh rộn ràng tấp nập, ngựa xe như nước, tài tử, giai nhân dập dìu chen vai sát cánh... 

- Nhà nhà lo tảo mộ cũng bởi ... sự giao hòa giừa người sống và người chết diễn ra trong không 
khí thiêng liêng. 

* Cuộc du xuân của chị em Thúy Kiều. 

- Ba chị em vui vẻ hòa vào dòng người đi tray hội. 

- Lần đầu tiên được đi chơi xa, tâm trạng ai cũng náo nức, hân hoan... 

- Chiều tà, người đó vón, cảnh vật gợi buồn. 

"Nao nao dòng nước uốn quanh 
Dịp cầu nho nhỏ cuối ghềnh bắc ngang 

Chị em thơ than dan tay ra về" 

c. Kết bài: 

- Tâm trạng Thúy Kiều vui buồn bâng khuâng khó tả. 

- Vương Quan giục hai chị em rảo bước bởi đường về còn xa. 


23 



Đe 3 : Hãy kê về một người bạn mà em yêu quý. 

Gọi ý dàn bài: 

* Mở bài: 

- Giới thiệu người bạn (tên, tuôi, học ở trường nào...) và tình cảm của em đối với bạn. 

* Thân bài: Kê về người bạn mà em yêu quý ( kết họp miêu tả, biếu cảm, nghị luận) 

( Nghị luận: lý do mà mình yêu quý bạn: có thê là bạn ngoan, học giỏi, hay giúp đờ bạn bè....) 

* Ket bài: khăng định lại tình bạn, mong muốn.... 

C.BẢI TÁP VÈ NHẢ : 

ĩ. Dan<j đề tù’ 2 đến 3 điềm: 

Đẻ 1: Hãy tóm tắt truyện ngắn "Chiếc lược ngà" (Nguyền Quang Sáng) bằng một đoạn vãn (từ 10 
đến 12 dòng) 

* Gọi ý: 

- Trước khi chuấn bị đi tập kết, anh Ba cùng anh Sáu về thăm gia đình, nhưng suốt ba ngày đêm ở 
nhà, bé Thu, con gái anh nhất định không chịu nhận anh Sáu là ba của mình. Mặc dù anh đã tìm hết cách 
đế chứng minh. Khi biết sự thật thì đã tới lúc anh Sáu phải lên đường, ở khu căn cứ, anh dồn hết sức làm 
chiếc lược ngà tặng con gái. Nhưng trong một trận càn, anh đã hi sinh. Trước lúc nhắm mắt, anh còn kịp 
trao cây lược cho người bạn, với lời hứa sẽ trao tận tay cho bé Thu. 

Đe 2 : Tìm yếu to tả người và tả cảnh trong hai đoạn trích "Chị em Thủy Kiều và Cảnh ngày xuân" 
(Nguyền Du) 

* Gợi ỷ: 

+ Tả người: "Vân xem trang trọng khác vời 

Khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang 
Hoa cười ngọc thốt đoan trang 
Mây thua nước tóc tuyết nhường màu da 
Kiều càng sắc sảo mặn mà 
So bề tài sắc lại là phần hon 
Làn thu thúy nét xuân son 
Hoa ghen thua tham liễu hòn kém xanh" 


+ Tả cảnh: 


"Cỏ non xanh tận chân trời 
Cành lê trắng điếm một vài bông hoa" 


"Tà tà bóng ngả về tây 


24 



Chị em thơ thân đan tay ra vê 


Đe 3 : Viết một đoạn văn (từ 15 đến 20 dòng) kê về một việc tốt mà em đã làm, trong đó cỏ sử dụng 
yếu tổ nghị luận. 

Gọi ý: 

* Mở đoạn: 

- Giới thiệu hoàn cảnh làm được việc tốt, việc tốt đó là gì? cảm xúc của em khi làm được việc tốt. 

* Thân đoạn: kế về việc tốt mà em đã làm ( có thê là: giúp đỡ một bà cụ qua đường, một bạn học sinh 
nghèo trong lóp...) 

( nghị luận: ý nghĩa của việc tốt mình đã làm) 

* Kết đoạn: 

- Khẳng định sự cần thiết và ý nghĩa to lớn của những việc làm tốt trong đời sống, xã hội. 

II. Dạng đề từ 5 đến 7 điếm : 

Đe Ị : Hãy kê một kỉ niệm về thầy (hay cô giáo cũ) mà em nhớ mãi. 

* Gợi ỷ. 

* Mở hài : 

- Giới thiệu chung: Hoàn cảnh đế nhớ lại kỉ niệm về thầy (cô) giáo cũ. 

* Thân bài: 

- Ke về kỉ niệm gắn bó với thầy, cô.( Ket họp miêu tả ngoại hình, tính cách...) của thầy, cô 

* Kết bài: 

- Cảm nghĩ của em về những kỉ niệm đó 

Đe 2 : Hãy kê về một người thân yêu gần gũi nhất với em. 

* Gọi ý dàn bài: 

* Mở hài: giới thiệu về người thân (tên tuối, nghề nghiệp, tình cảm của mình với người thân...) 

* Thân hài: kế chuyện về người thân (có thế chọn kế về công việc, sở thích, tính cách của người 
thân...) 

(Nghị luận: tình cảm của mình với người thân và ngược lại) 

* Ket hài: khăng định lại tình cảm của mình với người thân. 

Đe 3 : Hãy kê lại tình đồng chí, đồng đội của những người lính trong bài thơ "Đồng chí" của 

Chính Hữu. 


* Gọi ý dàn bài: 

* Mở hài: 


25 



Giói thiệu hoàn cảnh tiếp xúc bài thơ " Đồng chí" và tình đồng chí đội thắm thiết, sâu nặng của những 
người lính cách mạng trong kháng chiến chống Pháp nói chung, trong bài thơ nói riêng. 

* Thân bài: 

- Kê về tình đồng chí đồng đội thắm thiết, sâu nặng của những người lính trong bài thơ: 

+ Những người lính trong bài thơ họ đều xuất thân tù' nông dân, từ nhừng vùng quê nghèo. 

+ Họ cùng chung mục đích, lý tưởng, chung nhiệm vụ. 

+ Họ cảm thông sâu xa những tâm tư, nỗi lòng của nhau. 

+ Họ cùng nhau chia sẻ nhũng gian lao, thiếu thốn của cuộc đời người lính 
+ Tình cảm gắn bó sâu nặng giừa nhũng người lính. 

+ Tình đồng chí đã sưởi ấm lòng họ giữa cảnh lừng hoang mùa đông, sưong muối gió rét. 

* Kết bài: Khắng định vé đẹp bình dị mà cao cả của người lính cách mạng cụ thế là hình ảnh anh bộ 
đội hồi đầu cuộc kháng chiến chống Pháp. 

- Suy nghĩ của bản thân về nhũng người lính cách mạng... 


CHUYÊN ĐỀ 2: VĂN NGHỊ LUẬN 
Tiết 1+ 2: CÁCH LÀM BÀI VĂN NGHỊ LUẬN VỀ 

MỘT Sự VIỆC HIỆN TƯỢNG TRONG ĐỜI SỐNG 

A. TÓM TẮT KIẾN THỨC . 

- Văn nghị luận là đưa ra các lý lẽ dẫn chúng đê bảo vệ hoặc làm sáng tỏ một quan diêm, tư 
tưóng (luận diêm) nào đó. 

- Một bài văn nghị luận đều phải có luận diêm, luận cứ và lập luận. Trong một văn có thế có 
một luận diêm chính và các luận điếm phụ. 

+ Luận diêm: Là ý kiến thê hiện tư tưởng, quan điếm của bài văn được nêu ra dưới hình thức 
câu khăng định (hay phủ định), được diễn đạt sáng tỏ, dễ hiếu, nhất quán. Luận diêm là linh hồn của 
bài viết, nó thống nhất các đoạn văn thành một khối. Luận điếm phải đúng đắn, chân thật, đáp úng nhu 
cầu thực tế thì mới có sức thuyết phục. 

+Luận cứ: là lí lẽ, dần chúng đưa ra làm cơ sở cho luận diêm. Luận cứ phải chân thật, đúng 
đắn, tiêu biêu thì mới khiển cho luận diêm có sức thuyết phục. 

+ Lập luận là cách nêu luận cứ đế dẫn đến luận diêm. Lập luận phải chặt chẽ, họp lí thì bài văn 
mới có sức thuyết phục. 

* Các dạng nghị luận ở lóp 9. 

- Nghị luận xã hội: 

+ Nghị luận về một sự việc, hiện tượng trong đời sống. 

+ Nghị luận về một tư tưởng đạo lý. 


26 




- Nghị luận văn học: 

+ Nghị luận về một tác phấm truyện (hoặc đoạn trích). 

+ Nghị luận về một bài tho, đoạn tho'. 

- Văn nghị luận về một sự việc, hiện tượng trong đòi sống là bàn về một sự việc, hiện tưọng có 
ý nghĩa đối với xã hội, đáng khen hay đáng chê hay có vấn đề đáng suy nghĩ. 

* Yêu cầu chung của bài vãn nghị luận về một sự việc, hiện tượng trong đời sổng. 

- Bài nghị luận phải nêu được sự việc, hiện tưọng có vấn đề. Phân tích mặt đúng, mặt sai, 
nguyên nhân và bày tỏ thái độ của người viết. 

- Hình thức phải có bố cục mạch lạc, rõ ràng, luận điếm rõ ràng, luận cứ xác thực, lập luận phù 

họp. 

* Cách làm bài vãn nghị luận về một sự việc, hiện tượng trong đời sổng. 

- Muốn làm tốt bài văn phải tuõn theo các bước sau: 

+ Đọc kĩ đề (tìm hiếu đề). 

+ Phân tích sự việc, hiện tượng đó đế tìm ý. 

+ Lập dàn ý. 

+ Đọc bài và sứa chừa. 

B. CẮC DANG ĐÈ. 



Đề Ị . 

Cho các đề sau: 


1. Trong trường, trong lóp em có nhiều tấm gương học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Em hãy 
trình bày một trong nhừng tấm gương đó và nêu lên suy nghĩ của mình. 

2. Hiện nay có tình trạng nhiều bạn học sinh mải chơi trò chơi điện tử, sao nhãng việc học 
hành.Em có thái độ như thế nào trước hiện tượng đó. 

3. Trường em vừa phát động phong trào xây dựng quỳ "Ba đủ " giúp đỡ các bạn học sinh có 
hoàn cảnh khó khăn. Em có suy nghĩ gì về việc này. 

Em hãy so sánh chỉ ra điếm giong và khác nhau trong các đề? 

Gợi ý ĩ 

* Giống nhau: 

- Thế loại đều là văn nghị luận về một sự việc, hiện tượng trong đời sống. 

- Các đề yêu cầu người viết phải trình bày được quan diêm, tư tưởng, thái độ của mình đối với 
vấn đề đặt ra. 

* Khác nhau: 

- Đe 1 và đề 3 đưa ra nhũng nhận xét, suy nghĩ về những việc làm tốt đáng biếu dương, 
nhân rộng điến hình. 


27 



- Đe 2 cần có thái độ dứt khoát lên án, tuyên truyền loại bỏ hiện tưọng xấu. 


Đề 2 . 

Tìm hiếu đề và lu En ® ĨOm cho đề sau: Hút thuốc lá có hại cho sức khoẻ. 

Gợi ỷ: 

- Thế loại: Nghị luận về một sự việc hiện tượng trong đòi sống đó là vấn đề hút thuốc lá. 

- Nội dung: Phải nêu bật hút thuốc lá là hiện tưọng đáng chê, cần tuyên truyền đến mọi người 
hiêu được tác hại của thuốc lá đế có một môi trường trong lành không khói thuốc. 

- Yêu cầu học sinh tìm ra các luẼn ® ióm sau: 

+ Chi ra nguyên nhân, biếu hiện của hiện tượng đó. 

+ Trình bày được các tác hại, hậu quả của thuốc lá đối với sức khoẻ người hút và sức 
khoẻ cộng đồng. 

+ Bày tỏ thái độ và tuyên truyền đến mọi người. 

2. Dang đề 5 hoăc 7 điếm . 

Đề Ị . 

Em hãy viết bài nghị luận tuyên truyền đến mọi người từ bỏ thuốc lá vì sức khoẻ cộng đồng. 

Dàn bài: 

* Mở bài. 

- Giói thiệu thực trạng của hiện tượng hút thuốc lá trong xã hội hiện nay. 

* Thân bài. 

- Chỉ ra các nguyên nhân, biếu hiện, hậu quả, tác hại của việc hút thuốc lá (lấy dẫn chứng tiêu 
biêu minh hoạ, thuyết phục). 

+ Ảnh hưởng tới sức khoẻ của mồi cá nhân người hút thuốc sinh ra các căn bệnh hiểm nghèo. 
Anh hưởng tới những người xung quanh, sức khoẻ cộng đồng và vấn đề giống nòi. 

+ Anh hưởng xấu tới môi trường sống. 

+ Gây tốn kém tiền bạc cho người hút thuốc lá. 

- Ánh hưỏng tác động của thuốc lá đến lứa tuối thanh thiếu niên như thế nào ? 

- Thái độ và hành động của thế giới, cả nước nói chung và của học sinh chúng ta nói riêng ra 

sao? 

* Kết bài. 

- Lời kêu gọi hãy vì sức khoẻ cộng đồng và vì một môi trưòng không có khói thuốc lá. 

- Liên hệ bản thân và rút ra bài học kĩ năng sống . 

c. BÀĨ TẢP VÈ NHẢ . 

1. Dạng đề 2 hoặc 3 điểm . 


28 



Đề Ị . 

Hãy viết một đoạn văn ngẳnậừ 15 đến 20 dòng) về một sự việc, hiện tượng đảng phê phán ở 
địa phương em. 

Gợi ỷ: 

- HS xác định những sự việc, hiện tượng nối bật, nóng bỏng ở địa phương mình như: vấn đề 
rác thải, ô nhiễm nguồn nước, chặt phá rùng...® Ó viõt bịii v"n nghb luÊn. 

2. Dạng đề 5 hoặc 7 điểm . 

Đề 2 . 

Một hiện tượng khả phô biến hiện nay là vứt rác bừa bãi, tuỳ tiện ra đường, ra nơi công cộng. 
Ỷ kiến, thái độ của em như thế nào trước hiện tượng này và em hãy đặt nhan đề cho bài viết của mình. 

Dàn bài. 

* Mở bài 

- Giới thiệu hiện tượng sự việc . 

* Thân bài. 

- Trình bày các biếu hiện của hiện tượng. 

- Chỉ rõ nguyên nhân của việc vứt rác bừa bãi: Do ý thức của con người tuỳ tiện, vô ý, kém 
hiêu biết... 

- Tác hại của việc vứt rác bừa bãi (Cần đưa ra nhừng dẫn chứng tiêu biếu, thuyết phục). 

+ Làm mất cảnh quan, mỹ quan môi trường. 

+ o nhiễm môi trường sống, lây lan mầm bệnh, ô dịch... 

+ Sinh ra các thói quên xấu. 

- Thái độ, suy nghĩ của em như thế nào? Hành động và nêu ra biện pháp khắc phục 

* Kết bài. 

- Lời kêu gọi cộng đồng hãy chung tay vì một môi trường trong sạch. 


Tiết 3+4: NGHỊ LUẬN VÈ MỘT VẮN ĐÈ TU TƯỞNG ĐẠO LÝ 
A. TÓM TẮT KIỂN THỨC cơ BẢN . 

- Nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lý là bàn về một vấn đề thuộc lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, 
lối sống... của con người. 

- Yêu cầu về nội dung của bài nghị luận là phải làm sáng tỏ các vấn đề , tu 1 tưởng, đạo lý bằng 
cách: Giải thích, chứng minh, so sánh, đối chiếu, phân tích ... để chỉ ra chồ đúng ( hay chồ sai) của 
một tư tưởng nào đó, nhằm khẳng định tư tưởng của người viết. 

- về hình thức: Bài viết phải có bố cục ba phần: 

* Mở bài: Giới thiệu vấn đề tư tưởng, đạo lý cần bàn luận. 

* Thân bài: 


29 




+ Giải thích, chứng minh nội dung vấn đề tư tưởng, đạo lý. 

+ Nhận định, đánh giá vấn đề tư tưởng, đạo lý đó trong bối cảnh của cuộc sống riêng, chung. 

* Ket bài: Ket luận, tống kết, nêu nhận thức mới, tỏ ý khuyên bảo hoặc tỏ ý hành động. 

Trong bài văn nghị luận cần có luận điếm đúng đắn sáng tỏ, lời văn chính xác, sinh động. 

B. CẢC DANG ĐÈ 

1 . Dang đề 2 hoặc 3 điếm. 

Đe 1 : Viết một đoạn văn ngắn (15 đến 20 dòng) Trình bày suy nghĩ của em về đức tỉnh trung thực. 

Gợi ý: 

a. MỎ’ đoạn. 

Giới thiệu chung về đức tính trung thực. 

b. Thân đoạn. 

Trình bày được khái niệm về đức tính trung thực. 

Biếu hiện của tính trung thực 
Vai trò của tính trung thực trong cuộc sống 
+ Tạo niềm tin với mọi người 
+ Được mọi người yêu quý. 

+ Góp phần xây dựng, hoàn thiện nhân cách con người trong xã hội. 

- Tính trung thực đối với học sinh ( Học thật, thi thật) 

c. Ket đoạn. 

- Sự cần thiết phải sống và rèn luyện đức tính trung thực. 

2. Dạng đề 5 đến 7 điếm 

Đề 1: 

Bầu ơi thương lẩy bí cùng 
Tuy rằng khác giống, nhưng chung một giàn 

Em hiếu như thế nào về lời khuyên trong câu ca dao trên? Hãy chứng minh rằng: Truyền thống đạo lý 
đó vẫn được coi trọng trong xã hội ngày nay. 

Dàn bài. 

a. Mỏ’ bài. 

- Giói thiệu chung về truyền thống thưong yêu, đoàn kết giúp đõ' lẫn nhau của dân tộc Việt Nam. 

- Trích dần câu ca dao. 

b. Thân bài. 

* Hiếu câu ca dao như thế nào? 


30 



- Bầu bí là hai thứ cây khác giống nhưng cùng loài, thường được trồng cho leo chung giàn nên cùng 
điều kiện sống. 

- Bầu bí được nhân hoá trở thành an dụ đế nói về con người cùng chung làng xóm, quê hưong, đất 
nước. 

- Lời bí nói với bầu an chứa ý khuyên con người phải yêu thương đoàn kết dù khác nhau về tính cách, 
điều kiện riêng. 

* Vì sao phải yêu thương đoàn kết? 

-Yêu thương đoàn kết sẽ giúp cho cuộc sống tốt đẹp hơn. 

+ Người được giúp dở sẽ vượt qua khó khăn, tạo lập và ôn định cuộc sống. 

+ Người giúp đõ' thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn, gắn bó với xã hội, với cộng đồng hơn. 

+ Xã hội bót người khó khăn. 

- Yêu thương giúp đõ' nhau là đạo lý, truyền thống của dân tộc ta. 

* Thực hiện đạo lý đó như thế nào? 

- Tự nguyện, chân thành. 

- Kịp thời, không cứ ít nhiều tuỳ hoàn cảnh. 

- Quan tâm giúp đõ' người khác về vật chất, tinh thần. 

* Chứng minh đạo lý đó đang được phát huy. 

- Các phong trào nhân đạo. 

- Toàn dân tham gia nhiệt tình, trở thành nếp sống tự nhiên. 

- Ket quả phong trào. 

c. Kết bài. 

- Khăng định tính đúng đắn của câu ca dao. 

C. BẰI TẢP VÈ NHẢ 

1. Dang đề 2 hoặc 3 điếm . 

Đề 1: 

Viết một đoạn vãn ngắn về việc thê hiện lòng biết ơn đối với thầy cô giảo trong xã hội hiện nay. 

1. Mỏ’ đoạn. 

Giới thiệu chung về việc thê hiện lòng biết ơn của học sinh đối với thầy cô giáo hiện nay. 

2. Thân đoạn. 

- Cách thê hiện lòng biết ơn: 

+ Làm và thực hiện tốt những điều thầy cô dạy bảo. 

+ Chăm chỉ học tập rèn luyện. 

+ Kính trọng lề phép với thầy cô giáo. 


31 



+. 


- Phê phán những biếu hiện : Vô lễ không tôn trọng thầy cô giáo 

3. Kết đoạn. 

Khẳng định vai trò của thầy cô giáo đối vói mồi người. 


2. Dạng đề 5 hoặc 7 điểm . 

Đe 1. 


Anh em như thê chân tay 
Rách lành đùm học dở hay đờ đần. 

Suy nghĩ của em về lời khuyên trong câu ca dao trên? 

Dàn hài. 

a. Mỏ’ bài. 

- Giói thiệu chung về nét đẹp tình cảm gia đình của dân tộc Việt Nam. 

- Trích dần câu ca dao. 

b. Thân bài. 

* Giải thích ý nghĩa của câu ca dao. 

- Hình ảnh so sánh: Anh em như thê chân tay. 

+ Tay - Chân: Hai bộ phận trên CO' thế con người có quan hệ khăng khít, hồ trợ cho nhau trong 
mọi hoạt động. 

+ So sánh cho thấy mối quan hệ gắn bó anh em. 

- Rách , lành là hình ảnh tượng trưng cho nghèo khó, bất hạnh và thuận lợi, đầy đủ. 

Từ đó câu ca dao khuyên : Giữ gìn tình anh em tham thiết dù hoàn cảnh sống thay đôi. 

* Vì sao phải giữ gìn tình anh em? 

- Anh em cùng cha mẹ sinh ra dề dàng thông cảm giúp đõ' nhau. 

- Anh em hoà thuận làm cha mẹ vui. 

- Đó là tình cảm nhưng cũng là đạo lý. 

- Là trách nhiệm, bốn phận của mồi con người. 

- Là truyền thống dân tộc. 

* Làm thế nào đế giữ được tình cảm anh em? 

- Quan tâm đến nhau tù' lúc còn nhỏ cho đến khi đã lớn. 

- Quan tâm giúp đõ' nhau về mọi mặt: Vật chất, tinh thần. 

- Giữ hoà khí khi xảy ra xung khắc, bất đồng. 

- Nghiêm khắc nhưng vị tha khi anh, chị em mắc sai lầm. 

32 





c. Kết bài. 

- Khăng định tính đúng đắn của câu ca dao. 


Tiết 5+6: NGHỊ LUẬN VỀ TÁC PHẮM TRUYỆN HOẶC ĐOẠN TRÍCH 

A. TÓM TẮT KĨỂN THỨC cơ BẢN 

- Nghị luận về tác phấm truyện (hoặc đoạn trích) là trình bày nhừng nhận xét, đánh giá của mình về 
nhân vật, sự kiện, chủ đề hay nghệ thuật của một tác phấm cụ thê. 

* Các bước làm bài nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích: 

1. Tìm hiếu đề và tìm ý 

2. Lập dàn bài: 

3. Viết bài 

4. Đọc lại bài viết và sửa chữa 

*Bo cục của bài nghị luận về tác phãm truyện hoặc đoạn trích 

1. Mở bài: Giới thiệu tác phấm (hoặc đoạn trích) và nêu ý kiến đánh giá so bộ của mình. 

2. Thân bài: 

- Nêu các luận điếm chính về nội dung và nghệ thuật của tác phâm (hoặc đoạn trích) 

- Có phân tích, chứng minh bằng các luận cứ tiêu biếu, xác thực. 

3. Kết bài: Nêu nhận định, đánh giá chung của mình về tác phấm (hoặc đoạn trích) 

* Yêu cầu: 

- Các luận điếm, luận cứ cần thê hiện sự cảm thụ và ý kiến riêng của nguời viết về tác phấm 

- Giữa các phần, các đoạn của bài văn cần có sự liên kết họp lí và tự nhiên. 

B. CÁC DANG ĐÈ 

1. Dang đề 2 hoăc 3 điếm 

* Đe : Viết một đoạn văn ngắn (khoảng từ 15 đến 20 dòng) về tâm trạng của Thuỷ Kiều qua đoạn 
trích: "Kiều ở lầu Ngưng Bích" (Nguyền Du) 

* Gọi ý: 

/. Mở đoạn: 

- Vị trí của đoạn thơ trong truyện. 

- Đoạn thơ là bức tranh tâm tình, xúc động, biếu hiện tâm trạng Thuý Kiều. 

2. Thân đoạn: 

- Tâm trạng cô đơn, buồn tủi truớc cảnh thiên nhiên rộng lớn bên lầu Ngưng Bích. 


33 




- Nồi nhớ của Thuý Kiều: 

+ Nồi nhớ Kim Trọng, ân hận vì đã phụ thề. 

+ Nồi nhớ và xót thương cho cha, mẹ lúc già yếu, sóm chiều tự cửa ngóng trông con. 

- Nỗi buồn lo sợ trước nhừng bão táp, tai biến ập đến, tấm thân sẽ không biết trôi dạt vào đâu trên 
dòng đời vô định. 

3. Kết đoạn: 

Khắng định giá trị của đoạn thơ trong "Truyện Kiều": là đoạn thơ tả cảnh ngụ tình đặc sắc. 

2. Dang đề 5 hoăc 7 điểm : 

* Đe: Vẻ đẹp về tính cách và tâm hồn của nhân vật anh thanh niên trong truyện ngan "Lặng lẽ Sa 
Pa " của Nguyền Thành Long 

*Goi ý lập dàn bài: 

1. Mở bài: 

* Nêu những nét chính về tác giả và hoàn cảnh ra đời của tác phấm: 

2. Thân bài: 

* Hoàn cảnh sống và làm việc: 

- Anh thanh niên sống một mình trên đỉnh Yên Sơn cao 2.600 mét, quanh năm suốt tháng chi có mây 
mù bao phủ...Công việc của anh là đo gió, đo mưa,đo nắng, tính mây, đo chấn động mặt đất. Công việc 
ấy đòi hỏi sự tỉ mỉ, chính xác và có tinh thần trách nhiệm cao. 

* Vẻ đẹp tính cách và tâm hồn của anh thanh niên; 

- Sự ý thức về công việc và lòng yêu nghề, thấy được ý nghĩa cao quý trong công việc thầm lặng của 
mình, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. 

- Anh đã có những suy nghĩ thật đúng, thật giản dị mà sâu sắc về công việc, về cuộc sống: "Khi ta 
làm việc, ta với công việc là đôi, sao gọi là một mình được?". 

- Anh còn biết tìm đến nhừng nguồn vui lành mạnh đê cân bằng đời sống tinh thần của mình: anh biết 
lấy sách làm bạn tâm tình, biết tố chức cuộc sống của mình một cách ngăn nắp, tươi tắn (trồng hoa, nuôi 
gà...) 

- Sự cởi mở chân thành, rất quý trọng tình cảm của mọi người, luôn khao khát được gặp gỡ và trò 
chuyện cùng mọi người: vui mừng đến luống cuống, hấp tấp cùng thái độ ân cần, chu đáo tiếp đãi những 
người khách xa đến thăm bất ngờ... 

- Anh còn là người khiêm tốn, thành thực cảm thấy công việc và những đóng góp của mình chỉ là nhỏ 
bé: khi ông hoạ sĩ muốn vẽ chân dung anh, anh không dám từ chối đế khỏi vô lễ nhưng anh nhiệt thành 
giới thiệu những người khác mà anh thực sự cảm phục. 

3. Kết bài: 

Khang định tâm hồn trong sáng, sự cống hiến thầm lặng của anh thanh niên cho Tố quốc. 

c . BẢI TẢP VẺ NHẢ : 

1. Dang đề 2 hoăc 3 điếm 


34 



*Đe bài: Viết một đoạn văn ngắn (khoảng từ 15 đén 20 dòng) nêu cảm nhận của em về nhân vật 
Nhuận Thổ qua truyện ngắn "Cố huơng" của Lồ Tấn. 

* Gọi ý; 

1. Mở đoạn; 

- Giới thiệu về tác giả và tác phâm 

- Giới thiệu chung về nhân vật Nhuận Thố 

2. Thân đoạn 

- Hình ảnh Nhuận Thố lúc còn nhỏ: thông minh, tháo vát, lanh lợi, nhanh nhẹn... 

- Hình ảnh Nhuận Thố lúc trưởng thành: còm cõi, đần độn, mụ mầm, chậm chạp... 

- Tình cảm của nhân vật "Tôi" với Nhuận Thố. 

3. Kết đoạn: 

- Nhận xét chung về nhân vật. 

- Suy nghĩ của bản thân về nhân vật Nhuận Thố. 

II. Dang đề 5 hoăc 7 điếm : 

Đẻ: Suy nghĩ của em về những cảm nhận của nhân vật Nhĩ qua truyện ngắn "Bến quê"của Nguyễn 
Minh Châu. 

Gọi ý; 

1. Mở hài: Giới thiệu khái quát về tác giả và tác phấm. 

2. Thân hài: 

- Hoàn cảnh của nhân vật Nhĩ: anh bị bệnh tật hiếm nghèo kéo dài, mọi sự phải trông cậy vào sự chăm 
sóc của vợ, con. 

- Cảm nhận của nhân vật về vẻ đẹp của thiên nhiên: cảm nhận bằng nhũng cảm xúc tinh tế: từ nhừng 
bông hoa bằng lăng ngay phía ngoài cửa số đến con sông Hồng... 

- Cảm nhận về tình yêu thương, sự tần tảo và đức hi sinh thầm lặng của Liên: tấm áo vá, những ngón 
tay gầy guộc âu yếm vuốt ve bên vai... 

- Niềm khao khát được đặt chân lên băi bồi bên kia sông: 

+ Sự thức tỉnh về nhừng giá trị bền vũng, bình thường mà sâu xa của đời sống, nhũng giá trị thưòng 
bị người ta lãng quên, vô tình, nhất là lúc còn trẻ, khi lao theo nhũng ham muốn xa vời. 

+ Sự thức nhận này chỉ đến được với người ta ở cái độ đã tùng trải, đã thấm thìa những sướng vui và 
cay đắng. 

+ Cụng với sự thức tỉnh ấy thưòng là nhũng õn hận xút xa. 

+ Nhĩ chiòrn nghiệm được quy luật phố biến của đời người: "con người ta tròn đưòng đời thật khó 
tránh khỏi nhũng điều chựng chõnh và vũng vốo của cuộc sống" 

3. Kết hài: Khắng định vẻ đẹp tâm hồn của nhõn vật Nhĩ và sự trõn trọng nhũng giỏ trị bền vũng của 
cuộc sống. 


35 



Tiết 7, 8, 9: NGHỊ LUẬN VÈ BÀI THƠ, ĐOẠN THƠ 

A. TÓM TẮT KĨÉN THỨC cơ BẢN : 

- Nghi luận về một đoạn thơ, bài thơ là trỡnh bày nhận xột, đánh giá của mỡnh về nội dung và 
nghệ thuật của đoạn thơ, bài thơ ấy. 

- Nghi luận về một đoạn thơ, bài thơ là trỡnh bày nhận xột, đánh giá của mỡnh về nội dung và 
nghệ thuật của đoạn thơ, bài thơ ấy. 

- Nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ, bài thơ được thê hiện qua ngôn từ, hỡnh ảnh, giọng 

điệu.Bài nghị luận cần phân tích các yếu tố ấy đế có nhũng nhận xét đánh giá cụ thế, xác đáng . 

- Bài nghị luận về đoạn thơ, bài thơ cần có bố cục mạch lạc, râ rpng, có lời văn gợi cảm, thê 
hiện rung động chân thành của người viết. 

* Bố cục của bài văn nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ: 

1. Mở bài: 

Giới thiệu về đoạn thơ hoặc bài thơ đó và nêu ý kiến đánh giá sơ bộ của mình. 

2. Thân bài: 

Lần lượt trình bày suy nghĩ đánh giá về nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ, bài thơ đó. 

3. Kết bài: 

Khái quát giá trị và ý nghĩa của đoạn thơ, bài thơ đó. 

B. CẮC DANG ĐÈ : 

I. Dạng đề 2 hoặc 3 điếm : 

Đề Ị : 

Viết đoạn văn ngắn (khoảng từ 15 đến 20 dòng) trình bày cảm nhận của em về vẻ đẹp của hai 
nhân vật Thuỷ Kiều và Thuỷ Vân, qua đó nhận xét về nghệ thuật miêu tả nhân vật của Nguyễn Du ? 

Gọi ý: 

1. Mở đoạn: 

- Giới thiệu khái quát tác giả, tác phấm, nghệ thuật miêu tả nhân vật của Nguyễn Du 

2. Thân đoạn : 

a. Chân dung của Thuý Vân: 

- Bằng bút pháp ước lệ, biện pháp nghệ thuật so sánh an dụ gợi tả vé đẹp duyên dáng , thanh 
cao, trong trắng của người thiếu nữ. 

- Chân dung Thuý Vân là chân dung mang tính cách, số phận, vẻ đẹp của Vân tạo sự hài hào, 
êm đềm với xung quanh. Báo hiệu một cuộc đời bình lặng, suôn sẻ. 

b. Chân dung Thuý Kiều: 

- vẫn bằng bút pháp ước lệ , nhưng khác tả Vân tác giả đó dành một phần đê tả sắc, còn hai 
phần đe tả tài năng của nàng, vẻ đẹp của Kiều là vế đẹp của cả sắc, tài, tình. 

36 





- Chân dung của Kiều cũng là chân dung mang số phận. Dự cảm một cuộc đời nhiều biến động 
và bất hạnh. 

3. Kết đoạn: 

- Khắng định lại về tài năng miòu tả nhõn vật của Nguyễn Du. 

Đề 2: 

Viết một đoạn vãn (khoảng 15 đến 20 dũng) phân tích cơ sở hình thành tình đồng chí của 
những người lính trong bài "Đồng chí" của Chỉnh Hữu. 

Gọi ý: 

1. Mở đoạn: 

- Giới thiệu khỏi quát về tác giả tác phâm, vị trí của đoạn trích. 

2. Thân đoạn: Cơ sở của tình đồng chí: 

- Họ có chung lí tưởng. 

- Họ chiến đấu cùng nhau. 

- Họ sinh hoạt cùng nhau. 

- Nghệ thuật: chi tiết chân thực, hình ảnh gợi cảm và cô đúc, giàu ý nghĩa biêu tưọng. 

3. Kết đoạn: 

- Nhấn mạnh lại về vé đẹp, sự bền chặt của tình đồng chí được nảy nở và vun đúc trong gian 

khó. 

II. Dang đề 5 hoăc 7 điếm : 

Đề Ị : 

Phân tích đoạn trích “Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga ” (Nguyền Đình Chiêu) đê thấy Lục 
vân Tiên đã hành động rất đủng với lí tưởng: 

"Nhớ câu kiến ngãi bất vi 

Làm người thế ấy cũng phỉ anh hùng." 

Gọi ý: 

1. Mở bài: 

- Truyện Lục Vân Tiên - tác phâm tiêu biêu của Nguyền Đình Chiếu đề cao những con người 
trung hiếu, trọng nghĩa. 

- Vân Tiên một hình tượng đẹp nêu cao lí tưởng nhân nghĩa đó hành động đúng theo lí tưởng. 

- Vị trí đoạn trích 
2. Thân bài: 

a. Vân Tiên đánh tan bọn cưóp cứu người gặp nạn : 

- Vân Tiên con nhà thường dân, một thí sinh trên đường vào kinh đô dự thi gặp bọn cưóp hung 

dữ. 


37 



- Vân Tiên không quản ngại nguy hiếm xông vào đánh tan bọn cướp, giết tướng cưóp, cứu 
người bị nạn. 

b. Vân Tiên tò chối sự đền ơn đáp nghĩa của Kiều Nguyệt Nga: 

- Nghe người gặp nạn kế lại sư tình Vân Tiên động lòng thương cảm, tỏ thái độ đàng hoàng, 

lịch sự. 

- Nguyệt Nga thiết tha mời chàng về nhà đế đền ơn. 

- Vân Tiên cương quyết từ chối (Quan niệm của chàng thế hiện lí tưởng sống cao đẹp : “ Làm 
ơn há đê trông người trả ơn”. Thấy việc nghĩa không làm không phải là anh hùng. 

3. Kết bài: 

- Lí tưỏng sống của Vân Tiên phù họp với đạo lí của nhân dân. 

- Nguyễn Đình Chiếu gửi gắm tâm huyết, lẽ sống của mình vào hình tượng Vân Tiên. 

Đề 2: 

Phân tích tình yêu quê hương trong hài thơ: “Quê hương” của Te Hanh 

Gọi ý: 

1. Mở bài: 

- Giới thiệu tình yêu quê hương, nêu ý kiến khái quát của mình về tình yêu quê hưoưg trong bài 

thơ. 

2. Thân bài: 

- Khái quát chung về bài thơ: một tình yêu tha thiết trong sáng, đậm chất lí tưởng lãng mạn 

- Cảnh ra khơi: vẻ đẹp trê trung, giàu sức sống, đầy khí thế vượt Trường Giang 

- Cảnh trở về: đông vui, no đủ, bình yên 

- Nồi nhớ: hình ảnh đọng lại, vẻ đẹp, sức mạnh, mùi nồng mặn của quê hương. 

3. Kết bài: 

Cả bài thơ là một khúc ca quê hương tươi sáng, ngọt ngào, nó là sản phấm của một tâm hồn trẻ 
trung, thiết tha đầy thơ mộng. 

Đề 3 

Phân tích bài thơ “Viếng lăng Bác” của Viễn Phương 

Gọi ý: 

1. Mở bài: 

- Cuộc đời và sự nghiệp của Bác là nguồn cảm hứng vô tận cuả thơ ca. 

- Bài thơ “Viếng lăng Bác” đã thế hiện được nhũưg cảm súc chân thành tha thiết. 

2. Thân bài 
a. Khổ 1: 


38 



- Mở đầu bằng lối xưng hô: "con” tự' nhiên gần gũi 

- Ân tượng về hàng tre quanh lăng Bác.(Tre tĩng trưng cho sức sống và tâm hồn Việt Nam). 

b. Khổ 2: 

- Mặt trời thật đi qua trên lăng ngày ngày, từ đó liên tưởng và so sánh Bác cũng là một mặt tròi 
rất đỏ (Mặt trời tượng trưng, đem ánh sáng đến cho dân tộc, ánh sáng đó toả sáng mãi mãi) 

- Lòng tiếc thương vô hạn của nhân dân: hình ảnh dòng người nối dài vô tân như kết thành 
tràng hoa dâng Bác. 

c. Khố 3: 

- Có cảm giác Bác đang ngủ, một giấc ngủ bình yên có trăng làm bạn. 

- Nhưng trở về với thực tại: Bác đã đi xa, một nồi đau nhức nhối. 

d. Khồ 4: 

- Lun luyến bịn rịn không muốn xa Bác. 

- Muốn làm “chim, hoa, tre” đế được gần Bác 

- “Cây tre trung hiếu” thực hiện lí tưởng của Bác, và lời dậy của Bác : “trung với nước hiếu với 

dân”. 

3. Kết bài: 

- Nghệ thuật: Bài thơ giàu cảm xúc, âm hưởng trầm lang, lời thơ tụ - nhiên. 

- Bài thơ gây ấn tượng sâu đậm, trước hết là tiếng nói chân thành, tha thiết của nhà thơ và của 
chúng ta đối với Bác Hồ kính yêu. 

c. BÀĨ TẢP VÈ NHẢ 

Dạng đề 2 hoặc 3 điểm: 

Đe 3 :_Cảm nhận về hức tranh cá thứ nhất và thứ hai trong hài thơ : “Đoàn thuyền đánh cá ” của 
Huy Cận. (bằng một đoạn vãn từ 15 đến 20 dũng) 

Gọi ý: 

1. Mở đoạn: 

- Giới thiệu khái quát về tác giả, tác phấm, vị trí đoạn trích. 

2. Thân đoạn: 

- Bức tranh cỏ thứ nhất: là nhừng nột vẽ tài hoa về bức tranh cá trong tưởng tượng, trong mơ 

ước. 

- Bức tranh cỏ thứ hai: là bức tranh hiện thực được vẽ bằng bút pháp lóng mạn. Trên ngư 
trường nhừng người dân vừa ca hát, vừa gừ mỏi chốo đuối bắt cá. 

- Bức tranh cá đầy màu sắc và ánh sáng, có giá trị thấm mĩ đặc sắc gợi tả và ngợi ca biến quê 
hưoưg rất giàu và đẹp. 

3. Kết đoạn: 

Bức tranh cá thê hiện cảm hứng vũ trụ, tình yêu biên của Huy Cận. 

39 



CHUYÊN ĐỀ 3 : VĂN THUYẾT MINH 
TIẾT 1 : ÔN TẬP LÍ THUYẾT 


A. Tóm tắt kiến thức cơ bán : 

/. Khái niệm : Văn bản thuyết minh là kiêu văn bản thông dụng trong đời sống nhằm cung cấp 
tri thức về: đặc điêm, tính chất, nguyên nhân...của các sự vật, hiện tượng trong tụ’ nhiên, xã hội bằng 
phưong thức trình bày, giới thiệu, giải thích. 

2. Yêu cầu : 

- Tri thức trong văn bản thuyết minh phái khách quan, xác thực, hữu ích cho mọi người. 

- Văn thuyết minh cần trình bày chính xác, rõ ràng, chặt chẽ, hấp dẫn. 

3. Sự khác nhau giữa vãn miêu tả và văn thuyết minh: 


Văn miêu tả 

Văn thuyết minh 

+ Có hư cẩu tưởng tượng, không nhất thiết phải 
trung thành với sự vật, đối tượng.... 

+ Dùng nhiều so sánh, liên tưởng. 

+ Mang nhiều cảm xúc chủ quan của người viết. 

+ ít dùng số liệu cụ thê. 

VD: “Những đám mây trắng như bông đang tô vê 
cho nền tròi bằng những hình thù lạ mắt. Nắng 
trong vắt như pha lê. Nắng xiên qua cây gồ tếch ở 
vườn hoa phố Nguyền Cao, rọi xuống và chạy 
lung tung quanh cái bàn ăn trưa của bốn cụ già...” 

+Trung thành với đặc diêm của sự vật, đối tượng. 

+ ít dùng so sánh, liên tưởng. 

+ Đảm bảo tính khách quan, khoa học. 

+ Dùng số liệu cụ the. 

VD: “Hoa chuông cao tò 15- 20 cm. Hoa nhỏ có 
hình chuông, hưong thom, thân uốn cong, màu 
trắng hay hồng lợt. Hoa có thê sống trong bình từ 
5- 7 ngày...” 


* Trong văn bản thuyết minh có thế kết họp sử dụng yếu tố miêu tả, biện pháp nghệ thuật làm cho đối 
tượng thuyết minh được nôi bật, hấp dẫn. 

4. Phương pháp thuyết minh: 

1. Phưong pháp nêu định nghĩa: 

VD: Giun đất là động vật có đốt, gồm khoảng 2500 loài, chuyên sổng ở vùng đất âm. 

2. Phưoìig pháp liệt kê: 

VD: Cây dừa cống hiến tất cả của cải của mình cho con người: thân cây làm máng, lá làm tranh, cọng 
lá chẻ nhỏ làm vách, gốc dừa già làm chò đồ xôi, nước dừa đê uổng, đê kho cá, kho thịt, nấu canh, 
làm nước mắm... 


3 . Phương pháp nêu ví dụ: 

VD: Người ta Cẩm hút thuốc ở tất cả những nơi công cộng, phạt nặng những người vi phạm (ớ Bỉ, từ 
năm 1987, vỉ phạm lần thứ nhất phạt 40 đô la, tái phạm phạt 500 đô la) 

4 . Phương pháp dùng số liệu: 

VD: Một tượng phật ở Nhạc Sơn, Tứ Xuyên, Trung Quốc, cao 71m, vai rộng 24m, trên mu hàn chân 
tượng có thê đo 20 chiếc xe con”. 

5 . Phương pháp so sánh: 

VD: Biên Thủi Bình Dương chiếm một diện tích lớn bằng ba đại dương khác cộng lại và lớn gấp 14 
lần diện tích biên Bắc Băng Dương là đại dương bé nhất. 

40 











6. Phương pháp phân loại, phân tích: 

VD: Muốn thuyết minh về một thành phố, có thế đi từng mặt: vị trí địa lý, khí hậu, dân số, lịch sử, con 
người, sản vật... 

5. Cách làm bài văn thuyết minh: 

- Bước lỉ + Xác định đối tượng thuyết minh. 

+ Sưu tầm, ghi chép và lựa chọn các tư liệu cho bài viết 
+ Lựa chọn phưong pháp thuyết minh phù họp 
+ Sử dụng ngôn từ chính xác, dễ hiểu để thuyết minh làm nổi bật các đặc điểm co bản của 

đối tượng. 

- Bước 2: Lập dàn ý 

- Bước 3: Viết bài văn thuyết minh 
+ Viết phần mở bài: 

Mở bài có nhiều phưong pháp, nhung có thế quy vào hai phưong pháp chủ yếu là mở bài trực 
tiếp và mở bài gián tiếp. 

Ví dụ 1 : Mở bài trực tiếp 

Chiêm Hoá, một huyện miền núi của tỉnh Tuyên Quang là nơi cư trú của nhiều dân tộc anh em 
như: Kinh, Tày, Dao, H’Mông, Sán Dìu... Tuy phong tục, tập quán khác nhau nhưng chung song rất 
hoà thuận cùng nhau xây dựng quê hương ngày thêm tươi đẹp. 

Ví dụ 2 : Mở bài gián tiếp. 

Là người Việt Nam ai cũng đã một lần nghe câu ca dao: 

Đồng Đãng có pho Kì Lừa 
Có nàng Tô Thị có chùa Tam Thanh 

Từ Hà Nội đi theo quốc lộ 1A, du khách ngồi trên xe ô tô khoảng 2 tiếng đồng hồ là đến địa 
phận Lạng Sơn. Qua dãy núi Kaỉ Kinh rồi đến ải Chi Lãng thâm nghiêm hùng vĩ, những kì tích đó đã 
làm cho hao kẻ thù xưa nay khiếp sợ. Đường 1A trườn dài theo những triền núi ngút ngàn thông reo. 
Từng đoàn xe lớn nhỏ hổi hả về xứ Lạng ân mình trong sương sớm. Qua khỏi đèo Sài Hồ là đến thị xã 
Lạng Sơn, vùng hiên ải của Tô quốc nơi quê hương của hoa thơm, trái ngọt và nhữnglàn điệu dân ca 
đặc sắc: Then, Slỉ, Lượn của các dân tộc Tày, Nùng, Dao. 

+ Viết phần thân bài: 

Phần này thường gồm một số đoạn văn được liên kết với nhau thành một hệ thống nhằm giải đáp 
một số yêu cầu của đề bài 

Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh nên tuân thủ theo thứ tự cấu tạo của sự vật, theo thứ tự 
nhận thức ( từ tông thê đến hộ phận, từ ngoài vào trong, từ xa đến gần), theo thứ tụ' diễn biến sự việc 
trong một thời gian trước- sau; hay theo thứ tụ' chính phụ: cái chính nói trước, cái phụ nói sau. 

+ Viết phần kết bài: 

Phần kết bài có thế nhấn mạnh một lần nừa đặc sắc của đối tượng giới thiệu- thuyết minh hoặc nêu 
một lời mời, một kiến nghị, hoặc một ấn tưọng mạnh mẽ nhất về đối tượng đó. 

Ví du 1 : Hiện tại và tương lai, Chiêm Hoá là một diêm du lịch thu hút rất nhiều khách tham 
quan. Hãy đến với Chiêm Hoá đê dự hội Lồng Tông tô chức vào ngày mùng 8 thảng giêng hàng năm, 
thăm đền Bách Thần, đền Đầm Hồng. Vào mùa hè các hạn cỏ thê đi du ngoạn thác Bản Ba và đặc hiệt 
chủng ta sẽ được thăm khu di tích lịch sử Kim Bình. Chúng ta sẽ thay Chiêm Hoả đẹp biết nhường 
nào. 

B. Các dang đề: 


41 



1. Dạng đề 2 hoặc 3 điếm : 

Nhận biết yếu tố thuyết minh trong bài ca dao sau: 

Trong đầm gì đẹp bằng sen 

Lá xanh, bông trắng lại chen nhị vàng 
Nhị vàng, bông trắng, lá xanh 
Gần bùn mà chăng hôi tanh mùi bùn 

* Gợi ý : Yeu tố thuyết minh: 

Cấu tạo của hoa sen “Lá xanh, bông trắng, nhị vàng” 

2. Dạng để 5 hoặc 7 điếm : 

Đe bài: Con trâu ở làng quê Việt Nam. 

* Mỏ’ bài: 

Giới thiệu chung về con trâu trong đời sống của người nông dân Việt Nam 

* Thân bài: 

- Nêu nguồn gốc, đặc điếm của con trâu 

VD: Trâu là động vật thuộc phân bộ nhai lại, nhỏm sừng rồng, bộ guốc chẵn, lớp thủ cỏ vú. 
Trâu Việt Nam có nguồn goc từ trâu rừng thuần hóa, thuộc nhóm trâu đầm lầy. Lông màu 
xám, xám đen, thân hình vạm vờ, thấp, ngắn, bụng to, mông dốc, bầu vủ nhỏ, sừng hình lười liềm. 
Có 2 đai màu trang: dưới có và cho đầu xương ức. Trâu cái nặng trung bình 350-400 kg, trâu đực 
400- 500 kg... 

- Vai trò, lợi ích của con trâu: 

• Trong đời sống vật chất: 

+ Là tài sản lớn của người nông dân. 

+ Là công cụ lao động quan trọng. 

+Là nguồn cung cấp thực phâm, đồ mĩ nghệ, phân bón... 

• Trong đời sống tinh thần: 

+ Con trâu gan bó với người nông dân như người bạn thân thiết, gắn bó với tuối tho'. 

+ Con trâu có vai trò quan trọng trong lễ hội, đình đám ( hội chọi trâu ở Đồ Son (Hải Phòng), 
Hàm Yên, Chiêm Hoá (Tuyên Quang)..., hội đâm trâu (Tây Nguyên)...) 

* Kết bài: 

Khang định lại vai trò của con trâu trong đời sống hiện nay. 
c. Bài tập về nhà: ( Dang đề 5 hoặc 7 điếm) 

Viết bài văn hoàn chỉnh từ đề bài: Con trâu ở làng quê Việt Nam. 

Gợi ý : (theo dàn ý chi tiết đã xây dựng tại lớp) 

Tiết 2: 

CÁCH LÀM MỘT SỐ DẠNG ĐỀ VĂN THUYẾT MINH 

A. Tóm tắt kiến thức CO’ bân: 

- Cách làm một số dạng đề văn thuyết minh: 

* Khỉ đối tượng thuyết minh là một đồ vật thì nội dung thuyết minh thường là: 

- Cấu tạo của đối tượng 

- Các đặc điếm của đối tượng 


42 




- Tính năng hoạt động 

- Cách sử dụng, cách bảo quản 

- Lợi ích của đối tượng 

* Khi thuyết minh về một loài vật, nội dung thuyết minh thường là: 

- Nguồn gốc 

- Đặc điếm 

- Hình dáng 

- Lợi ích 

* Khỉ thuyết minh về một thế loại văn học, nội dung thuyết minh thường là: 

- Nêu một định nghĩa chung về thê thơ 

- Nêu các đặc điếm của thê thơ: 

+ Số câu, chữ. 

+ Quy luật bằng trắc. 

+ Cách gieo vần. 

+ Cách ngắt nhịp. 

+ Cảm nhận về vẻ đẹp, nhạc điệu của the thơ. 

*Khi đối tượng thuyết minh là một danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, thì nội dung thuyết minh 
thường là: 

- Vị trí địa lí. 

- Những cảnh quan làm nên vẻ đẹp đặc sắc của đối tượng. 

- Những truyền thống lịch sử, văn hoá gắn liền với đối tượng. 

- Cách thưởng ngoạn đối tượng. 

*Khi đối tượng thuyết minh là một danh nhân văn hoá thì các nội dung thuyết minh thường là: 

- Hoàn cảnh xã hội. 

- Thân thế và sự nghiệp. 

- Đánh giá xã hội về danh nhân . 

Lưu ỷ : Trong các phần trên, phần thân thế, sự nghiệp chiếm vai trò chủ yếu, có dung lượng 
lớn nhất trong hài viết. 

*Khỉ giới thiệu một đặc sản thì nội dung thuyết minh thường là: 

- Nguồn gốc, ý nghĩa tên gọi món ăn, đặc sản. 

- Đặc điếm riêng của món ăn, đặc sản: dáng vẻ, màu sắc, hương vị. 

- Cách thức chế biến, thưởng thức. 

B. Các dạng đề: 

1 . Dạng đề 2 hoặc 3 điểm : 

Đe hài: Viết một đoạn văn ngắn giới thiệu món Cơm lam quê em. 

Gợi ý: - Cơm lam là một món ăn dân dã, quen thuộc của người miền núi phía Bắc 
- Cách làm: Cho gạo đã vo vào ống nứa (tre) non, cuộn lá chuối hay lá dong nút chặt, chất củi đốt. Phải 
đốt đều đến khi vỏ nứa cháy thành lóp than mỏng là com chín. 

- Cách thuởng thức: nếu ăn ngay chỉ việc chẻ ống nứa ra. Neu muốn đế dành thì dùng dao róc 
hết lóp nứa bị cháy chỉ đế lại lóp vở trắng... 

- Hiện nay Cơm lam còn trở thành đặc sản trong nhà hàng, khách sạn. 

2. Dạng đề 5 hoặc 7 điếm : 

Đe hài: Thuyết minh về một loài hoa trong ngày tết cô truyền của dân tộc. 

*Gơi ỷ: xây dựng dàn ý chi tiết 


43 



1. MỞ bài: 

Giới thiệu chung về một loài hoa trong ngày tết cô truyền của dân tộc (hoa đào) 

- Xuất hiện vào mùa xuân , trong sự vui tuoi, náo nức của ngày tết. 

- Hoa đào là loài hoa đẹp, có sức sống mạnh mẽ, có ý nghĩa trong ngày tết cố truyền của dân tộc- món 
ăn tinh thần không thế thiếu được của người Việt. 

2. Thân bài: 

- Đặc điếm chung của loài hoa: Hoa đào là loài hoa đặc trưng cho Hà Nội, biếu tượng cho mùa xuân và 
sức sống của miền Bắc 

- Phân loại các loài hoa: đào bích , đào phai, đào bạch... 

- Đặc điếm của hoa: 

+ loài cây thân gồ. 

+ Nở vào mùa xuân. 

+ Các loại hoa đào: 

Đào bích: Có hoa màu đỏ thầm. Màu đỏ tượng trưng cho may mắn. 

Đào phai: Có màu hồng nhạt, sai quả, sai hoa, thường được trồng đê lấy quả. Màu sắc trang nhã, 
kín đáo. 

Đào bạch: ít hoa, có màu trang và tưong đối khó trồng. 

- Ý nghĩa tinh thần của loài hoa: Mọi người chuộng chơi đào ngày tết vì hoa đào đem lại sự may mắn, 
phúc lộc đầu năm. 

- Tình cảm gắn bó với hoa đào... 

3. Kết bài : 

- Nhấn mạnh vẻ đẹp của hoa đào trong cuộc sống tinh thần của người Việt nói chung và bản 
thân nói riêng. 

- Hoa đào là biếu hiện những đức tính, tâm hồn cao đẹp của con người Việt Nam; góp phần tô 
diêm sắc xuân thêm vui tươi và đầm ấm. 

c. Bài tập về nh k :(daỉĩg đề 5 hoặc 7 điềm) 

- Viết bài văn hoàn chỉnh từ đề bài: Thuyết minh về một loài hoa trong ngày tết cô truyền của 
dân tộc. 

* Gợi ý: (theo dàn ý chi tiết đã xây dựng tại lóp) 


Tiết 3: LUYỆN TẬP 

A. Tóm tắt kiến thức CO’ bản: 

- HS biết lập dàn ý cho đề bài. 

- Viết được đoạn mở bài, thân bài tù' các đề cụ thế. 

- Viết hoàn chỉnh bài văn theo yêu cầu của đề. 

- Biết tự sửa những lỗi sai về chính tả, lỗi dùng từ, đặt câu. 

B. Các dang đề: 

1. Dạng đề 2 hoặc 3 điếm 

Yêu cầu học sinh lập dàn ý cho các đề sau: 

* Đe 1. Thuyết minh về cái phích nước, 
a . Mở bài: 

Giới thiệu khái quát về cái phích 
h. Thân bài : 

- Nêu cấu tạo của phích: 

+ Vỏ phích 
+ Ruột phích 

- Cách bảo quản, sử dụng. 
c. Ket hài : 


44 




Vai trò của cái phích trong đời sống hiện nay. 

* Đe 2 . Giới thiệu về nhà thơ hoặc nhà vãn mà em yêu thích 

a. Mở bài: 

Giới thiệu khái quát về nhà thơ hoặc nhà văn. 
h. Thân bài : 

- Hoàn cảnh xã hội. 

- Thân thế và sự nghiệp 

- Đánh giá chung về đối tượng đó. 
c. Ket hài : 

Khăng định vai trò, vị thế của nhà văn (nhà thơ) trong xã hội. 

* Đe 3 . Giới thiệu về di tích lịch sử, vãn hoả của địa phương. 

a. Mở hài : 

Giới thiệu chung về di tích lịch sứ, văn hoá của địa phương. 
h. Thân hài: 

- Vị trí. 

- Nguồn gốc. 

- Những truyền thống lịch sử, văn hoá gắn liền với đối tượng. 

- Những cảnh quan làm nên vẻ đẹp đặc sắc của đối tượng. 

- Cách chiêm ngưỡng, thưởng ngoạn đối tượng (nếu đối tượng thuyết minh là danh lam, 
thắng cảnh). 

c. Ket hài: 

Ý nghĩa, giá trị của di tích lịch sử, văn hoá đối với đời sống con người. 

2. Dạng đề 5 hoặc 7 điếm 

* Đe 1 . Em hãy viết đoạn văn giới thiệu về thân thế và sự nghiệp của nhà vãn Nam Cao. 

(HS viết một đoạn văn phần thân bài cho đề 2). 

* Gợi ỷ : 

- Mở đoạn : Nam Cao(1915-1951) tên khai sinh là Trần Hữu Tri, quê ở làng Đại Hoàng, phú Lí 
Nhân (nay là xã Hoà Hậu, huyện Lí Nhân), tỉnh Hà Nam. 

- Thân đoạn : Ông là một nhà văn hiện thực xuất sắc với nhừng truyện ngắn, truyện dài viết chân 
thực về người nông dân nghèo đói bị vùi dập và người trí thức nghèo sống mòn moi, bế tắc trong 
xã hội cũ... Các tác phâm chính : các truyện ngắn Chí Phèo, Trăng sáng, Đời thừa, Lão Hạc, Một 
đám cưới... 

- Ket đoạn : Nam Cao được nhà nước truy tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật... 

* HS trình bày đoạn văn, nhận xét, sửa loi. 

* GVnhận xét, kết luận. 

* G V đọc bài tham khảo. 

Hồ Gươm 

Hồ Gươm hay hồ Hoàn Kiếm là một hồ nước ngọt nằm giữa thủ đô Hà Nội. Tên hồ cũng được 
đặt cho một quận của Hà Nội (quận Hoàn Kiếm). 

Cách đây khoảng 6 thế kỷ, hồ Gươm gồm hai phần chạy dài từ phố Hàng Đào, qua phố Hai Bà 
Trưng và phố Lý Thường Kiệt, tới phố Hàng Chuối, thông với sông Hồng. Nước hồ quanh năm xanh 
biếc nên hồ Gươm cũng được gọi là hồ Lục Thuỷ. 


45 



Tương truyền vào thế kỷ 15 hồ được đối tên thành hồ Hoàn Kiếm, gắn liền vói truyền thuyết trả 
gươm thần cho Rùa Vàng, ghi lại thắng lợi của cuộc chiến đấu của nhân dân Việt Nam chống lại quân 
Minh dưới sự lãnh đạo của Lê Lợi... Khi lên ngôi về đóng đô ở Thăng Long, trong một lần nhà vua đi 
chơi thuyền trên hồ Lục Thuỷ, bồng một con rùa xuất hiện và đòi gươm. Lê Thái Tô rút gươm khỏi vỏ, 
nâng gươm về phía rùa vàng, rùa há miệng đóp lấy và lặn xuống đáy hồ. Từ đó hồ Lục Thuỷ có tên gọi 
mới là hồ Hoàn Kiếm (trả gưom) hay hồ Gươm. 


Giới thiệu về nhà thơ Hữu Thính 

Hữu Thỉnh tên khai sinh là Nguyễn Hữu Thinh, sinh ngày 15-2-1942. Quê gốc làng Phú Vinh, 
xã Duy Phiên, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Trước hòa bình lập lại ( 1954) Hĩm Thinh đã phải 
trải qua một tuôi thơ vô cùng khố cực. Mười môi ông phải đi làm phu, làm đủ mọi thứ lao dịch cho các 
đồn binh Pháp. Đen sau năm 1954 ông mới được đi học. Năm 1963, khi vừa tốt nghiệp phô thông, 
ông vào bộ đội tăng thiết giáp, Trung đoàn 202, học lái xe, làm cán bộ tiếu đội. Ông tham gia chiến 
đấu nhiều năm tại chiến trường. Sau năm 1975, Hữu Thỉnh học tại trường viết văn Nguyễn Du khóa 1. 
Từ năm 1982, ông là cán bộ biên tập, Trưởng ban thơ và là Phó Tông biên tập Tạp chí Văn nghệ 
Quân đội. Từ năm 1990, Hữu Thinh chuyên sang Hội nhà văn Việt Nam, giữ chức Tông biên tập tuần 
báo Văn nghệ, tham gia ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam các khóa III, IV, V. 

Tác phấm đâ xuất bản: Âm vang chiến hào (Thơ in chung - 1975), Đường tới thành phố 
( Trường ca- 1979), Khi bé Hoa ra đời ( Thơ thiếu nhi- in chung), Thư mùa đông (thơ 1994), Trường 
ca Biển (1994), Thơ Hữu Thinh ( 1998). 

Nhà thơ đã được trao giải thưởng: Giải ba cuộc thi thơ báo Văn nghệ năm 1972- 1973; Giải 
nhất năm 1975- 1976; Giải thưởng Hội nhà văn Việt Nam năm 1980 ( Trường ca Đường tới thành 
phố) và năm 1995 (tập thơ Thư mùa đông); Giải xuất sắc Bộ Quốc phòng năm 1994 (Trường ca biên). 

Hữu Thinh thuộc thế hệ nhà thơ trưởng thành trong cuộc kháng chiến chống Mĩ. Ông đà sớm 
khẳng định một phong cách thơ riêng. Ngôn ngữ thơ Hữu Thỉnh mang nhiều chất dân gian. Ồng đã 
vận dụng một cách nhuần nhuyễn những câu tục ngữ ca dao trong thơ mình và nhờ vậy đã tạo nên hiệu 
quả thâm mĩ đặc biệt. Bên cạnh đó, những nhà nghiên cứu cũng thường đề cập đến tính triết luận sâu 
sắc trong thơ Hữu Thỉnh.Vì thế thơ ông mang đến cho bạn đọc những cảm xúc đặc biệt, nhũng nhận 
thức mới mẻ về tâm hồn con người- một thế giới còn ấn chứa nhiều điều bất ngờ, thú vị. 
c. Bài tâp về nhà: (Dạng đề 5 hoặc 7 điếm) 

- Viết hoàn chinh bài văn cho một trong các đề bài sau: 

* Đe 1. Thuyết minh về cái phích nước. 

* Đe 2: Giới thiệu về một danh lam, thắng cảnh ở địa phương em. 

* Đe 3 . Giới thiệu về di tích lịch sử, vãn hoá của địa phương. 


CHUYÊN ĐÈ 4 

VĂN BẢN HÀNH CHÍNH CỒNG vụ 

Hệ thống kiến thức cấp học. 

1. Cách viết đon theo mẫu và không theo mẫu 

2. Khái niệm về văn bản hành chính, mục đích, nội dung, yêu cầu và các loại văn bản hành 
chính thưòng gặp trong cuộc sông. Cụ thê là: 

- Nắm được đặc điếm của văn bản đề nghị, văn bản báo cáo. 


46 







- Hiếu tình huống cần viết văn bản đề nghị, văn bản báo cáo, nhận ra những sai sót thường gặp 
khi viết văn bản đề nghị, báo cáo. 

3. Nam được đặc điếm của văn bản tưòng trình: Mục đích, yêu cầu, nội dung và cách làm loại 
văn bản này. Thông qua luyện tập biết ứng dụng cách làm văn bản tường trình vào các tình huống 
cụ thê. 

4. Phân tích được các yêu cầu của biên bản, liệt kê được các loại biên bản thường gặp trong 

thực tế cuộc sống viết được một biên bản. 

5. Phân tích được đặc diêm, mục đích, tác dụng của họp đồng, vận dụng vào viết một họp đồng 
đon giản, có ý thức cấn trọng khi soạn thảo họp đồng và ý thức trách nhiệm với việc thực hiện các 
điều khoản ghi trong họp đồng đã đuợc thỏa thuận, ký kết. 

TIẺT li 

VĂN BẢN HÀNH CHÍNH CÔNG VỤ: ĐƠN, ĐÈ NGHỊ 
A - Tóm tắt kiến thức CO’ bân: 

ỉ. Đơn : Là loại văn bản đuợc viết ra giấy đế đề đạt một nguyện vọng với một người hay một cơ 
quan, tô chức có quyền hạn giải quyết nguyện vọng đó. 

2. Đe nghị : Là loại văn bản của cá nhân hay tập thế (thường là tập thế )gửi đến các cá nhân hoặc tố 
chức có tham quyền đế nêu ý kiến của mình khi có nhu cầu quyền lợi chính đáng nào đó trong đời 
sống. 

B - Các dạng đề: 

1. Danu đề 2 hoăc 3 điểm 
a) Viết đơn: 

Bài tập: Trong những tình huống sau đây, tình huống nào cần viết đơn, đơn gửi ai? Lý do viết 

đơn? 

A- Khi em có nguyện vọng gia nhập vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 

B- Do bị ốm, em không đi học được. 

C- Gia đình em bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm tài sản. 

D- Một số HS vi phạm khuyết diêm làm mất điếm thi đua của lóp. 

Đ- Do sơ xuất, em bị mất giấy chứng nhận Tiêu học. 

* Gợi ỷ : Các trường họp cần viết đon: A, B, Đ 

- Tình huống A: 

+ Đon gửi BCH Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 
+ Lý do xin gia nhập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 

- Tình huống B: 

+ Đon gửi thầy cô giáo chú nhiệm và thầy cô giáo bộ môn. 

+ Lý do xin nghỉ học. 

- Tình huống Đ: 

+ Đon gửi hiệu truởng trường Tiếu học. 

+ Lý do xin cấp lại giấy chứng nhận hoàn thành chưong trình Tiếu học 

h. Đe nghị: 

Bài tập: Trong 2 tình huống sau, cần sử dụng văn bản hành chỉnh nào? Từ hai tình huống 
hãy so sánh điếm giong và khác nhau giữa các loại văn bản hành chính đó? 

A. Do có việc đột xuất không thê tham gia buối hoạt động ngoài giò' lên lóp được. 

B. Có một vở chèo rất hay, liên quan đến tác phấm đang học cả lóp cần đi xem tập thế. 

* Gợi ý ỉ 

+ Tình huống A: Viết đon xin nghỉ hoạt động giáo dục ngoài giò' lên lóp. 

+ Tình huống B: Viết đề nghị. 

- So sảnh: 

+ Giống nhau: Hình thức. 


47 





+ Khác nhau : Nội dung trình bày. 

2. Dang để 5 hoăc 7 điếm 

Đe bài: Em hãy viết đơn xỉn miền (giảm) học phí? 

* Gợi ỷ: 

Lá đon cần đảm bảo nhũng mục sau: 

+ Quốc hiệu - Tiêu ngừ 
+ Địa diêm làm đon 
+ Ten đon 
+ Nơi gửi 

+ Họ, tên, nơi ở của người viết đon 
+ Trình bày sự việc, lý do, nguyện vọng viết đon 
+ Ký tên 

• lưu ỳ : Vãn phong tường minh, một nghĩa, không có yếu tổ văn chương. 

* Giải nghĩa các yếu tố Hán Việt: 

- Văn bản hành chính : văn bản thuộc phạm vi hoạt động của chính quyền, của Nhà nước. 

- Công vụ: việc công ( việc chung ) 

- Quốc hiệu : tên hiệu của một nhà nước 

- Tiêu ngừ : Từ ngừ đề dẫn 

c - Bài tâp về nhà: ( dang đề 5 hoặc 7 điêm) 

Đe bài: Em hãy viết một lả đơn xỉn nghỉ học 
Gợi ý: + Quốc hiệu, tiêu ngữ. 

+ Tên đon. 

+ Địa điếm, thời gian viết đon. 

+ Họ tên, địa chỉ của người viết đon. 

+ Lí do viết đon. 

+ Yêu cầu, nguyện vọng. 

+ Cam đoan và cảm on. 

+ Kí tên. 


TIẾT 2: 

VĂN BẢN HÀNH CHÍNH CỒNG VỤ: BÁO CÁO, TƯỜNG TRÌNH 
A . Tóm tắt kiến thức CO’ bán: 

1. Báo cáo : Là văn bản trình bày về tình hình, sự việc và các kết quả đạt được của một cá nhân hay tập 
một tập thê. 

2. Tường trình: Là văn bản trình bày thiệt hại hay mức độ trách nhiệm của người tường trình trong các 
sự việc xảy ra gây hậu quả cần phải xem xét. Người viết tường trình là người có liên quan đến sự việc, 
người nhận tường trình là cá nhân hay cơ quan có thâm quyền xem xét, giải quyết. 

B - Các dạng đề: 

L Dang đề 2 hoăc 3 điếm 

a. Báo cáo: 

Nêu một sổ tình huống theo em cần viết vãn bản bảo cảo? 

* Gợi ý: 

+ Đe nhà trường biết được kết quả thi đua của lóp (HK ỉ, năm học, đợt thi đua) 

+ Kết quả quyên góp, ủng hộ HS nghèo của lóp 
+ Ket quả tuần học tốt trong tháng 11 

b. Tường trình: 

Nêu thê thức mở đầu của văn bản tường trình? 

* Gợi ý : 

+ Quốc hiệu - Tiêu ngừ 


48 




+ Địa điếm, thời gian 
+ Tên văn bản 

+ Người, cơ quan nhận tường trình 
2 . Dạng đề 5 hoặc 7 điếm 

Em vi phạm nội quy của trường hãy viết bản tường trình sự việc vỉ phạm. 

* Gợi ỷ: Một bản tường trình, cần đảm bảo nhừng mục sau: 

+ Phải trình bày đầy đủ, chính xác về thời gian, địa điếm, sự việc, họ tên những người có liên 
quan. 

+ Có người gửi, người nhận. 

+ Ngôn ngữ rõ ràng. 

c . Bài tâp về nhà: ( dạng đề 5 hoặc 7 điếm ) 

T ường trình sự việc em làm hỏng dụng cụ thí nghiệm trong giờ thực hành. 

* Gợi ỷ: 

- Quốc hiệu, tiêu ngừ. 

Tên văn bản. 

Thời gian, địa điếm làm tường trình. 

Diễn biến sự việc ( thời gian, địa điếm xảy ra sự việc, những người có liên quan đến sự 
việc, sự việc xảy ra như thế nào?... ) 

Đe nghị của người viết. 

Người nhận tưòưg trình. 

Người làm tường trình kí và ghi rõ họ tên. 

TIẾT 3: 

VÃN BẢN HÀNH CHÍNH CÔNG VỤ: BIÊN BẢN, HỢP ĐỒNG 
A - Tóm tắt kiến thức CO’ bàn: 

1 . Biên bản: Là loại văn bản ghi chép lại những sự việc đã xảy ra hoặc đang xảy ra trong hoạt 
động của các cơ quan, tô chức chính trị, xã hội, hoạt động của các cá nhân liên quan tới việc phải xem 
xét, giải quyết bằng pháp luật hoặc chính sách Nhà nước. 

- Biên bản phải ghi chép các sự việc, hiện tưọưg kịp thời tại chồ với đầy đủ mọi chi tiết, mọi 
tình tiết khách quan. 

- Ghi chép trung thực, đầy đủ. Lời văn ngắn gọn chính xác. 

2. Hợp đồng: Là văn bản phản ánh sự thoả thuận giừa các cá nhân hoặc giữa các đoư vị cơ quan, 
tập thế. Họp đồng là cơ sở pháp lý đế các bên tham gia ký kết ràng buộc lẫn nhau, có trách nhiệm thực 
hiện các điều khoản đã ghi nhằm đảm bảo cho công việc thu được kết quả, tránh thiệt hại cho các bên 
tham gia. 

B - Các dạng đề: 

1 . Dang đề 2 hoăc 3 điếm 

a. Biên bản: 

Viết phần mở đầu biên bản bàn giao nhiệm vụ trực tuần của chỉ đội em cho chỉ đội bạn. 

* Gợi ỷ: 

+ Quốc hiệu - Tiêu ngữ. 

+ Tên biên bản. 

+ Thời gian - địa diêm. 

+ Thành phần tham dự. 

b. Hợp đồng: 

Bản hợp đồng gồm những nội dung nào? Trình tự sắp xếp ra sao? 

*Gợiý: 


49 



+ Các bên tham gia ký kết họp đồng. 

+ Các điều khoản, nội dung thỏa thuận giũa các bên: Yêu cầu nội dung công việc, cách thức 
thực hiện họp đồng, quyền lợi, nghĩa vụ của mỗi bên. 

+ Hiệu lực của họp đồng (thời gian, phạm vỉ thực hiện, bồi thường thiệt hại, cam kết, họ tên, 
chữ ký của người đại diện và các bên tham gia ký’ kết) 

2 . Dạng đề 5 hoặc 7 điếm . 

Đe bài: Em hãy ghi lại biên bản bàn giao nhiệm vụ trực tuần của chi đội em cho chỉ đội bạn? 

* Gọi ỷ: 

Phần mở đầu 

+ Quốc hiệu - Tiêu ngừ. 

+ Tên biên bản. 

+ Thời gian — địa diêm. 

+ Thành phần tham dự. 

Phần nôi dune: 

+ Chi đội 6A đã tiến hành bàn giao nhiệm vụ trực tuần cho chi đội 6B. 

+ Nội dung và kết quả đã làm trong tuần. 

+ Nội dung, công việc sẽ thực hiện trong tuần tới. 

+ Các phuơng tiện vật chất và hiện trạng của cơ sở vật chất tại thời diêm bàn giao. 

(sô trực tuần, số đầu bài các lóp...) 

Phần kết thúc: 

+ Thời gian kết thúc. 

+ Chữ ký, họ tên người bàn giao và người nhận. 
c. Bài tập về nhà: ( dạng đề 5 hoặc 7 điếm) 

Đe bài: Gia đình em cho thuê phòng trọ. Em giúp mẹ làm họp đồng cho thuê phòng trọ đó? 

*Gọi ý: 

Họp đồng thuê nhà tối thiếu phải có các nội dung sau đây 
+ Tên họp đồng. 

+ Thời gian, địa diêm, các chú thê đại diện tham gia ký kết họp đồng. 

+ Hiện trạng của căn nhà cho thuê ( địa chỉ, diện tích, trang thiết bị...) 

+ Các điều khoản họp đồng. 

+ Các quy định hiệu lực của họp đồng. 

II. Củng cố kiến thức, Liên hê mỏ' rông kiến thức. 

1. Thê thức chung của một văn bản hành chính công vụ được quy định như thế nào? 

2. Ngoài những văn bản hành chính công vụ đã được học trong chương trình, em còn biết thêm 
các loại văn bản hành chính công vụ nào khác? ( Gợi ỷ: Thông báo, thông tri, nghị định, nghị 
quyết, Chỉ thị, kế hoạch, thư, điện...) 

PHAN III. VAN HỌC 

Chuyên ®Ò 1: v"n hảc trung ©H viõt nam 

(15 tiết) 

Tiết 1: 

KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM THỜI KỲ TRƯNG ĐẠI 

I/ Tóm tắt kiến thức cơ bán. 

1. Khái niệm về văn học trung đại. 

Văn học trung đại là một cách gọi tên mang tính qui ước, đó là một giai đoạn mà văn học hình thành 
và phát triên trong khuôn khô của nhà nước phong kiến Việt Nam( Văn học thời phong kiến, văn học 

50 










cô) được xác định từ thế kỷ X (dấu mốc cho sự ra đời của nhà nước phong kiến Việt Nam đầu tiên ) 
đến hết thế kỷ XIX. 

2. Vị trí, vai trò của văn học trung đại. 

- Có vai trò, vị trí rất quan trọng bởi đây là mốc đầu tiên, chặng đường đầu tiên của văn học. 

- Nội dung tư tưởng của văn học trung đại có tính chất bao trùm lên nền văn học dân tộc. 

3. Các giai đoạn của văn học trung đại. 

Được chia làm 3 giai đoạn: 

+ Từ thế kỷ X ~> thế kỷ XV. 

+ Từ thế kỷ XVI—> nửa đầu thế kỹ XVIII 
+ Từ nửa cuối thế kỷ XVIII đến hết thế kỷ XIX. 

4. Nội dung vãn học trung đại. 

- Phản ánh khí phách hào hùng, lòng tự hào, tự tôn dân tộc 

- Phản ánh lòng yêu nước, lòng căm thù giặc, đòi quyền sống quyền làm người... 

- Tố cáo chế độ phong kiến... 

II/Các dạng đề. 

1. Dạng đề từ 2- 3 điềm . 

Đe 1: Nêu vai trò vị trí của vãn học trung đại trong nền văn học Việt Nam. 

* Gọi ý: 

- Văn học trung đại có vai trò vị trí rất quan trọng bới đây là mốc đầu tiên, chặng đường đầu 
tiên của văn học. về sau này các đặc tính của văn học hiện đại đều bắt nguồn từ văn học trung đại 

- Nội dung tư tưởng của văn học trung đại có tính chất bao trùm nên nền văn học dân tộc như 
phản ánh lòng yêu nước, lòng căm thù giặc, đòi quyền sống quyền làm người...Sau này văn học hiện 
đại đều phản ánh rất sâu sắc những nôi dung trên, tuy nhiên do tư duy của hai thời kỳ khác nhau, nhu 
cầu phản ánh khác nhau nên phương thức biếu đạt cũng khác nhau. 

2. Dạng đề tù’ 5- 7 điếm . 

Đe 2: Văn học trung đại có mẩy giai đoạn? Kê tên tác phâm tiêu biêu cho từng giai đoạn qua 
đỏ đưa ra nhận xét về sự phát trỉến của từng giai đoạn vãn học. 

*Gọi ý. 

Văn học trung đại có 3 giai đoạn: 

a. Giai đoạn 1: Từ thế kỷ X —> thế kỷ XV. 

- Tác phấm tiêu biếu: Nam Quốc Sơn Hà, Chiếu dời đô, Hịch tướng sĩ, Bình ngô đại 

cáo. 

- Văn học thời kỳ này phần lớn hướng về tư tưởng trung quân ái quốc, phục vụ cho các 
cuộc kháng nhiến và xây dựng đất nước vì vậy mang đậm tình yêu nước, khí phách hào hùng 
và lòng tự hào dân tộc. 

b. Giai đoạn 2: Từ thế kỷ XVI—> nửa đầu thế kỷ XVIII 

- Tác phấm tiêu biếu: Truyền kỳ mạn lục( Nguyễn Dừ), Luận pháp học ( Nguyễn Thiếp) 

- Các tác phấm vẫn chịu ảnh hưởng của văn học Trung Quốc, tuy chưa có lối đi riêng 
nhưng cũng đã đề cao được ý thức dân tộc, bắt đầu ca ngợi cuộc sống, đạo lý con người. 

c. Giai đoạn 3: Từ nửa cuối thế kỷ XVIII đến hết thế kỷ XIX. 

- Tác phấm tiêu biêu:Truyện Kiều(Nguyền Du), Lục Vân Tiên( Nguyễn Đình Chiếu), thơ 
Hồ Xuân Hương... 

- VH phát triên mạnh mê, có nhiều sự chuyến bến lớn nhằm thoát ra khỏi sự ảnh hưởng của 
văn họcTrung Quốc tạo nên đặc trưng riêng của văn học dân tộc. Hầu hết các tác phấm thời kỳ 
này được viết bằng chữ Nôm và phong phú hơn về thê loại. 

HL Bài tập về nhà. 

1. Dang đề tù’ 2-3 điếm . 

Đe 1: Hệ thong các tác phâm vãn học trung đại đã được học trong chương trình Ngữ văn 9 (tập 
một) theo mẫu sau: 


STT 


Tác giả 

Nội dung chính 

Nghệ thuật 


51 








Gợi ý: HS dựa vào SGK và những kiến thức đã học đế làm bài tập này. 

2. Dạng đề từ 5-7 điểm. 

Đe 2: Nêu nội dung chính của văn học trung đại. 

*Gợi ỷ: 

-VHTĐ được hình thành và phát triến trong khuôn khố của nhà nước phong kiến vì vậy chịu sự 
chi phối lớn của đạo Nho với nhừng Tam cương, Ngũ thường nên giai đoạn đầu nội dung văn học đã 
hoàn toàn thú tiêu cái tôi cá nhân, đòi hỏi bốn phận trách nhiệm của con người, đặc biệt là bốn phận 
của người đàn ông đối với “ Quân- Sư -Phụ” đồng thời phải quên đi bản thân. 

- Sang đến giai đoạn 2 nội dung văn học vẫn đề cao chuấn mực của Tam cương, Ngũ thường 
song đã bắt đầu phản ánh cuộc sống đời thường, đề cao cái “tôi” 

- Giai đoạn 3 nội dung văn học đã phát huy và phản ánh cùng một lúc nhiều đề tài khác nhau: 

+ Các biến cố lịch sử xã hội. 

+TỐ cáo vạch trần bộ mặt thối nát của chế độ phong kiến. 

+Phản ánh số phận con người, đặc biệt là thân phận của người phụ nữ trong xã hội phong kiến. 
+ Bày tỏ kín đáo tâm sự yêu nước, đề cao đạo lý làm người, ca ngợi cuộc sống... 


Tiết 2 + 3 


CHUYỆN NGƯỜI CON GÁI NAM XƯƠNG 

-Nguyễn Dữ- 


A. TÓM TẮT KIẾN THỨC cơ BẢN 

1. Tác giả: 

- Nguyền Dữ sống ở thế kỷ XVI, giai đoạn chế độ xă hội phong kiến đang tò đính cao của sự 
phát triên, bắt đầu roi vào tình trạng suy yếu. 

- Nguyễn Dừ chỉ làm quan một năm rồi về ở ấn, giũ' cách sống thanh cao đến trọn đời, dù vậy 
qua tác phâm, ông vẫn tỏ ra quan tâm đến xã hội và con người. 

2. Tác phẩm: 

Vị trí đoạn trích: "Chuyện người con gái Nam Xương" là truyện thứ 16 trong số 20 truyện của 
Truyền kỳ mạn lục. 
a. Nội dung: 

- Chuyện kế về cuộc đời và cái chết thương tâm của Vũ Nương. 

- Chuyện thế hiện niềm cảm thương đối với số phận oan nghiệt của người phụ nữ Việt Nam 
dưới chế độ phong kiến, đồng thời khang định vẻ đẹp truyền thống của họ. 

h. Nghệ thuật: 

- Nghệ thuật dựng truyện. 

- Miêu tả nhận vật. 

- Sử dụng yếu tố tự sự kết họp với trữ tình. 
c. Chủ đề. 

- Số phận oan nghiệt của người phụ nữ có nhan sắc, đức hạnh dưới chế độ phong kiến. 

B. CAC DANG ĐỀ: 

1. Dang đề 2 hoăc 3 điểm 
Đề 1: 

Ý nghĩa của các yếu tổ kỳ ảo trong ” Chuyện người con gái Nam Xương". 

Gọi ý: 


52 





a. Mỏ’ đoạn: 

- Giới thiệu khái quát về đoạn trích. 

b. Thân đoạn: 

- Các yếu tố kỳ ảo trong truyện: 

+ Phan Lang nằm mộng rồi thả rùa. 

+ Phan Lang gặp nạn, lạc vào động rùa, gặp Linh Phi, được cúu giúp, gặp lại Vũ 
Nuông, được xứ giả của Linh Phi rẽ đưòng nước đưa về dưong thế. 

+ Vũ Nưong hiện về trong lề giải oan trên bến Hoàng Giang giừa lung linh, huyền ảo 
rồi lại biến đi mất. 

- Ý nghĩa của các chi tiết kỳ ảo. 

+ Làm hoàn chinh thêm nét đẹp vốn có của nhân vật Vũ Nưong: Nặng tình, nặng nghĩa, 
quan tâm đến chồng con, phần mộ tố tiên, khao khát được phục hồi danh dự. 

+ Tạo nên một kết thúc phần nào có hậu cho câu chuyện. 

+ Thê hiện ước mơ về lẽ công bằng ở đời của nhân dân ta. 

c. Ket đoạn: 

- Khăng định ý nghĩa của yếu tố kỳ ảo đối với truyện. 

2. Dang đề 5 hoăc 7 điểm 

Đe 1 : Cảm nhận của em về văn bản "Chuyện người con gái Nam Xương" của 
Nguyễn Dừ. 

*Gợi ý 

a. Mỏ’ bài 

- Giới thiệu khái quát về tác giả, tác pham. 

- Nêu giá trị nhân đạo, hiện thực và nghệ thuật đặc sắc của truyện. 

b. Thân bài: 

1. Giá trị hiện thực: 

- Tố cáo xã hội phong kiến bất công, thối nát... 

+ Chàng Trương đang sống bên gia đình hạnh phúc phải đi lính. 

+ Mẹ già nhớ thưong, sầu não, lâm bệnh qua đời. 

+ Người vợ phải gánh vác công việc gia đình. 

- Người phụ nữ là nạn nhân của lễ giáo phong kiến bất công. 

+ Vũ Thị Thiết là một người thuỷ chung, yêu thương chồng con, có hiếu với mẹ ... 

+ Trương Sinh là người đa nghi, hồ đồ, độc đoán -> đấy Vũ Nưong đến cái chết thảm 

thương. 

+ Hiêu ra sự thật Trương Sinh ân hận thì đã muộn. 

2. Giá trị nhân đạo 

- Đe cao, ca ngợi phấm hạnh cao quý của người phụ nữ qua hình ảnh Vũ Nương. 

+ Đảm đang: Thay chồng gánh vác việc nhà... 

+ Hiếu thảo, tôn kính mẹ chồng ... 

+ Chung thuỷ: Một lòng, một dạ chò' chồng ... 

3. Giá trị nghệ thuật: 

- Ngôn ngữ, nhân vật. 

- Kịch tính trong truyện bất ngờ. 

- Yeu tố hoang đường kỳ ảo. 

c. Kết bài: 

- Khăng định lại giá trị nội dung của truyện. 

- Truyện là bài học nhân sinh sâu sắc về hạnh phúc gia đình. 

c. BẢI TẢP VẺ NHẢ: 

1. Dạng đề 2 hoặc 3 điếm : 

Đe 1 : Viết một đoạn vãn ngắn (8 đến 10 dòng) tóm tắt lại "Chuyện người con gái Nam Xương” 
của Nguyễn Dữ. 


53 



* Gọi ý: 

- Vũ Nương là người con gái thuỳ mị, nết na. Chàng Trương là con gia đình hào phú vì cảm 
mến đã cưới nàng làm vợ. Cuộc sống gia đình đang xum họp đầm ấm, xảy ra binh đao, Trương Sinh 
phải đăng lính, nàng ở nhà phụng dưỡng mẹ già, nuôi con. Khi Trương Sinh về thì con đã biết nói, đứa 
trẻ ngây thơ kê với Trương Sinh về người đêm đêm đến với mẹ nó. Chàng nối máu ghen, mắng nhiệc 
vợ thậm tệ, rồi đánh đuối đi, khiến nàng phẫn uất, chạy ra bến Hoàng Giang tự vần. Khi hiếu ra nồi 
oan của vợ, Trương Sinh đã lập đàn giải oan cho nàng. 

2. Dạng đề 5 hoặc 7 điếm 

Đe 1: Cảm nhận của em về nhãn vật Vũ Nương trong tác phâm "Chuyện người con gái Nam 
Xương" của Nguyễn Dữ. 

* Gọi ý: 

a. Mỏ’ bài: 

- Giới thiệu khái quát về tác giả, tác phấm. 

- Vé đẹp, đức hạnh và số phận của Vũ Nương. 

b. Thân bài: 

- Vũ Nương là người phụ nữ đẹp. 

- Phâm hạnh của Vũ Nương: 

+ Thuỷ chung, yêu thương chồng (khi xa chồng ...) 

+ Mẹ hiền (một mình nuôi con nhỏ ...) 

+ Dâu thảo (tận tình chăm sóc mẹ già lúc yếu đau, lo thuốc thang ...) 

- Những nguyên nhân dẫn đến bi kịch của Vũ Nương. 

+ Cuộc hôn nhân bất bình đắng. 

+ Tính cách và cách cư sử hồ đồ, độc đoán của Trương Sinh. 

+ Tình huống bất ngờ (lời của đứa tré thơ ...) 

- Ket cục của bi kịch là cái chết oan nghiệt của Vũ Nương. 

- Ý nghĩa của bi kịch: Tố cáo xã hội phong kiến. 

- Giá trị nhân đạo của tác phấm. 
b. Ket bài: 

- Khăng định lại pham chất, vẻ đẹp của Vũ Nương. 

- Khăng định lại giá trị nội dung, nghệ thuật của tác phấm. 


TIẾT 4-5: 


CHUYỆN CŨ TRONG PHỦ CHÚA TRỊNH 

'Trích: Vũ trung tuỳ hút- Phạm Đình Hố” 


A. Tóm tắt kiến thức CO’ bân 

1. Tác giả: Phạm Đình Hố ( 1768- 1839) tục gọi là Chiêu Hổ 

- Quê: Đan Loan - Đường An - Tỉnh Hải Dương 

- Sự nghiệp: Có nhiều công trình biên soạn, khảo cứu có giá trị đủ các lĩnh vực tất cả đều bằng chừ 
Hán 

2. Tác phấm "Chuyện cũ trong phú chúa Trịnh" 

- Gồm 88 mau chuyện nhỏ bàn về các thứ lễ nghi, phong tục, tập quán, ghi chép những sự việc 
xảy ra trong xã hội lúc đó. Tác phấm có giá trị văn chương đặc sắc, cung cấp những tài liệu quý về sử 
học, địa lí, xã hội học 

a. Nội dung 

- Thói ăn chơi xa xỉ của chúa Trịnh và các quan lại hầu cận trong phủ chúa Trịnh 

- Những thú đoạn nhũng nhiễu dân của bọn quan lại hầu cận 

- Tình cảnh của người dân 

b. Nghệ thuật 


54 




- Các sự việc đưa ra cụ thế, chân thực, khách quan, không xen lời bình của tác giả, có liệt kê và cũng 
có miêu tả tỉ mi, vài sự kiện đế khắc hoạ ấn tượng. Cảm xúc của tác giả ( thải độ bất bình, phê phản) 
cũng được gửi gắm kín đáo 

c. Chủ đề: "Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh " phản ánh đời sống xa hoa của vua chúa và sự 
nhũng nhiễu của quan lại thời Lê - Trịnh 

B. CÁC DANG ĐÈ 

1. Dang đề 3 điểm : 

Đe 1: Viết đoạn văn từ 10-15 dòng nêu ý nghĩa của đoạn văn sau " Nhà ta ở phường Hà Khâu, 
huyện Thọ Xương, trước nhà Tiền đường có trồng một cây lê, cao vài mươi trượng, lúc nở hoa, trắng 
xoả thơm lừng; trước nhà trung đường cũng trồng hai cây lựu trang, lựu đỏ, lúc ra quả trông rất đẹp, 
bà cung nhân ta sai chặt đi cũng vì cở ấy." 

(Phạm Đình Hô - Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh - Ngữ văn 9 tập 1) 

* Gọi ý : 

a. Mỏ’ đoạn: 

- Giới thiệu khái quát về tác giả, tác phấm 

- Đoạn văn được trích trong văn bản "Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh" - Phạm Đình Hô - Ngữ văn 9 
tập 1 

b. Thân đoạn: 

- Tác giả kế lại một sự việc đã từng xảy ra ngay tại gia đình mình . Bà mẹ của tác giả đã phải sai 
chặt đi một cây lê và hai cây lựu quí rất đẹp trong vườn nhà mình đê tránh tai hoạ. 

- Ý nghĩa: Cách dần dắt câu chuyện làm tăng sức thuyết phục cho nhừng chi tiết chân thực mà tác 
giả đã ghi chép, cách viết phong phú và sinh động. Qua đó cảm xúc của tác giả (thái độ bất bình, phê 
phán) cũng được gửi gắm một cách kín đáo. Sự vật được ke mang tính khách quan. 

c. Ket đoạn: 

- Thủ đoạn của bọn hoạn quan khiến cho người dân phải tự huỷ bỏ cây quý của nhà mình. Đó là 
điều hết sức vô lí, bất công 

2. Dạng đề 5 hoặc 7 điếm : 

Đe 1: Cảm nhận của em về văn bản "Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh " của Phạm Đỉnh Hô 
(Ngừ văn 9- tập 1) 

*Gợi ý : 

1. Mỏ’ bài: Giói thiệu chung về tác giả - tác pham, khái quát nội dung nghệ thuật của tác phâm 
" Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh " phản ánh đời sống xa hoa của vua chúa và sự nhũng nhiều của 
quan lại thời Lê - Trịnh 

2. Thân bài: 

a. Thói ăn choi xa xỉ của chúa Trịnh 

- Xây dựng nhiều cung điện, đình đài ở các noi đế thoả ý 

- Thích chơi đèn đuốc, ngắm cảnh đẹp - > Ý thích đó không biết bao nhiêu cho vừa. Vì vậy việc xây 
dựng đình đài cứ liên miên, hao tài, tốn của 

- Những cuộc dạo chơi của chúa ở Tây Hồ được miêu tả tỉ mỉ (diễn ra thường xuyên, tháng ba bốn 
lần). Huy động rất đông người hầu hạ (Binh lính dàn hầu vòng quanh bốn mặt hồ mà Tây Hồ rất rộng) 

- Các nội thần, quan hộ giá, nhạc công ... bày đặt nhiều trò giải trí lố lăng và tốn kém 

- Việc tìm thu vật "phụng thủ" thực chất là cưỡng đoạt những của quý trong thiên hạ (chim quý, thủ 
lạ) về tô điếm cho nơi ở của chúa. 

VD: Miêu tả kĩ, công phu: Đưa một cây đa cố thụ "từ bên bò' Bắc chở qua sông đem về" phải một cơ 
binh hàng trăm người mới khiêng nối 

-> Ý nghĩa đoạn văn " Mỗi khi đêm thanh vẳng... biết đó là triệu bất tường " => Cảm xúc chủ quan của 
tác giả được bộc lộ, nhất là khi ông xem đó là "triệu bất tường" -> Điềm gở, điềm chang lành -> Báo 
trước sự suy vong tất yếu của một triều đại chi biết ăn chơi hưởng lạc. 

b. Những thủ đoạn nhũng nhiễu dân của bọn quan lại hầu cận 


55 



Thời chúa Trịnh Sâm bọn hoạn quan hầu cận trong phú chúa rất được súng ái -> Chúng ỷ thế nhà 
chúa mà hoành hành tác oai, tác quái trong nhân dân. Thủ đoạn của chúng là hành đông vừa ăn cưóp 
vừa la làng. 

c. Tình cảnh của ngưòi dân 

- Người dân bị cưóp tới hai lần, bằng không thì phải tụ - tay huỷ bỏ của quý của mình. Chính bà mẹ 
của tác giả đã phải sai chặt đi một cây lê và hai cây lựu quí rất đẹp trong vườn nhà mình đế tránh tai 
hoạ 

* Nghệ thuật: Cảnh được miêu tả là cảnh thực (cảnh ở các khu vườn rộng...) 

- Cảm xúc chú quan của tác giả được bộc lộ khi ông xem đó là "triệu bất tuông" 

- Các sự việc đua ra cụ thê, chân thực, khách quan, không xen lời bình của tác giả, có liệt kê và cũng 
có miêu tả tỉ mỉ vài sự kiện đế khắc hoạ ấn tượng. Cảm xúc của tác giả (thái độ bất bình, phê phán) 
cũng được gửi gắm kín đáo. 

3. Kết đoạn 

- Suy nghĩ của bản thân về thực trạng của đất nước qua những ghi chép của tác giả. 

- Liên hệ thực tế xã hội ngày nay. 

c. BẢI TẢP VẺ NHẢ 

1. Dạng đề 3 điếm : 

Đe Ị : Viết đoạn văn (15-20 dòng) giới thiệu về tác giả và nội dung chính của đoạn trích 
"Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh" (Trích Vũ trung tuỳ hút) Phạm Đình Hô (Ngữ văn 9- tập 1) 

* Gọi ý: 

a. Mỏ’ đoạn: Giói thiệu khái quát về đoạn trích. 

b. Thân đoạn: 

- Giới thiệu tác giả: Phạm Đình Hố sống vào thời buôi đất nuớc loạn lạc nên muốn ân cư. Đen 
thời Minh Mạng nhà Nguyễn, vua vời ông ra làm quan. Ong đã mấy lần từ chức rồi lại bị triệu ra. 

- Nội dung chính: Tác pham viết khoảng đầu đời Nguyễn (đầu thế kỉ IX) 

+ Ghi chép về cuộc sống ở phủ chúa thời Thịnh Vuơng Trịnh Sâm, lúc mới lên ngôi, Thịnh 
Vuơng (1742-1782) là con người "cứng rắn, thông minh, quyết đoán, sáng suốt, trí tuệ hơn người" 
nhưng sau khi đã dẹp yên được các phe phái chống đối, lập lại kỉ cương thì "dần dần sinh bụng kiêu 
căng, xa xỉ, phi tần, thị nữ kén vào rất nhiều, mặc ý vui chơi thoả thích, chúa say mê Đặng Thị Huệ, 
đắm chìm trong cuộc sống xa hoa, ăn chơi huởng lạc..." gây nên nhiều biến động, các vương tử tranh 
giành quyền lực, đánh giết lẫn nhau. Đó chính là hiện thực đen tối của lịch sử nuớc ta thời đó. 

c. Ket đoạn: 

- Khái quát lại giá trị nội dung và nghệ thuật của đoạn trích. 

2. Dạng đề 5 -7 điềm: 

Đe 1: Em hãy thử tưởng tượng mình là Trịnh Sâm và tự kê lại ỷ thích, thói quen ăn chơi xa xỉ của 
mình (có sử dụng yếu tổ miêu tả) 

* Gọi ý: 

a. Mỏ' bài: - (Dùng ngôi kê thứ nhất) Giới thiệu khái quát bản thân. (Ta - Thịnh Vương Trịnh 
Sâm, thông minh sáng suốt, từng một tay dẹp yên các phe phái đổi lập, lập lại trật tự kỉ cương xã 
hội...) 

b. Thân bài 

- Ke lại cuộc sống của mình ( hám sát nội dung văn bản) 

- Thích ngao du SOT 1 thuỷ uống rưọu, cho thoả chí. 

- Xây dụng rất nhiều cung điện, đền đài. Công việc xây dựng tiêu tốn khá nhiều tiền của nhung 
không hề gì, miền là thích... 

- Thưòng xuyên ngự trên Hồ Tây, trên núi, cứ mồi tháng độ ba bốn lần ta lại ra Hồ Tây ngắm 
cảnh, tưỏng như đang lạc giữa chốn bồng lai tiên cảnh. 

- Rất thích thú với cảnh binh lính dàn hầu đông đúc vòng quang bốn bề mặt hồ rộng lớn, cảnh 
các nội thần, thái giám hoá trang, mặc áo đàn bà... 


56 



- Suốt ngày ta chỉ nghĩ đi đâu chơi, bày đặt trò giải trí nào đế thoả sức hưởng thụ. Cuộc sống 
thật dề chịu... 

- Có thú chơi cao sang là sun tầm đồ quý trong thiên hạ. Đi đến đâu cũng sai bọn hầu cận lùng 
sục trong dân chúng xem có cái gì đáng giá là tịch thu ngay đem về phủ chúa... 

c. Ket bài: Khái quát nội dung 

- Làm bất cứ những gì ta thích. Bởi vì ta là một vị chúa thông minh, tài giỏi và có nhiều công lao 
nhất... 


Tiết 6+7: 


HOÀNG LÊ NHẤT THỐNG CHÍ 
-Ngô gia văn Phái- 


A/ TÓM TẮT KĨỂN THỨC cơ BẢN : 

1. Tác giả: 

Ngô gia văn Phái là một nhóm tác giả thuộc dòng họ Ngô Thì ở làng Tả Thanh Oai nay thuộc 
huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây. Trong đó hai tác giả chính là Ngô Thì Chí, Ngô Thì Du làm quan thời 
Lê Chiêu Thống... 

2.Tác phẩm: 

a/ Nội dung: phản ánh vẻ đẹp hào hùng của ngừơi anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ trong chiến 
công đại phá quân Thanh. Sự thảm bại của quân tướng nhà Thanh và bè lũ bán nước Vua tôi nhà Lê. 

b/ Nghệ thuật: 

- Lối văn trần thuật kết họp miêu tả chân thực, sinh động. Thế loại tiếu thuyết viết theo lối chương 
hồi. Tất cả các sự kiện lich sử trên đều được miêu tả một cách cụ the, sinh động. 

- Tác phấm được viết bằng văn xuôi chừ Hán, có quy mô lớn đạt được nhừng thành công xuất sắc 
về mặt nghệ thuật, đặc biệt trong những lĩnh vực tiêu thuyết lịch sử. 

c/ Chủ đề: Phản ánh chân thực vẻ đẹp của người anh hùng dân tộc Nguyền Huệ với lòng yêu 
nước, quả cảm, tài trí, nhân cách cao đẹp. Sự hèn nhát, thần phục ngoại bang một cách nhục nhã của 
quân tướng nhà Thanh và vua tôi nhà Lê. 

B/ CẮC DANG ĐÈ : 

1. Dạng đề 2 hoặc 3 điếm : 

Đe 1: Viết một đoạn vãn ngắn tóm tắt hồi 14: Đánh Ngọc Hồi quân Thanh hị thua trận. Bỏ 
Thăng Long, Chiêu Thong trốn ra ngoài (trích Hoàng Lê nhất thong chí )của Ngô Gia Văn Phái. 

* Gọi ý: 

a/ Mỏ’ đoạn: Giới thiệu khái quát tác giả, tác phấm và vị trí đoạn trích. 

b/ Thân đoạn: 

- Nhận được tin cấp báo quân Thanh chiếm được thành Thăng Long, Nguyễn Huệ lên ngôi 
Hoàng đế và thân chinh cầm quân đi dẹp giặc. 

- Cuộc hành quân thần tốc và chiến thắng lầy lừng của vua Quang Trung. 

- Sự đại bại của quân tướng nhà Thanh và tình trạng thảm hại của vua tôi Lê Chiêu Thống. 

c. Ket đoạn: 

- Hình tượng người anh hùng Nguyễn Huệ với lòng yêu nước quả cảm tài chí và sự thất bại 
thảm hại của quân tướng nhà Thanh và vua tôi nhà Lê. 

2. Dạng đề 5- 7 điếm : 

Đe 1: Phân tích ngắn gọn hình tượng người anh hùng Nguyễn Huệ ở hồi 14 trong tác 

phảm Hoàng Lê nhất thong chỉ 

* Gợi ý 

a. Mỏ’ bài: 

- Giới thiệu khái quát về tác giả và hoàn cảnh ra đời tác phấm. 

- Giới thiệu chung về hình tượng người anh hùng Nguyền Huệ ở hồi 14. 

b. Thân bài: 


57 




- Con người hành động mạnh mẽ, quyết đoán. 

+ Nghe tin giặc chiếm thành Thăng Long, Quang Trung định thân chinh cầm quân đi ngay. 

+ Chi trong vòng hơn một tháng lên ngôi Hoàng đế, đốc xuất đại binh ra Bắc gặp gỡ người 
Cống Sỳ ở huyện La Sơn, tuyến mộ quân lính và mở cuộc duyệt binh lớn ở Nghệ An, phủ dụ tướng sỳ, 
định kế hoạch hành quân, đánh giặc và cả kế hoạch đối phó với nhà Thanh sau chiến thang. 

- Trí tuệ sảng suốt, nhạy hén. 

+ Sáng suốt trong việc phân tích tình hình thời cuộc và thế tương quan chiến lược giữa ta và 

địch. 

+ Sáng suốt, nhạy bén trong việc xét đoán và dùng người thế hiện qua cách xử trí với các tướng 
sỹ ở Tam Điệp ... 

- Ỷ chí quyết chiến, quyết thắng và tầm nhìn xa trông rộng. 

- Tài dùng binh như thần. 

+ Cuộc hành quân thần tốc của vua Quang Trung làm cho giặc phải kinh ngạc... 

+ Vừa hành quân vừa đánh giặc 

- Hình ảnh lẫm liệt trong chiến trận. 

+ Vua Quang Trung thân chinh cầm quân... 

+ Đội quân không phải là lính thiện chiến, lại trải qua cuộc hành quân cấp tốc, không có thời 
gian nghỉ ngơi mà dưới sự lãnh đạo tài tình của Quang Trung trận nào cũng thắng lớn... 

c. Ket bài: 

- Khăng định lòng yêu nước, tài trí, mưu lược cúa người anh hùng Nguyễn Huệ. 
c. BẢI TẢP VÈ NHẢ : 

1. Dang đề 2-3 điếm : 

* Đe 1: Viết một đoạn vàn ngắn giới thiệu về tác giả và hoàn cảnh ra đời của tác phâm Hoàng 
Lê nhất thống chí. 

a. Mỏ’ đoạn: 

- Giới thiệu khái quát về tác giả, tác phấm. 

b. Thân đoạn: 

- Giới thiệu nhóm tác giả Ngô Thì với hai tác giả chính là Ngô Thì Chí và Ngô Thì Du. 

- Giới thiệu hoàn cảnh ra đời của tác phấm Hoàng Lê nhất thống chí. 

c. Ket đoạn: 

- Khăng định giá trị và nội dung nghệ thuật của tác phấm. 

2. Dạng đề 5 -7 điếm : 

Đe 1: Cảm nhận của em về sự thất bại của quân tướng nhà Thanh và sổ phận thảm hại 
của bọn vua tôi phản nước hại dân. 

* Dàn bài: 

a. Mỏ’ bài: 

- Giới thiệu khái quát về tác giả, tác phấm và vị trí đoạn trích. 

b. Thân bài: 

- Sự thất bại của quân tướng nhà Thanh: 

+ Tôn Sĩ Nghị là một tên tướng bất tài, kiêu căng, tự mãn, chú quan khinh địch. 

+ Không đề phòng, suốt ngày chỉ lo vui chơi, yến tiệc. 

+ Khi quân Tây Sơn tấn công thì sợ mất mật, quân tướng ai nấy đều rụng rời sợ hãi xin hàng, ai 
nấy đều rụng rời sợ hãi hoảng hồn tan tác. 

- Số phận thảm hại của bọn vua tôi phản nước hại dân: 

+ Đem vận mệnh của cả dân tộc đặt vào tay ké thù xâm lược nên đã phải chịu đựng nồi sỉ nhục 
của kẻ di cầu cạnh van xin, không còn tư cách của một quân vương. 

+ Chịu chung số phận bi thảm của ké vong quốc. 

+ Tình cảnh của vua tôi nhà Lê trên đường tháo chạy. 

+ Suy nghĩ của bản thân. 


58 



c. Kết bài: 

- Khăng định giá trị nội dung, nghệ thuật của tác phấm. 


TRUYỆN KIÈƯ 
Nguyễn Du 

Tiết 8-9 : TÁC GIẢ TÁC PHẨM 

A. TÓM TẮT KIỂN THỨC cơ BẢN: 

1. Tác giả: Nguyễn Du 
- Bản thân. 

- Gia đình. 

- Thời đại. 

- Cuộc đời 

- Sự nghiệp. 

- Tu tưởng- tình cảm. 

2. Tác phẩm: 

- Hoàn cảnh sáng tác: 

- Xuất xứ 

- Tóm tắt tác phấm. 

B. CÁC DANG ĐÈ : 

1. Dạng đề 2 hoặc 3 điếm : 

Đe 1: Tóm tắt ngắn gọn tác phâm Truyện Kiều trong 20 dòng. 

* Gợi ý: Tóm tắt truyện. 

Phần 1. Gặp gõ’ và đính ước 

- Chị em Thúy Kiều đi chơi xuân, Kiều gặp Kim Trọng ( bạn Vuông Quan ) quyến luyến. 

- Kim Trọng tìm cách dọn đến ở gần nhà, bắt được cành thoa rơi, trò chuyện cùng Thuý Kiều, Kiều- 
Kim ước hẹn nguyền thề. 

Phần 2. Gia biến và lưu lạc 

- Kim về hộ tang chú, gia đình Kiều gặp nạn. Kiều bán mình chuộc cha. 

- Gặp Thúc Sinh, Chuộc khỏi lầu xanh . BỊ vợ cả Hoạn Thư đánh ghen, bắt Kiều về hành hạ trước mặt 
Thúc Sinh. 

- Kiều xin ra ở Quan Âm Các, Thúc Sinh đến thăm, bị Hoạn Thư bắt, Kiều sợ bỏ trốn ấn náu ở chùa 
Giác Duyên. Kiều rơi vào tay Bạc Bà, rồi lại rơi vào lầu xanh lần hai. 

- Kiều gặp Từ Hải, được chuộc khỏi lầu xanh. Kiều báo ân báo oán. Bị mắc lừa HồTôn Hiến. Từ Hải 
chết. Kiều bị gán cho viên Thô quan. Kiều nhảy xuống dòng Tiền Đường tụ - vần. Sư bà Giác Duyên 
cứu thoát về tu ở chùa. 

Phần 3. Đoàn tụ 

- Sau khi hộ tang trở về được gả Thúy Vân, Kim vẫn khôn nguôi nhớ Kiều, tìm kiếm Kiều. Kim lập 
đàn lễ, gặp Kiều, gia đình sum họp. Kiều không muốn nối lại duyên xưa. Chi coi nhau là bạn. 

Đe 2: Nêu giả trị nội dung và nghệ thuật Tác phẩm Truyện Kiều - Nguyền Du. 

* Gọi ý: 

1. Nội dung: 

- Giá trị nhân đạo: Đe cao tự do, ước mơ đẹp về tình yêu; khát vọng công lí, khát vọng về quyền 
sống... Ca ngợi phấm chất con người (Kiều: Đẹp, tài, trí, hiếu thảo, trung hậu, vị tha) 

- Giá trị hiện thực: Bức tranh hiện thực về một xã hội bất công. Tiếng nói lên án, tố cáo các thế lực tàn 
bạo chà đạp lên quyền sống của con người. 

2. Nghệ thuật: 


59 




- Truyện Kiều là sự kết tinh tthành tựu nghệ thuật văn học dân tộc trên các phương diện ngôn ngữ thế 
loại (Vãn học dân tộc; thê thơ lục bát; nghệ thuật tự sự; Nghệ thuật miêu tả thiên nhiên ; khắc hoạ 
tính cách , tâm lỷ con người). 

2. Dang đề 5 hoăc 7 điểm : 

Đề 1: Giới thiệu những nét cơ bản về tác giả Nguyền Du. 

* Gọi ý: 

1. Bản thân. 

- Sinh 3.1.1766 (Năm Ất Dậu niên hiệu Cảnh Hưng) Mất 16.9.1820. Tên chữ Tố Như hiệu Thanh 
Hiên. 

- Quê Tiên Điền, Nghi Xuân , Trấn Nghệ An. 10 tuối mồ côi mẹ. 

- Là một trong năm người nôi tiếng đương thời. 

2. Gia đình. 

- Đại quý tộc, nhiều đời làm quan và có truyền thống khoa bảng. Có thế lực bậc nhất lúc bấy giờ. 

- Cha là Nguyền Nghiễm - nhà văn - nhà nghiên cứu sử học- nhà thơ và từng làm tế tướng. 

- Mẹ là Trần Thị Tần xuất thân dòng dõi bình dân, người xứ Kinh Bắc, là vợ thứ ba và ít hơn chồng 
32 tuổi. 

-Thuở niên thiếu Nguyễn Du chịu nhiều ảnh hưởng của mẹ. 

3. Thòi đại. 

- Cuối Lê đầu Nguyễn - thời kì phong kiến Việt Nam suy tàn , giai cấp thống trị thối nát, đời sống xã 
hội đen tối, nhân dân nối dậy khởi nghĩa. Khởi nghĩa Tây Sơn. 

4. Cuộc đòi. 

- Từng làm quan cho nhà Lê, chống lại Tây Sơn nhưng thất bại, định trốn vào Nam theo Nguyễn Ánh 
nhưng không thành, bị bắt rồi được thả. 

- Sống lun lạc ở miền Bắc, về quê ở ấn, nếm trải cay đắng 

- Năm 1802 làm quan cho triều Nguyền, tài giỏi được cử đi xứ sang Trung Quốc hai lần. 

5. Sự nghiệp tho’ văn. 

- Ông đế lại một di sản văn hóa lớn cho dân tộc: 

+ Thơ chữ Hán: Thanh Hiên Thi Tập, Bắc hành tạp lục, Nam Trung tạp ngâm. 

+ Thơ chữ Nôm: Đoạn Trường Tân Thanh (Truyện Kiều),Văn chiêu hồn,Văn tế sống hai cô gái 
trường lun. 

6. Tư tưởng tình cảm 

- Đối với những kẻ thuộc tầng lóp trên, tướng lĩnh hay quan lại cao cấp Nguyền Du vạch trần tội ác 
của chúng. 

- Đối với nhừng con người bất hạnh... ông dành hết tình thương đặc biệt là phụ nừ và trẻ em. 

* Tóm lại: 

- Sợi chỉ đỏ xuyên suốt toàn bộ tác pham của Nguyền Du từ chừ Hán đến truyện Kiều, văn chiêu hồn 
đều sáng ngời Chủ nghĩa nhân đạo. Mặc dù sinh ra trong gia đình quý tộc, Nguyền Du lăn lộn nhiều 
trong cuộc sống, yêu thương quần chúng, lắng nghe tâm hồn, nguyện vọng của quần chúng nên ông ý 
thức được nhũng vấn đề trọng đại của cuộc đời.Với tài năng nghệ thuật tuyệt vời ông đã làm cho vấn 
đề trọng đại càng trở nên bức thiết hon, da diết hon, nóng bỏng hon.Thơ Nguyễn Du dù chữ Hán hay 
Nôm đều đạt tới trình độ điêu luyện. Riêng truyện Kiều là một công hiến to lón của ông đối với sự 
phát triên của văn học dân tộc. 

- Nguyền Du - đại thi hào dân tộc- người đặt nền móng cho ngôn ngữ văn học dân tộc- một danh nhân 
văn hóa thế giới. 

- Thơ Nguyễn Du là niềm tự hào dân tộc - Niềm tụ - hào của văn học Việt Nam. 

-Tố Hữu ca ngợi: Tiếng thơ ai động đất trời 

Nghe như non nước vọng lời ngàn thu 
Nghìn năm sau nhó' Nguyền Du 
Tiếng thương như tiếng mẹ ru những ngày.” 


60 




Tiết 10: 


CHỊ EM THUÝ KIỀU 


A/ TÓM TẮT KI ÉN THỨC cơ BẢN : 

1. Nội dung: 

- Khắc hoạ những nét riêng về nhan sắc tài năng, tính cách số phậnThuý Vân, Thuý Kiều. 

- Trân trọng, ca ngợi vẻ đẹp của con người. 

2. Nghệ thuật: 

- Bút pháp nghệ thuật ước lệ, lấy vẻ đẹp thiên nhiên đế gợi tả vẻ đẹp con người. 

B/ CÁC DANG ĐÈ: 

1. Dạng đề 3 điếm 

Đe 1: Cảm nhận của em về vẻ đẹp chung của chị em Thuỷ Kiều qua đoạn trích Chị em Thuỷ 
Kiều của Nguyền Du. 

* Gọi ý: 

- Mở đoạn: Giới thiệu chung về vẻ đẹp của chị em Thuý Kiều. 

- Thân đoạn: vẻ đẹp chung của hai chị emThuý Vân, Thuý Kiều. 

- Ket đoạn: Khắng định vẻ đẹp cao quý của chị em Thuý Kiều qua nghệ thuật tả người tài tình của tác 
giả Nguyễn Du. 

2. Dạng đề 5 đến7 điềm 

Đe 2: Cảm nhận của em về đoạn trích "Chị em Thủy Kiều" (Trích "Truyện Kiều" Nguyễn Du). 

a. Mỏ’ bài. 

- Giới thiệu chung về tác giả, tác phấm, vị trí đoạn trích; 

- Cảm nhận chung về đoạn trích. 

b. Thân bài. 

* Bốn câu đầu - Vẻ đẹp chung của hai chị em. 

- Nhịp điệu, hình ảnh được lựa chọn theo bút pháp ước lệ cố điên “ Mai cốt cách.... mười phân vẹn 
mười” hoa, tuyết ước lệ cho người phụ nữ, người đẹp. 

Hình mảnh mai, sắc rực rỡ, hương quý phái. Tinh thần trang trong, tinh khiết, thanh sạch. Hai vế đối 
nhau, câu tho trở nên tao nhã gợi cảm. Âm điệu nhịp nhàng nhấn mạnh sự đối xứng làm nối bật vẻ đẹp 
cân đối hoàn hảo của hai chị em. 

* 16 câu tiếp theo : - vẻ đẹp của Thúy Vân và tài sắc của Thúy Kiều. 

- Bốn câu tả Thúy Vân. 

+ Hình ảnh: Khuôn mặt đầy đặn, cân đối phúc hậu, suối tóc óng như mây, điệu cười, giọng nói đoan 
trang, làn da sáng hon tuyết. 

Tác gỉa miêu tả Thúy Vân toàn vẹn bằng những nét ước lệ hình ảnh ấn dụ thích họp, tinh tế từ khuôn 
mặt, nét mày, điệu cười giọng nói, mái tóc làn da. Kì diệu hon Nguyễn Du vừa miêu tả nhan sắc đã 
cho thấy ngay số phận an bài hạnh phúc của nhân vật. 

- 12 câu tả Kiều. 

+SỐ lượng câu chứng tỏ Nguyễn Du dùng hết bút lực, lòng yêu mến vào nhân vật này. 
lấy Vân làm nền đế làm nối bật Kiều, Vân xinh đẹp là thế nhưng Kiều còn đẹp hơn. 

Neu Vân đẹp tươi thắm, hiền dịu thì Thúy Kiều lại đẹp sắc sảo “ nghiêng nước, nghiêng thành” 

Trích dần: Thơ 

Nhận xét: - Kiều đẹp tuyệt đối, 

Phân tích: bằng nghệ thuật ước lệ, tác giả điếm xuyết một đôi nét dung nhan khiến Thúy 
Kiều hiện lên rạng rỡ : 

+ “làn thu thủy”: đôi măt trong xanh như nước mùa thu gợi cảm mà huyền ảo. 

+ “ nét xuân son”: nét mày thanh thản tươi xanh mon mỏn đẹp như dáng núi mùa xuân tươi trẻ. 


61 



Phân tích: phép tu từ nhân hóa, tù’ ngữ chọn lọc thế hiện thái độ của thiên nhiên với Kiều. 
Với vẻ đẹp của Vân thiên nhiên chang đố kị mà chịu thua, chịu nhuờng còn với vẻ đẹp của Kiều “ 
hoa ghen”, “ liễu hờn” the hiện sự đố kị. 

Tả vẻ đẹp lấy từ điên cố “ nhất cố khuynh thành, tái cố khuynh quốc" tạo sự súc tích, có sức 
gợi lớn làm bật vẻ đẹp có sức hút mạnh mè 
*Tóm lại: vẻ đẹp của Kiều gây ấn tuợng mạnh, một trang tuyệt sắc. 

- Không chỉ là giai nhân tuyệt thế mà Kiều còn rất đa tài. 

- Tài đánh đàn, Soạn nhạc: khúc “ bạc mệnh oán” (Tâm hồn đa sầu, đa cảm, phong phú. Khúc nhạc dự 
đoán cho số phận đau khô, bất hạnh của Kiều sau này). 

So với đoạn tả Thúy Vân, chức năng dự báo còn phong phú hon. 

Nhũng câu tho' miêu tả nhan săc, tài năng dự đoán số phận đã thê hiện quan niệm “ thiên 
mệnh” của nho gia, thuyết tài mệnh tương đố” của Nguyễn Du. 

- Nét tài hoa của Nguyền Du bộc lộ rõ nét trong nghệ thuật tả nguời ở đoạn thơ. 

- Bút pháp nghệ thuật có tính truyền thống của thơ văn cố nhung ông đã vượt lên được cái giới hạn 
đó. 16 câu tả vẻ đẹp của hai chị em Kiều gần như đầy đủ vé đẹp của người phụ nữ theo quan niệm xưa: 
Công - dung - ngôn - hạnh. Tài ấy thế hiện cả ở tả tình, tâm hồn của nhân vật và dự báo số phận nhân 
vật. 

* Đức hạnh và phong thái của hai chị em Kiều. 

- Cuộc sống “êm đềm”, “ phong lưu” khuôn phép, đức hạnh mầu mực. 

- Đoạn cuối: khép lại bức chân dung của hai chị em Thúy Kiều đồng thời khép lại toàn đoạn trích 
khiến nó thêm chặt chè với tác phấm, với số phận từng nhân vật. Vân êm ái, Kiều bạc mệnh. 

- Cách miêu tả - giới thiệu chính xác số phận từng nhân vật. 

Cuối đoạn miêu tả vẫn trong sáng, đằm thắm như chở che bao bọc cho chị em Kiều - 2 bông hoa vẫn 
còn trong nhụy. 

* Nhận xét chung về nội dung - nghệ thuật. 

C.Ket bài: 

Khang định vé đẹp trong sáng thanh cao của chị em Thuý Kiều. Nghệ thuật miêu tả nhân vật tài 
tình, tình cảm yêu quý trân trọng của tác giả dành cho Vân, Kiều. 


Tiết 11: CẢNH NGÀY XUÂN 

A/ TÓM TẮT KIỂN THỨC cơ BẢN : 

1. Nội dung: 

- Gợi tả bức hoạ mùa xuân với nhũưg đặc điếm riêng biệt. 

- Thế hiện tâm trạng của nhân vật trong buối du xuân. 

2. Nghệ thuật: 

- Tả cảnh thiên nhiên đặc sắc. 

- Từ ngữ giàu chất tạo hình. 

B/ CẮC DANG ĐÈ: 

1. Dạng đề 3 điếm : 

Đe 1: Viết đoạn văn ngắn 10-15 dòng nêu cảm nhận của em về hai câu thơ: 

Dập dìu tài tử giai nhân 
Ngựa xe như nước áo quần như nêm 

Cảnh ngày xuân (Trích Truyện Kiều - Nguyễn Du) 

* Gợi ỷ: 

- Cảnh lễ hội trong tiết thanh minh được miêu tả thật sinh động, mang đậm nét văn hoá dân 
gian việt nam: 

Dập dìu tài tử giai nhân 

62 




Ngựa xe như nước áo quần như nêm 

- Tet thanh minh, mọi người tập trung đi tảo mộ, họ là những nam thanh nừ tú đi sửa sang lại 
phần mộ của người thân . Không khí thật đông vui, rộn ràng được thế hiện qua một loạt các từ ghép, từ 
láy giàu chất tạo hình (Dập dìu, Ngựa xe, giai nhân- tài tử, áo quần...) Câu tho nhịp nhàng , uy en 
chuyên .... 

- Tất cả đều góp phần the hiện cái không khí lề hội đông vui, náo nhiệt. Một truyền thống tốt 
đẹp của những nước Á Đông. 

2. Dạng đề 5 - 7 điếm : 

Del: Cảm nhận về khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp trong đoạn trích Cảnh ngày xuân. 
(Truyện Kiều- Nguyễn Du) 

* Gọi ý : 

a. Mỏ’ bài : Giới thiệu chung về đoạn trích 

- Cảm nhận chung về khung cảnh thiên nhiên được miêu tả trong đoạn trích 

b. Thân bài: Khung cảnh ngày xuân 

- Bốn câu thơ đầu gợi lên khung cảnh mùa xuân . Một bức tranh xuân tuyệt tác: 

“Ngày xuân con én đưa thoi 
Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi. 

Cỏ non xanh rợn chân trời. 

Cành lê trắng điếm một vài bông hoa. ” 

- Ngày xuân qua đi nhanh như chiếc thoi dệt vải trong khung cửi -> không khí rộn ràng, tươi sáng 
của cảnh vật trong mùa xuân; tâm trạng nuối tiếc ngày xuân trôi qua nhanh quá. Như thế hai câu đầu 
vừa nói về thời gian mà còn gợi tả không gian mùa xuân. Hai câu còn lại là một bức tranh thiên nhiên 
tuyệt đẹp. 


“Cỏ non xanh tận chân trời. 

Cành lê trắng điếm một vài hông hoa ” 

- Bát ngát trải rộng đến tận chân trời là thảm cỏ non tơ xanh rợn -> gam màu nền của bức tranh 
ngày xuân tươi đẹp. Sự phối họp màu sắc của bức tranh thật hài hòa. Màu xanh non tượng trưng cho 
sự sinh sôi nảy nở, cho sức sống đang lên , còn màu trắng là biêu tượng của sự trong trắng tinh khiết. 
-> Ngày xuân ở đây thật khoáng đạt, mới mẻ, thanh tân, dạt dào sức sống trong một không khí trong 
lành, thanh thoát. Từ “diêm” dùng ở đây làm cho bức tranh thêm sinh động, có hồn. 

- Cảnh lễ hội trong tiết thanh minh cũng được miêu tả thật sinh động , náo nức: 

“Gần xa nô nức yến oanh . 

Chị em sắm sửa hộ hành chơi xuân 
Dập dìu tài tử giai nhân 
Ngựa xe như nước áo quần như nêm 
Ngôn ngang gò đổng kẻo lên . 

Thoi vàng vó rắc tro tiền giấy hay" 

- Không khí rộn ràng đựơc thế hiện qua một loạt các từ ghép, từ láy giàu chất tạo hình.Tất cả 
đều góp phần thê hiện cái không khí lề hội đông vui, một truyền thống tốt đẹp của những nước Á 
Đông. 

" Tà tà ... bắc ngang". 

- Cảm giác bâng khuâng nuối tiếc. Cảnh vật, không khí mùa xuân trong sáu câu này so với 
mấy câu đầu đã có sự khác biệt. Mọi thứ đều đã lắng xuống, nhạt dần. 

- Nắng xuân ấm áp hồng tươi vào buối sóm giờ đây đã “nhạt” đi, khe suối nhỏ, nhịp cầu bắc 
ngang tuy vần giữ nét thanh diụ của mùa xuân với mọi chuyên động nhẹ nhàng, nhưng mặt trời ngả 
bóng về Tây, bước chân người than thơ lưu luyến, tiếc nuối, dòng nước uốn quanh. 


63 



- Cảnh chiều tan hội. Tâm trạng mọi người theo đó cũng khác hăn. Những từ láy “nao nao”, “tà 
tà”, “thanh thanh” đâu chỉ tả cảnh mà còn ngụ tình ... Một cái gì đó lãng đãng, bâng khuâng, xuyến 
xao và tiếc nuối... 

c. Ket bài: - Nhận xét chung về cảnh thiên nhiên tưo'i đẹp trong đoạn trích 
- Nghệ thuật tả cảnh của đại thi hào Nguyễn Du. 


Tiết 12: MÃ GIÁM SINH MUA KIÈƯ 

A/ TÓM TẮT KIẺN THỨC cơ BẢN : 

1. Nội dung:Hieu được tấm lòng nhân đạo của Nguyễn Du: 

- Khinh bi và căm phẫn sâu sắc bọn buôn người qua hình ảnh nhân vật Mã Giám Sinh . 

- Xót xa trước thực trạng con người bị hạ thấp, bị trà đạp dưới chế độ xã hội phong kiến. 

2. Nghệ thuật: 

- Miêu tả nhân vật, khắc hoạ tính cách qua diện mạo cử chỉ. 

B/ CÁC DANG ĐÈ: 

1. Dạng đề 3 điếm: 

Đe 1: Trong đoạn trích Mã Giảm Sinh Mua Kiều (trích Truyện Kiều - Nguyền Du) có những 
câu thơ rất hay miêu tả về nhân vật này. Em hãy chép lại đúng những câu thơ đó. 

* Gợi ý : Học sinh học thuộc đoạn trích, chép lại đúng những câu thơ miêu tả về nhân vật Mã Giám 
Sinh. 

2. Dang đề 7 điếm : 

Đe 2: Nêu cảm nhận của em về đoạn trích "Mã Giám Sinh mua Kiều " (Trích Truyện Kiều 

- Nguyền Du) đê thay rõ nghệ thuật miêu tả nhân vật phản diện độc đáo của tác gỉa. 

* Dàn ý: 

a. MỎ’ bài. 

Giới thiệu về nội dung- vị trí đoạn trích. Khái quát nghệ thuật miêu tả nhân vật phản diện độc 
đáo của tác giả. 

b. Thân Bài. 

* Giới thiệu: Màn kịch vấn danh. 

- Trong lễ vấn danh Mã Giám Sinh xuất hiện là một sinh viên trường Quốc tử Giám đến hỏi Kiều làm 
vợ. 

+ Giới thiệu: là người viễn khách - khách phương xa 
+ Quê “Huyện lâm Thanh cũng gần. Họ tên không rõ ràng. 

+ Tuôi ngoại tứ tuần. 

+ Diện mạo: mày râu nhãn nhụi, áo quần bảnh bao => chải chuốt, trai lơ. 

Hỏi tên, rằng: Mã Giám Sinh. Hỏi quê, rằng: Huyện Lâm Thanh cũng gần => cộc lốc 
+ Cử chỉ hành vi: Ghế trên ngồi tót so sàng => sỗ sàng, thô lỗ, kệch cỡm. 

Tóm lại: Tác giả đê nhân vật tự bộc lộ tính cách. Nhân vật Mã Giám Sinh đã phơi bày chân tướng - 
Một con buôn vô học. 

*. Màn mua bán. ( Dần chứng, Phân tích) 

- Gặp Kiều: nhìn, ngắm, cân đo, xoay lên đặt xuống coi Kiều như một món hàng ngoài chợ, khi bằng 
lòng : mặc cả “cò kè” -> bộc lộ rõ bản chất bỉ ối, trang trợn, ti tiện, bấn thỉu 

=> Hình thức là một lễ vấn danh nhưng thực chất lại là cuộc buôn thịt bán người, trắng trợn bỉ ôi. Từ 
việc mua bán đề cập tới một hiên thực: xã hội đồng tiền và một loại người xuất hiện ở đó đồng tiền có 
thế lực vạn năng nên việc mua bán con người dễ dàng như mua một món đồ ngoài chợ. 

* Thúy Kiều với nồi đau đầu đời. 

- Tâm trạng đau khố ê chề, nỗi đau khô tột cùng nhưng vần không làm suy giảm vẻ trang đài của 
nàng.Thấy được sự cảm thông, lòng yêu thương sâu sắc của tác giả với số phận nhân vật của mình. 
( Dần chứng, Phân tich) 


64 




c. Kết bài: 

- Bằng ngoại hình, hành động, cử chỉ, lời nói của nhân vật, đoạn trích khắc hoạ chân tướng Mã 
Giám sinh- Tên buôn thịt bán người giả dối đêu cáng, tro trèn qua nghệ thuật miêu tả nhân vật phản 
diện đặc sắc của tác giả. Đó cũng là tiếng nói cảm thông chia sẻ - Tấm lòng nhân đạo cao cả của 
Nguyền Du với cuộc đời, với con người trong xã hội xưa. 

Tiết 13: KIỀU Ở LÀƯ NGƯNG BÍCH. 

A/ TÓM TÂT KI ÉN THỨC cơ BẢN : 

1. Nội dung: 

- Cảm nhận được tâm trạng cô đon buồn tủi và tấm lòng thuỷ chung hiếu thảo của Thuý Kiều. 

2. Nghệ thuật: 

- Khắc họa nội tâm nhân vật qua ngôn ngừ độc thoại. 

- Nghệ thuật tả cảnh ngụ tình đặc sắc. 

B/ CAC DANG ĐÈ : 

1. Dạng đề 3 điếm 

Đe 1: Chép lại 8 câu thơ cuối trong đoạn trích : " Kiều ở lầu ngưng hích " và nêu cảm nhận 
về nghệ thuật miêu tả tâm trạng nhân vật trong đoạn thơ. 

* Gọi ý: 

- Chép đúng nội đúng 8 câu thơ. 

- Phần cảm nhận: 

+ Mở đoạn: Giới thiệu nghệ thuật tả cảnh ngụ tình 

+ Thân đoạn: cảm nhận về nghệ thuật miêu tả tâm trạng nhân vật trong đoạn thơ. 

+ Ket đoạn: Đánh giá chung về nghệ thuật tả cảnh ngụ tình đặc sắc của tác giả. 

2. DANG ĐÈ 5 HQÀC 7 ĐIỂM : 

Del: Cảm nhận của em về tâm trạng của Thủy Kiều khi ở lầu Ngưng Bích qua nghệ thuật 
miêu tả tâm lý nhân vật của Nguyễn Du. 

* Gọi ý: 

a Mỏ’ bài: Giới thiệu chung về đoạn trích (Đoạn thơ hay nhất biêu hiện hủt pháp nghệ thuật đặc sắc 
về tự sự, tả cảnh ngụ tình, ngôn ngữ độc thoại thê hiện noi lòng và tâm trạng của nhân vật Thuỷ Kiều ) 

b. Thân bài: 

* Tâm trạng của Thuý Kiều khi ở lầu Ngưng Bích: 

- Đó là tâm trạng cô đơn buồn tủi, đau đớn xót xa 

- Nàng nhớ đến Kim trọng, thương chàng 

- Nàng thương cha mẹ già thiếu người chăm sóc. 

- Nàng nghĩ về hiện tại của bản thân thì thấy buồn dâng lóp lóp như tâm trạng ngốn ngang 
trước một tương lai mờ mịt, bế tắc. 

* Nghệ thuật miêu tả tâm lý của Nguyễn Du: 

- Nhà thơ sử dụng ngoại cảnh đế tả tâm cảnh. 

- Vừa tạo ra sự đối lập Thiên nhiên rộng lớn- con người nhỏ hẻ cô đơn vừa tạo ra sự tuơng 
đồng : cảnh ngôn ngang - tâm trạng ngon ngang, cảnh mờ mịt nhạt nhoà - tâm trạng u buồn, bế tắc. 

- Nguyền Du sử dụng điệp ngữ, các từ láy tạo nên sự trùng điệp như nồi lòng của Kiều đang " 
Lóp lóp sóng dồi" 

c. Kết bài: 

- Khang định nghệ thuật Vịnh cảnh ngụ tình đặc sắc của đại thi hào Nguyền Du. 

- Xót thương số phận tài hoa bạc mệnh của Thuý Kiều. 

- Căm ghét xã hội phong kiến xấu xa, thối nát, tàn bạo. 


65 




Đe 2: Nêu cảm nhận của em về số phận của người phụ nữ việt nam dưới chế độ xã hội phong 
kiến thông qua hình ảnh Vũ thị Thiết - (Chuyện Người con gái nam xương) và Thuỷ Kiều - (Truyện 
Kiều - Nguyễn Du). 

* Gọi ý: 

1. Mỏ’ Bài: 

- Nhấn mạnh về số phận bất hạnh của người phụ nừ việt nam xưa. 

- Giới thiệu hai tác phấm Chuyện Người con gái nam xương- Nguyễn Dữ và Truyện Kiều - 
Nguyền Du). 

2. Thân bài: 

- Số phận bi kịch của người phụ nữ xưa: 

+ Đau khố, bất hạnh, oan khuất tài hoa bạc mệnh . Hồng nhan đa truân. 

(- Không được sum họp vợ chồng hạnh phúc, một mình nuôi già, dạy trẻ, bị chồng nghi oan , phải tìm 
đền cái chết, vĩnh viến không thế đoàn tụ với gia đình chồng con... - Nàng vũ thị Thiết. 

- Số phận vương Thuý Kiều: Bi kịch tình yêu, mối tình đầu tan vỡ, phải bán mình chuộc cha, 
thanh lâu hai lượt thanh y hai lần ( Hai lần tự tử, hai lần đi tu, hai lần phải vào lầu xanh, hai lần làm 
con ở) quyền sống và quyền hạnh phúc bị cưóp đoạt nhiều lần...). 

+ Cảm thưong xót xa cho cuộc đời của những người phụ nữ xưa. Căm giận xã hội phong kiến 
bất công tàn bạo đã trà đạp lên nhân phâm cuộc đời họ... 

- Vẻ đẹp, nhân phâm của họ: 

+ Tài sắc vẹn toàn: 

- Chung thuỷ son sắt (Vũ Thị Thiết) 

- Tài sắc hiếu thảo nhân hậu, bao dung khát vọng tụ do công lý và chính nghĩa (Thuý Kiều). 

3. Kết bài: 

- Nêu cảm nhận bản thân. (Xót xa thương cảm) . 

- Bày tỏ thái độ không đồng tình, lên án chế độ xã hội phong kiến bất công vô nhân đạo xưa). 

- Khắng định sự ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa hôm nay... 


Tiết 14 +15 TRUYỆN LỤC VÂN TIÊN 

(Nguyễn Đình Chiếu) 

A -TÓM TẤT KIỂN THỨC cơ BẢN 

1- Tác giả : 

- Nguyễn Đình Chiếu ( 1822-1888 ), tục gọi Đồ Chiếu ,sinh tại quê mẹ ở làng Tân Thói, tỉnh Gia Định 
(nay thuộc thành phổ Hồ Chí Minh ),quê cha ở xã Bồ Điền -Phong Điền -Thừa Thiên Huế . 

- Là nhà thơ lớn của dân tộc, ông đế lại cho đời nhiều tác phâm văn chưong có giá trị nhằm truyền bá 
đạo lý và cố vũ lòng yêu nước, ý chí cúư nước . 

2- Tác phẩm 
a -Nội dung: 

Truyện lục vân tiên là truyện thơ nôm được sáng tác vào khoảng đầu những năm 50 của thế 
kỷ XI X. Truyện gồm 2082 câu thơ lục bát được viết ra nhằm mục đích truyền dạy đạo lý làm người . 
Đạo lý đó là : 

- Xem trọng tình nghĩa giữa con người với con người trong xã hội, tình cha con, mẹ con, nghĩa vợ 
chồng, tình bè bạn, tình yêu thương cuư mang những người hoạn nạn. 

- Đe cao tinh thần nghĩa hiệp, sẵn sàng cứu khốn phò nguy... 

- Thế hiện khát vọng của nhân dân, hướng tới lẽ công bằng và nhũng điều tốt đẹp trong cuộc đời. 

b-Nghệ thuật: 

Lục Vân Tiên là một trong những tác pham xuất sắc nhất của Nguyễn Đình Chiếu, truyện thơ 
nôm mang tính chất là truyện đế kế nhiều hon là đê đọc, đế xem .Truyện có kết cấu ước lệ gần như đã 


66 




thành khuôn mầu .Tác phẩm khắc hoạ thành công nhừng phấm chất đẹp đẽ của hai nhân vật Lục Vân 
Tiên và Kiều Nguyệt Nga . 

c-Chủ đề : Tác pham thê hiện khát vọng cứu người, giúp đời của tác giả, phấm chất của hai 
nhân vật, thái độ và niềm tin của tác giả đối với nhân dân lao động. 

B- CÁC DANG ĐÈ 

1. Dạng đề 2-3 điếm 

Đe 1 : Cho hai câu thơ sau : 

"Nhớ câu kiến ngãi hất vi 
Làm người thế ẩy cũng phi anh hùng ". 

Em hãy viết đoạn vãn giới thiệu về tác giả và cho biết ý nghĩa của hai câu thơ trên? 

* Gọi ý : 

a- Mỏ' đoạn: giới thiệu khái quát về Nguyễn Đình Chiếu , và hai câu thơ. 

b - Thân đoạn: 

*Nguyễn Đình Chiếu là nhà thơ lớn cuả dân tộc, mãi mãi xứng đáng là ngôi sao sáng trên bầu 
trời văn nghệ Việt Nam thế kỷ XI X , đế lại cho đời nhiều tác phấm văn chương có giá trị, nhất là 
truyện Lục Vân Tiên ... 

- Lục Vân Tiên là người anh hùng lý tưởng của nhà thơ mù yêu nước. Chiến công đánh cưóp 
của chàng mãi là bài ca hùng tráng của người anh hùng trong xã hội loạn lạc .Vân Tiên đã thế hiện một 
cách ứng xử vô cùng cao thượng và hào hiệp. Người đẹp băn khoăn về chuyện" báo đức thù công " thì 
Vân Tiên 'liền cười " rồi đĩnh đạc nói: 

"Nhớ câu kiến ngãi bất vi, 

Làm người thế ấy cũng phi anh hùng ". 

* Ý nghĩa của hai câu thơ : 

Hai câu thơ tác giả thế hiện một quan niệm đạo lý người anh hùng là người sẵn sàng làm việc nghĩa 
một cách vô tư, không tính toán làm việc nghĩa là bốn phận, là lẽ tự nhiên. Đó là cách cư xử mang tinh 
thần nghĩa hiệp của các bậc anh hùng hảo hán . 

C-Ket đoạn: Nguyền Đình Chiếu đã đề cao tinh thần nhân nghĩa , ca ngợi lý tưởng anh hùng vị 
nghĩa cao đẹp. Quan niệm đó gắn với đạo lý làm người, hướng về nhân dân. Đó là bài học sâu sắc nhất 
mà ta cảm nhận được... 

2 . Dạng đề 5-7 điếm 

Đe 2 : Cảm nhận của em về lòng nhân nghĩa trong đoạn trích "Lục Vân Tiên gặp nạn". 

* Gọi ý : 

a-MỎ’ bài : Giới thiệu về tác giả , tác pham ,nhân vật 

- Khái quát chủ đề của đoạn trích 

Nguyễn Đình Chiếu đã suốt đời dùng thơ văn làm vũ khí bảo vệ đạo đứcđạo lý ca ngợi chính 
nghĩa ,nhân nghĩa, ca ngợi nhũng người anh hùng nghĩa hiệp, trọng nghĩa khinh tài, làm việc nhân 
nghĩa không mảy may vụ lợi ...Một trong những đoạn trích thế hiện thành công chú đề lòng nhân 
nghĩa là đoạn trích "Lục Vân Tiên gặp nạn "... 

b-Thân bài: Cảm nhận về lòng nhân nghĩa trong đoạn trích: 

- Thế hiện ở nhân vật Ông Ngư qua : 

+ Hành động,việc làm 

+ Lời nói... 

Hình ảnh ông ngư và gia đình ông là một hình ảnh đẹp ,đối lập với hình ảnh trịnh hâm như cái 
thiện đối lập với cái ác, cái cao cả đối lập với những toan tính thấp hèn, ánh sáng đối lập với bóng 
tối .Hiình ảnh đó hiện lên cao đẹp trong sáng qua nhừng việc làm, lời nói và cuộc sống của ông Ngư: 

- Việc làm : 

...vót ngay lên bờ . 

Hối con vầy lửa một giò' 

Ông hơ bụng dạ ,mụ hơ mặt mày . 


67 



Việc làm khân trương và rất ân cần ,chu đáo ,cả nhà xúm vào hết lòng chạy chữa cho Vân Tiên nhừng 
cách thức rất dân dã .Đó là những tình cảm chân thực và lòng yêu thương con người của gia đình ông 
Ngư. 

- Lời nói : 

...người ở cùng ta , 

Hôm mai hâm hút một nhà cho vui. 

Những lời nói đầy ân tình và rất mực khảng khái, trọng nghĩa, khinh tài . Gia đình ông Ngư cũng 
chang giàu có gì, chỉ rau cháo qua ngày, vậy mà tấm lòng rộng mở, sẵn sàng cưu mang Vân Tiên . 
Tấm lòng đó đâu cần đến một sự trả ơn ! 

...lòng lão chẳng mơ 
Dốc lòng nhân nghĩa ,há chờ trả on. 

Câu nói của ông bộc lộ một thái độ khảng khái, vô tư của con người không vụ lợi, ích kỷ, một lòng 
làm việc nghĩa không bao giờ cần sự báo đáp của người chịu on, đó là đức tính khiêm nhường, thấy 
việc nghĩa thì làm, không coi đó là công trạng ... 

- Cuộc sống của gia đình ông Ngư : 

Nước trong rửa ruột ...Hàn Giang . 

+ Cuộc sống ngoài vòng danh lợi, ngoài sự bon chen của thế tục nên nó rất trong sạch không gọn vân 
đục . 

+ Cuộc sống tự do giữa thiên nhiên cao rộng, hoà nhập, bầu bạn với thiên nhiên. 

+ Cuộc sống lạc quan, ung dung, thanh thản bởi con người tự làm chủ mình, tìm thấy niềm vui trong 
lao động tự do ... 

c- Ket bài: hình ảnh ông Ngư bao hàm cả niềm tin và mơ ước của tác giả về cuộc đời , về con 
người . Điều đáng quý là niềm tin và ước mơ đó đã được Nguyễn Đình Chiêu gửi gắm vào nhân dân 
và nhừng người lao động bình thưòng ... 

c- BẢI TẢP VÈ NHẢ 

Đe 1: Viết đoạn vãn tóm tắt ngắn gọn tác phâm "Lục Vân Tiên " của NĐC 

* Gọi ý : 

- Lục Vân Tiên khôi ngô tuấn tú, tài kiêm văn võ .nghe tin triều đình mở khoa thi liền từ giã thầy 
xuống núi đua tài ,trên đường về thăn cha mẹ gặp bọn cưóp Phong Lai hoành hành, chàng đã một 
mình đánh tan bọn cưóp cún Kiều Nguyệt Nga ... 

Sau khi về thăm cha mẹ,Vân Tiên lên đưòng đi thi, ghé thăm Võ Công người đã hứa gả con gái cho 
chàng.Vân Tiên có thêm bạn đồng hành là Vương Tử Trực,...Lúc sắp vào thi Vân Tiên được tin mẹ 
mất liền bỏ thi về chịu tang. Dọc đường về Vân Tiên đau mắt nặng và bị mù cả hai mắt, lại bị Trịnh 
Hâm hãm hại, được gia đình ông Ngư cun mang .... 

Đe 2 : "Lục Vân Tiên là một chàng trai tài ha, dũng cảm, trọng nghĩa khinh tài ". Hãy làm 
sáng tỏ nhận định trên qua đoạn trích "Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga ". 

(Trích Lục Vân Tiên -Nguyễn Đình Chiếu) 

*Gọi ý : 

a - Mỏ' bài: giới thiệu chung về tác giả, đoạn trích, nhân vật 
Nguyền Đình Chiếu là một nhà thơ yêu nước nôi tiếng, là tấm gưong chói sáng trong lịch sử và văn 
học Việt Nam . Ong đã cống hiến cho đời nhiều tác phấm nối tiếng. Truyện thơ Lục Vân Tiên là tác 
phấm được nhân dân ta vô cùng yêu thích và truyền tụng, bởi nó là bài học lón về đạo lý làm người . 
Đoạn trích là một sự kiện đặc biệt làm nối bật phâm chất cao quý của Lục Vân Tiên... 
b- Thân bài: Phân tích -chứng minh làm sáng tỏ nhừng luận điếm sau: 

- Lục Vân Tiên là chàng trai tài ba, dũng cảm : (hành động đánh cưóp cứu dân , một mình tả xung 
hữu đột, không sợ nguy hiêm đến tính mạng ...An cần hỏi han Nguyệt Nga và nừ tì, thương cảm và lo 
lắng cho hai người một cách chân tình .... 


68 



- Lục Vân Tiên là chàng trai trọng nghĩa khinh tài:(khi Kiều Nguyệt Nga kể đầu đuôi sự việc 
mình mắc nạn và xin được đền ơn thì Lục Vân Tiên liền cười và cho rằng đó là việc làm tất yếu, 
chuyện thường tình .... 

c - Ket bài: khăng định ....đó là những phấm chất tốt đẹp của nhân vật -mẫu người anh hùng lý 
tưởng của ông và quần chúng ... 

Đe bài: Nhận xét về sổ phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến, Nguyễn Du đã xót xa: 

Đau đớn thay phận đàn bà 
Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung 

Bằng các tác phâm đã học: “Chuyện người con gái Nam Xương” của Nguyễn Dữ và những đoạn 
trích đã học của “Truyện Kiều ” (Nguyễn Du), em hãy làm sảng tỏ điều đó. 

Gợi ý: 

* Học sinh phải vận dụng nhũng kiến thức đã học về văn bản và kiêu văn bản nghị luận văn học đê 
giải quyết vấn đề đặt ra : số phận đầy đau khô của người phụ nữ trong xã hội phong kiến. 

* Qua hai tác pham đã học: “Chuyện người con gái Nam Xương” của Nguyền Dừ và “Truyện Kiều” 
của Nguyền Du, ta cần làm rõ nhũng nỗi đau khố mà ngời phụ nữ phải gánh chịu. 

- Nàng Vù Nương là nạn nhân của chế độ phong kiến nam quyền đầy bất công đối với người phụ nữ. 

+ Cuộc hôn nhân của Vũ Nương với Trương Sinh có phần không bình đăng (Trương Sinh xin mẹ 

màng trăm lạng vàng cới Vũ Nương về làm vợ) - sự cách bức giàu nghèo khiến Vũ Nương luôn sống 
trong mặc cảm “ thiếp von con kẻ khó được nương tựa nhà giàu”, và cũng là cái thế đê Trương Sinh 
đối xử với vợ một cách vũ phu, thô bạo và gia trưởng. 

+ Chỉ vì lời nói con trẻ ngây thơ mà Trờn Sinh tin nên đã hồ đồ độc đoán mắng nhiếc đánh đuôi vợ 
di, không cho nàng thanh minh, Vũ Nương buộc phải tìm đến cái chết oan khuất đê tự minh oan cho 
mình. 

+ Cái chết đầy oan ức của Vũ Nương cũng không hề làm cho lương tâm Trương Sinh day dứt. Anh 
ta cũng không hề bị xã hội lên án. Ngay cả khi biết Vũ Nương bị nghi oan, Trương Sinh cũng coi nhẹ 
vì việc đã qua rồi. Kẻ bức tử Vũ Nương coi mình hoàn toàn vô can. 

- Nàng Kiều lại là nạn nhân của xã hội đồng tiền đen bạc 

+ Vì tiền mà bọn sai nha gây nên cảnh tan tác, chia lìa gia đình Kiều. 

“ Một ngày lạ thói sai nha 

Làm cho khoe liệt chăng qua vì tiền ” 

+ Đê có tiền cứu cha và em khỏi bị đánh đập, Kiều đă phải bán mình cho Mă Giám Sinh - một tên 
buôn thịt bán người, đê trở thành món hàng cho hắn cân đong, đo đếm, cò kè, mặc cả, ngã giá... 

+ Cũng vì món lợi đồng tiền mà Mã Giám Sinh và Tú Bà đà đấy Kiều vào chốn lầu xanh nhơ nhóp, 
khiến nàng phải đau đón, cay đắng suốt mời lăm năm lưu lạc, phải “thanh lâu hai lượt, thanh y hai 
lần ”. 

- Nhừng người phụ nữ như Vũ Nương, Thuý Kiều đều phải tìm đến cái chết đế giải mọi nồi oan ức, 
đê giải thoát cuộc đời đầy đau khô, oan nghiệt của mình. 

2. Yêu cầu về hình thức: 

- Biết vận dụng kiến thức về nghị luận chứng minh đế lập luận tạo thành một bài văn chứng minh 
hoàn chỉnh. 

- Bổ cục bài viết có đủ 3 phần 

- Biết dùng dẫn chứng trực tiếp và gián tiếp đê chứng minh. 

- Diễn đạt lưu loát, có cảm xúc. 


CHUYÊN ĐÈ 2 

THƠ HIỆN ĐẠI VIỆT NAM SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM - 1945 

Chủ đề 1: Tình yêu đất nước và tinh thần cách mạng 


69 



TIẾT 1+2: ĐÒNG CHÍ 

(Chính Hữu) 

A. TÓM TÂT KIẺN THỨC cơ BẢN 

1. Tác giả: 

- Tên thật là Trần Đình Đắc( 1926 -2007) quê huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. 

- Là nhà thơ truởng thành trong quân đội. 

- Thơ của ông hầu nhu' chi viết về nguời lính và hai cuộc kháng chiến. 

- Thơ của Chính Hữu có những bài đặc sắc, cảm xúc dồn nén, ngôn ngữ và hình ảnh chọn lọc, 
hàm súc. 

2. Tác phẩm: 

a. Nội dung: 

- Cơ sở hình thành tình đồng chí : Bắt nguồn từ sự tuơng đồng về hoàn cảnh xuất thân của 
những nguời lính. Hình thành tù’ chồ chung nhiệm vụ, cùng chung lý tuởng, sát cánh bên nhau trong 
hàng ngũ chiến đấu. Tình đồng chí nảy nở và trở thành bền chặt trong sự chan hòa và chia sẻ với nhau. 

- Nhũng biêu hiện cảm động của tình đồng chí : Tình đồng chí là sự cảm thông sâu sắc tâm tu 
nồi niềm của nhau (nồi nhớ quê huơng, nguời thân, nhừng khó khăn nơi quê nhà), là cùng nhau chia sẻ 
những gian lao thiếu thốn của cuộc đời nguời lính (nhừng năm tháng chống Pháp). 

- Hình ảnh kết thúc bài thơ : Bức tranh đẹp về tình đồng chí đồng đội, là biếu tuợng đẹp về 
cuộc đời nguời chiến sĩ. Hình ảnh khép lại của bài thơ có sự kết họp hài hòa giữa chất hiện thực và 
chất lãng mạn. 

b. Nghệ thuật: 

- Thể thơ tự do 

- Chi tiết, hình ảnh, ngôn ngừ giản dị, chân thực, cô đọng, giàu sức biếu cảm. 

c. Chủ đề: Nguời lính và tình yêu đất nuớc và tinh thần cách mạng. 

B. CẮC DANG ĐÈ . 

1. Dang đề 2 hoăc 3 điềm . 

Đe Ị : Viết một đoạn văn (15 -> 20 dòng) nêu cảm nhận của em về khô thơ cuối trong hài thơ 
" Đồng chí" của Chính Hữu. 

"Đêm nay ròng hoang sương muối 
Đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới 
Đầu súng trăng treo." 

Goi V 

- Cảnh thực của núi rừng trong thời chiến khốc liệt hiện lên qua các hình ảnh : rừng hoang, 
sương muối. Người lính vẫn sát cánh cùng đồng đội : đứng cạnh bên nhau, mai phục chờ giặc. 

- Hình ảnh "Đầu sủng trăng treo " vừa có ý nghĩa tả thực, vừa có tính biêu trung của tình đồng 
đội và tâm hồn bay bống lâng mạn của người chiến sĩ. Phút giây xuất thần ấy làm tâm hồn người lính 
lạc quan thêm tin tưởng vào cuộc chiến đấu và mơ ước đến tương lai hoà bình. Chất thép và chất tình 
hoà quện trong tâm tưỏưg đột phá thành hình tượng thơ đầy sáng tạo của Chính Hũư. 

2. Dạng đề 5 hoặc 7 điếm . 

Đe 1: Tình đồng chí cao quỷ của các anh bộ đội thời khảng chiến chống Pháp qua bài thơ “Đồng 
chỉ ” của Chính Hữu. 

a- Mỏ’ bài: 


70 



- Giới thiệu về tác giả và hoàn cảnh ra đời của bài thơ. 

- Nêu nhận xét chung về bài thơ (nhu đề bài đã nêu) 

b- Thân bài: 

* Cơ sở hình thành tình đồng chí: 

- Xuất thân nghèo khố: Nước mặn đồng chua, đất cày lên sỏi đả 

- Chung lí tưởng chiến đấu: Sủng hên sủng, đầu sát bên đầu 

- Chia sẻ mọi gian lao cũng như niềm vui, họ nhập lại trong một đội ngũ gắn bó keo soư: nước mặn, 
đất sỏi đá (người vùng biên, kẻ vùng tmng du), đôi người xa lạ, chăng hẹn quen nhau , rồi đến đêm rét 
chung chăn thành đôi tri kỉ. 

- Ket thúc đoạn là dòng thơ chỉ có một từ : Đồng chỉ\ 

(một nốt nhấn, một sự kết tinh cảm xúc). 

* Biếu hiện của tình đồng chỉ: 

- Họ cảm thông chia sẻ tâm tư, nồi nhớ quê: nhớ ruộng nưoưg, lo cảnh nhà gieo neo ( ruộng nương... 
gửi hạn, gian nhà không ... lung lay), từ “mặc kệ’’ chi là cách nói có vé phớt đời, về tình cảm phải 
hiêu ngược lại), giọng điệu, hình ảnh của ca dao ( hến nước, gốc đa) làm cho lời thơ càng thêm thắm 
thiết. 

- Cùng chia sẻ nhũưg gian lao thiếu thốn, nhũưg coư sốt rét rừng nguy hiếm: những chi tiết đời 
thưòưg trở thành thơ (tôi với anh biết từng cơn ớn lạnh,...) ; tùưg cặp chi tiết thơ sóng đôi như hai 
đồng chí bên nhau : ảo anh rách vai / quần tôi có vài mảnh vá ; miệng cười buốt giả / chân không giày 
; tay nắm / bàn tay. 

- Ket đoạn cũng quy tụ cảm xúc vào một câu : Thương nhau tay nam lẩy bàn tay (tình đồng chí 
truyền hơi ấm cho đồng đội, vượt qua bao gian lao) 

* Biếu tượng của tình đồng chỉ: 

- Cảnh chờ giặc căng thang, rét buốt: đêm, rừng hoang, sương muối. 

- Họ càng sát bên nhau vì chung chiến hào, chung nhiệm vụ chiến đấu : chờ giặc. 

- Cuối đoạn mà cũng là cuối bài cảm xúc lại được kết tinh trong câu thơ rất đẹp : Đầu sủng trăng 
treo (như bức tượng đài người lính, hình ảnh đẹp nhất, cao quý nhất của tình đồng chí, cách biếu hiện 
thật độc đáo, vừa lãng mạn vừa hiện thực, vừa là tinh thần chiến sĩ vừa là tâm hồn thi sĩ) 

c- Ket bài: 

- Đe tài về người lính của Chính Hừu được biếu hiện một cách cảm động, sâu lắng nhò' sự khai thác 
chất thơ từ những cái bình dị của đời thưòưg. Đây là một sự cách tân so với thơ thời đó viết về người 
lính. 

- Viết về bộ đội mà không tiếng súng nhuưg tình cảm của người lính, sự hi sinh của người lính vẫn 
cao cả, hào hùng. 

C. BÀI TÁP VẺ NHÀ 

1. Dang 2 hoăc 3 điếm 

Đe 2: Theo em, vì sao tác giả đặt tên cho bài thơ về tình đồng đội của những người lính là “Đồng 
chí”? 

- Đó là tên một tình cảm mới, đặc biệt xuất hiện và phô biến trong những năm cách mạng và 
kháng chiến. 

- Đó là cách xưng hô phố biến của những người lính, công nhân, cán bộ từ sau Cách mạng. 

- Đó là biêu tưọưg của tình cảm cách mạng, của con người cách mạng trong thời đại mới. 

Đe 3: Hãy chép 7 câu thơ đầu và nhận xét về cấu trúc của câu thơ thứ 7 trong bài thơ " Đồng chí” 
của Chỉnh Hữu. 


Đề 4: 

"Đêm nay rừng hoang sương muối 
Đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới 
Đầu súng trăng treo." 

Nhũưg câu thơ trên gợi cho em suy nghĩ gì về người lính và cuộc chiến đấu? 


71 



2. Dang 5 hoăc 7 điếm 

Đe 2: Suy nghĩ của em về hình ảnh người lính Cụ Hồ trong hài thơ “Đồng chí’ của Chỉnh Hữu. 

Gợi ý: 

a. Mỏ’ bài: 

- Giới thiệu chung về tác giả, tác phấm. 

- Cảm xúc khái quát về hình ảnh người lính. 

b. Thân bài: 

- Những người nông dân áo vải vào chiến trường : Họ ra đi tù’ nhũng vùng quê nghèo khó, nước mặn 
đồng chua. Đó chính là CO' sở chung giai cấp của nhũng người lính cách mạng. 

- Tình đồng chí cao đẹp của nhũng người lính : 

+ Tình đồng chí được nảy sinh tù' sự chung nhiệm vụ, sát cánh bên nhau chiến đấu. 

+ Tình đồng chí đồng đội nảy nở và thành bền chặt trong sự chan hoà, chia sẻ mọi gian lao cũng như 
niềm vui. 

+ Tình đồng chí giúp người lính vượt qua mọi khó khăn gian khô. Giúp họ chia sẻ, cảm thông sâu xa 
những tâm tư, nồi lòng của nhau. 

c. Kết bài. 

Hình ảnh người lính hiện lên chân thực, giản dị mà cao đẹp. 

Đe 3: Hình tượng anh hộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ kháng chiến chong Pháp qua hài thơ " Đồng 
chỉ" của Chỉnh Hữu. 


TIẾT 3+4 


BÀI THƠ VÈ TIỂU ĐỘI XE KHÔNG KÍNH 

-Phạm Tiến Duật- 


A. TÓM TẮT CẮC KĨỂN THỨC cơ BẢN 
Tác giả 

- Phạm Tiến Duật ( 1941- 2007) Quê: Phú Thọ. 

- Nhà tho' trẻ, trưởng thành trong kháng chiến chống Mỹ. 

- Chiến đấu ở binh đoàn vận tải Trường Sơn. 

- Phong cách tho: sôi nối, hồn nhiên, sâu sắc. 

- Đoạt giải nhất về cuộc thi thơ của tuần báo Văn nghệ, 1970. 

2. Tác phẩm. 

a. Nội dung: 

- Hình ảnh những chiếc xe không kính : 

+ Không kính, không đèn, không có mui, thùng xe xước-> Liên tiếp một loạt các từ phú định 
diễn tả độc đáo chân thực những chiếc xe trên đường ra trận . 

+ Những chiếc xe không kính hiện lên thực tới mức trần trụi, khơi gợi sự khốc liệt của chiến 
tranh trong những năm chống Mỹ cam go khốc liệt. 

- Hình ảnh người chiến sĩ lái xe: 

+ Họ luôn ở tư thế ung dung, hiên ngang, oai hùng mặc dù trải qua muôn vàn thiếu thốn, gian 

khổ. 

Nhìn: đất, trời, nhìn thắng 

Thấy: gió vào xoa mắt đắng; con đường chạy thang vào tim; sao trời đột ngột cánh chim. 


72 




->ĐÓ là cái nhìn đậm chất lãng mạn, chỉ có ở những con người can đảm, vượt lên trên những thứ thách 
khốc liệt của cuộc sống chiến trường=> Điệp từ, nhịp thơ dồn dập, giọng khoé khoắn, tràn đầy niềm 
vui. 

+ Thế hiện tinh thần dũng cảm, lạc quan, sôi nối, vui tươi; sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn 
gian khô đế hoàn thành nhiệm vụ : Bụi phun, mưa tuôn, mưa xối,gió xoa mắt đang, người lính vẫn 
cười ngạo nghễ (cười ha ha) 

- > Đó là những con người có tính cách tươi trẻ, vui nhộn, luôn yêu đời. Tinh thần lạc quan và tình yêu 
cuộc sống giúp họ vượt qua những gian lao thử thách. 

- Cách kết thúc bài thơ rất bất ngờ nhưng cũng rất giàu sức thế hiện: Mặc cho bom rơi, đạn no, mặc 
cho gió, mưa quất thang vào buồng lái, mặc cho muôn vàn thiếu thốn, hiếm nguy, những chiếc xe vẫn 
chạy, “ chỉ cần trong xe có một trải tỉm”. Đó là trái tim yêu nước, mang lý tưởng khát vọng cao đẹp, 
quyết tâm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 

b. Nghệ thuật 

- Nhiều chất hiện thực, nhiều câu văn xuôi tạo sự phóng khoáng, ngang tàng, nhịp thơ sôi nôi trẻ trung 
tràn đầy sức sống. 

- Thu hút người đọc ở vẻ khác lạ độc đáo. Đó là chất thơ của hiện thực chiến tranh. 

c. Chủ đề: Người lính và tình yêu đất nước, tinh thần cách mạng. 

B. CẮC DANG ĐẺ 

1. Dạng đề 2 hoặc 3 điếm . 

Đề 1: 

Chép lại khô thơ cuối trong "Bài thơ về tiếu đội xe không kính " của Phạm Tiến Duật. Nêu 
nội dung chính của khô thơ đó? 

Gơi Ỷ: 

- HS chép lại 4 câu thơ cuối 
-Nội dung: 

+ Khố thơ cuối hiện lên rõ nét sự khốc liệt và dữ dội của chiến tranh : Xe không kính, không 
đèn, không mui và có thêm một thứ nhưng đó là thêm vết xước, thêm sự hư hại. 

+ Không có gì cả nhưng lại có tất cả. Trái tim và sức mạnh của người lính, đó là sức mạnh của 
con người đã chiến thắng kẻ thù. Trái tim yêu thương, trái tim sôi sục căm giận, trái tim can trường của 
người chiến sĩ lái xe vì miền Nam thân yêu đang chìm trong máu lửa chiến tranh. Đó là trái tim của 
lòng quyết tâm chiến đấu và chiến thắng. 

2. Dang đề 5 đến 7 điểm 
Đềl: 

Cảm nghĩ của em về hình ảnh người lính trong “ Bài thơ về tiếu đội xe không kính ” của Phạm Tiến 
Duật. 

* Gọi ỷ 

a. Mỏ’ bài: 

- Giới thiệu nhừng nét cơ bản về nhà thơ Phạm Tiến Duật và tác phấm ' 'Bài thơ về tiêu đội xe không 
kính." 

- Cảm nghĩ chung về lòng khâm phục và biết ơn thế hệ cha anh đi trước. 

b. Thân bài: 

- Cảm nhận về chân dung người chiến sĩ lái xe- những con người sôi nối, tré trung, anh dũng, họ 
kiêu hãnh, tự hào về sứ mệnh của mình. Những con người của cả một thời đại 
“ Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước ” 

- Tư thế chủ động, tự tin luôn làm chủ hoàn cảnh của người chiến sỳ lái xe “ Ưng dung buồng lái ta 
ngồi " 

- Tinh thần lạc quan, sằn sàng chấp nhận những thử thách trước gian khố, hiểm nguy: 

"Không có kỉnh ừ thì có bụi... 


73 



... Không có kính ừ thì ướt áo ” 

- Nhiệt tình cách mạng của người lính được tính bằng cung đường cụ thế “ Lái trăm cây so nữa ” 

- Tình đồng đội thắm thiết, thiêng liêng. 

- Quyết tâm chiến đấu và chiến thắng vì miền Nam, khát vọng tự do hoà bình cháy bỏng của người 
chiến sĩ lái xe (khô thơ cuối) 

c. Kết bài. 

- Đánh giá về vị trí của bài thơ trên thi đàn văn học kháng chiến . 

- Cảm nghĩ khâm phục biết OT 1 và tự hào về thế hệ đi trước, nhừng con người đã cống hiến cả tuôi 
thanh xuân của mình cho độc lập và hoà bình của dân tộc. 

D. BÀI TÁP VẺ NHÀ 

1. Dang đề 2 hoăc 3 điềm. 

Đe 2: Giải thích ỷ nghĩa nhan đề của tác phâm " Bài thơ về tiếu đội xe không kính " của Phạm Tiến 
Duật. 

Goi v: 

- Bài thơ có một nhan đề khá dài, độc đáo mới lạ của nó. Nhan đề bài thơ đã làm nôi bật rõ hình ảnh 
của toàn bài: Nhũng chiếc xe không kính. Hình ảnh này là một phát hiện thú vị của tác giả, thế hiện sự 
gan bó và am hiêu hiện thực đời sống chiến tranh trên tuyến đường Trường Son. 

- Nhan đề giúp cho người đọc thấy rõ hon cách nhìn cách khai thác hiện thực của tác giả: Không phải 
chỉ viết về nhũng chiếc xe không kính hay là hiện thực khốc liệt của cuộc chiến tranh mà chủ yếu 
muốn nói về chất thơ của hiện thực ấy, chất thơ của tuôi trẻ hiên ngang, dũng cảm, trẻ trung, vượt lên 
thiếu thốn gian khố, hiêm nguy của chiến tranh. 

Đề 3: 

Viết một đoạn văn ( 15-20 dòng) nêu cảm nghĩ của em về thế hệ trẻ Việt Nam trong khảng chiến 
chong Mỹ qua hài thơ “Bài thơ về tiếu đội xe không kỉnh ” của Phạm Tiến Duật. 

2. Dang đề 5 hoăc 7 điểm 
Đề 2: 

Em hãy phân tích “Bài thơ về tiếu đội xe không kỉnh ” của Phạm Tiến Duật. 

Gọi ỷ 

a. Mỏ’ bài: 

- Giới thiệu về tác giả, tác phấm. 

- Khái quát nội dung của tác phấm/ Tác giả ca ngợi tư thế hiên ngang, tinh thần dũng cảm, bất 
chấp mọi khó khăn nguy hiếm; niềm vui trẻ trung, sôi nối cùng quyết tâm chiến đấu vì miền Nam của 
các chiến sỳ lái xe Trường Sơn.) 

b. Thân bài: 

* Hình ảnh của những chiếc xe không kính: 

- Đó là nhũng chiếc xe vận tải chở hàng hoá, đạn dược ra mặt trận, bị máy bay Mỹ bắn phá , kính xe 
vờ hết. 

- Bom đạn chiến tranh còn làm cho nhừng chiếc xe ấy biến dạng thêm, trần trụi hon: 

Không cỏ kính rồi xe không cỏ đèn 
Không có mui xe thùng xe cỏ xước. 

* Hình ảnlĩ chủ nhân của những chiếc xe không kính- những chiến sĩ lái xe: 

- Tư thế hiên ngang, tự' tin 

- Tinh thần dũng cảm, lạc quan vượt qua nhũng khó khăn gian khố: Gió, bụi, mưa nhung không làm 
giảm ý chí và quyết tâm của các chiến sỳ lái xe. Họ vẫn: phì phèo châm điếu thuốc. "Nhìn nhau mặt 
lẩm cười ha ha " .... 

- Tình đồng đội tham thiết, thiêng liêng là sợi dây vô hình nối kết mọi người trong hoàn cảnh hiếm 
nguy, cận kề cái chết: 


74 



Nhưng chiếc xe từ trong bom rơi... 

... Bắt tay qua cửa kỉnh vờ rồi 

Tất cả cùng chung lý tưởng chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và tin tưởng vào 
tuong lai tươi sáng đang tới rất gần: Lại đi, lại đi trời xanh thêm 

- Đoạn kết, chất hiện thực và chất trữ tình hoà quyện vào nhau tạo thành một hình tưọng thơ tuyệt 
đẹp 

. Chi cần trong xe có một trải tim. 

c. Kết bài: 

- “Bài thơ về tiếu đội xe không kính ” đã khắc hoạ hình ảnh các chiến sỹ lái xe Truông Son bằng tình 
cảm yêu mến và lòng cảm phục chân thành. 

- Ngôn ngừ thơ giản dị, tự nhiên và giàu cảm xúc. Tác giả đã phát hiện và ca ngợi phâm chất anh 
hùng của thế hệ trẻ Việt Nam trong cuộc chiến tranh giũ' nước đau thương mà oanh liệt vừa qua. 

Đề 3: 

Nêu cảm nhận của em về hình ảnh những chiếc xe không kính và những chiến sĩ lải xe trong " 
Bài thơ về tiếu đội xe không kính " của Phạm Tiến Duật. 


Chủ đề 2: 

TÌNH CẢM GIA ĐÌNH HÒA QUYỆN VỚI TÌNH YÊU ĐẮT NƯỚC 
Tiết 5+6: BẾP LỬA 

-Bằng Việt- 


A. TÓM TẮT KIẾN THỨC cơ BẢN 

1. Tác giả. 

- Bằng Việt tên thật là Nguyền Việt Bằng, sinh năm 1941, quê ở Thạch Thất - Hà Tây. 

- Thuộc lóp nhà thơ trưỏng thành trong kháng chiến chống Mỳ. 

- Là một luật sư 

- Đe tài: thường viết về những kỷ niệm, ước mơ của tưôi trẻ, gần gũi với người đọc trẻ tuôi, bạn đọc 
trong nhà trường. 

2. Tác phẩm 
a. Nội dung 

a) Những hồi tưởng về bà và tình bà cháu 

Bắt đầu từ hình ảnh bếp lửa -> từ đó cả tuôi thơ ấu bồng sống lại -> Kỷ niệm về những năm 
tháng tuổi thơ gắn liền với bếp lửa. Bep lửa đánh thức tuôi thơ, ở đó lung linh hình ảnh người bà và có 
cả hình ảnh quê hương. 

b) Những suy ngẫm về bà và hình ảnh bếp lửa : Bà tần tảo chịu thương chịu khó, lặng lẽ hy 

sinh cả một đời -> Từ ngọn lửa của bà cháu nhận ra cả một niềm tin dai dăng về ngày mai, cháu hiêu 
được linh hồn của một dân tộc vất vả gian lao mà tình nghĩa. 

Từ nhũng ý nghĩa, từ bếp lửa bài thơ đến hình ảnh ngọn lửa của lòng yêu thương, của niềm tin, 
cuả sức sống mãnh liệt. 

c) Niềm thương nhớ của cháu: ở nơi xa khi đã trưởng thành người cháu vần không nguôi nhớ 
về bà và hình ảnh bếp lửa. Hình ảnh ẩy đã trở thành kỷ niệm thiêng liêng làm ấm lòng, nâng đõ' cháu 
trên bước đường đời. 

b.về nghệ thuật 

- Sáng tạo: hình ảnh thơ vừa thực, vừa mang ý nghĩa biêu tượng. 


75 




- Bài thơ kết họp nhuần nhuyễn giừa biếu cảm với miêu tả, tự sự và bình luận. Thành công của bài thơ 
còn ở sự sáng tạo hình ảnh bếp lửa gắn với hình ảnh người bà, làm điếm tựa khơi gợi mọi kỷ niệm, 
cảm xúc và suy nghĩ về bà và tình bà cháu. 

- Giọng điệu phù họp với cảm xúc hồi tưởng suy ngầm. 

c. Chủ đề: Tình cảm gia đình hoà quyện với tình yêu đất nước. 

B. CÁC DANG ĐẺ 

1. Danu đề 2 đến 3 điềm 
Đe 1: Cho câu thơ sau: 

“Lận đận đời bà biết mẩy nắng mưa ” 

a. Hãy chép chính xác 7 câu thơ tiếp theo trong bài thơ "Bếp lửa" của Bằng Việt. 

b. Hình ảnh bếp lửa và hình ảnh ngon lửa được nhắc đến nhiều lần trong bài thơ có ý nghĩa gì? 

Gọi ý: 

b. 

- Hình ảnh bếp lửa trong bài thơ có ý nghĩa: 

+ Bep lửa luôn gan liền với hình ảnh của người bà. Nhớ đến bếp lửa là cháu nhó' đến người bà thân 
yêu (bà là người nhóm lửa) và cuộc sống gian khố. 

+ Bep lửa bàn tay bà nhóm lên mồi sớm mai là nhóm lên niềm yêu thương, niềm vui sưởi ấm, san sẻ. 
+ Bep lửa là tình bà ấm nóng, tình cảm bình dị mà thân thuộc, kì diệu, thiêng liêng. 

- Hình ảnh ngọn lửa trong bài thơ có ý nghĩa: 

+ Ngọn lửa là những kỉ niệm ấm lòng, niềm tin thiêng liêng, kì diệu nâng bước cháu trên suốt chặng 
đường dài. 

+ Ngọn lửa là sức sống, lòng yêu thương, niềm tin mà bà truyền cho cháu. 

2. Dạng đề 5 đến 7 điếm 

Đe 1: Cảm nhận của em về tình bà cháu và bếp lửa trong bài thơ 
" Bep lửa " của Bằng Việt. 

Gọi ý: 

a. Mở bài: Giới thiệu chung về tác giả và bài thơ với tình bà cháu thiêng liêng, ấm áp. 

b. Thân bài: 

- Hình ảnh Bep lửa khơi nguồn cho cảm xúc 

- Hình ảnh bếp lửa cứ cháy trong kỉ niệm của tình bà cháu 

Lên 4 tuổi, 

Tám năm ròng, 

...giặc đốt làng 

Đó là thời điếm từ bé đến lớn, ký ức về nồi cay cực đói nghèo. 

- Hình ảnh người bà và bếp lửa trong nồi nhớ của người cháu, đó là người bà chịu thương chịu khó, 
giàu đức hy sinh 

“Roisớm rồi chiều... 

Một ngọn lửa lòng bà luôn ủ sẵn 
. chứa niềm tin dai dăng’’ 

-> Ngọn lửa của trái tim con người, của tình yêu thương mà người bà truyền cho người cháu, ngọn lửa 
của niềm tin, của hy vọng. 

- Bep lửa là hình ảnh của cuộc sống thực đầy vất vả nhọc nhằn của hai bà cháu, và là hình ảnh mang ý 
nghĩa tượng trưng cho tình bà ấm áp. 

- Hình ảnh bếp lửa là sự nuôi dưỡng, nhen nhóm tình cảm yêu thương con người, thê hiện nồi nhớ, 
lòng biết ơn, khơi gợi lên cho cháu một tâm hồn cao đẹp. 

c. Kết bài: 

Là bài thơ cảm động về tình bà cháu. Tình cảm dạt dào trong lòng đã tìm đến một giọng điệu, một 
nhịp điệu thật phù họp. 
c. BẢI TẬP VẺ NHẢ : 

1. Dạng đề 2 hoặc 3 diễm : 


76 





* Đe 2: Giả trị nghệ thuật của điệp từ “nhóm ” trong khổ thơ sau: 

“Nhóm bếp lửa ấp iu nồng đượm 
Nhóm niềm yêu thương khoai san ngọt bùi 
Nhỏm nồi xôi gạo mới sẻ chung vui 
Nhóm dậy cả những tâm tình tuổi nhỏ ” 

* Gọi ý: 

- Điệp từ “nhóm” được nhắc lại 4 lần làm toả sáng hơn nét “kì lạ” và thiêng liêng bếp lửa. Bep 
lửa của tình bà đã nhóm lên trong lòng cháu bao điều thiêng liêng, kì lạ. Từ “nhóm” đứng đầu mồi 
dòng thơ mang nhiều ý nghĩa: 

+ Khơi dậy tình cảm nồng ấm 

+ Khơi dậy tình yêu thương, tình làng nghĩa xóm, quê hương 

+ Khơi dậy những kỉ niệm tuối thơ, bà là cội nguồn của niềm vui, của ngọt bùi nồng đượm, là 
khởi nguồn của nhừng tâm tình tuối nhỏ. 

=> Đó là bếp lửa của lòng nhân ái, chia sẻ niềm vui chung. 

Đề 3: 

Hình ảnh bếp lửa và ngọn lửa được nhắc đến nhiều lần trong bài thơ " Bep lửa" của Bằng Việt 
có ý nghĩa gì? 

2. Dạng đề 5 hoặc 7 diêm : 

* Đề 2: 

Suy nghĩ của em về bài thơ (i Bep lửa ” của Bằng Việt. 

a. Mỏ’ bài: 

- Giới thiệu về tác giả và hoàn cảnh ra đời của tác phấm. 

-Nêu cảm nhận chung về bài thơ. 

2. Thân bài 

a. Những hồi tưởng về bà và tình bà cháu. 

- Hình ảnh đầu tiên được tác giả tái hiện là hình ảnh một bếp lửa ở làng quê Việt Nam thời thơ ấu. 

- Từ hình ảnh bếp lửa, liên tưởng tự nhiên đến người nhóm lửa, nhóm bếp - đến nồi nhớ, tình thương 
bà của đứa cháu đang ở xa: "Cháu thương bà biết mấy nắng mưđ\-> là cách nói ấn dụ, gợi ra phần 
nào cuộc đời vất vả lo toan của bà. 

- Bep lửa lại thức thêm một kỉ niệm tuôi thơ: Nhừng kỉ niệm đầy ắp âm thanh, ánh sáng và những tình 
cảm sâu sắc xung quanh cái bếp lửa quê hương. 

b. Những suy ngẫm về bà và hình ảnh bếp lửa. 

- Bà tần tảo, chịu thương chịu khó, lặng lẽ hi sinh cả một đời: 

Lận đận đời bà biết mấy nắng mưa 

Nhóm dậy cả những tâm tình tuôi nhỏ ” 

- Hình ảnh bà luôn gắn với hình ảnh bếp lửa. Chính vì thế mà nhà thơ đã cảm nhận được trong hình 
ảnh bếp lửa bình dị mà thân thuộc sự kì diệu, thiêng liêng: “Ôi kì lạ và thiêng liêng - Bep lửa! ” 

=> Như vậy, tù' ngọn lửa của bà, cháu nhận ra cả một “niềm tin dai dăng 1 '’ về ngày mai, cháu hiêu được 
linh hồn của một dân tộc vất vả, gian lao mà tình nghĩa. Bà không chỉ là người nhóm lửa mà còn là 
người truyền lửa - ngọn lửa của sự sống, niềm tin cho các thế hệ nối tiếp. 

c. Niềm thương nhớ của cháu: 

- Đứa cháu năm xưa giờ đã trưởng thành. Cháu đã được sống với những niềm vui rộng mở, nhưng 
cháu vần không thế quên bếp lửa của bà, vần không nguôi nhó' thương bà.... 

-Mỗi ngày đều tự hỏi: “sớm mai này bà nhóm bếp lên chưa?", mồi ngày đều nhó' về bà và bếp lửa của 
bà. Hình ảnh ấy đã trở thành kỉ niệm thiêng liêng làm ấm lòng, nâng đõ' cháu trên những bước đường 
đời. 

c. Kết bài 

- Bài thơ chứa đựng ý nghĩa triết lí thầm kín: nhừng gì là thân thiết nhất của tuôi thơ mồi người đều có 
sức toả sáng, nâng đõ' con người suốt hành trình dài rộng của cuộc đời. 


77 




- Bài thơ sáng tạo hình tượng bếp lứa vừa thực, vừa mang ý nghĩa biếu tượng; kết họp miêu tả, biếu 
cảm, tự sự và bình luận; giọng điệu và thế thơ tám chừ phù họp với cảm xúc hồi tưởng, suy ngẫm. 

Đề 3: 

Cảm nghĩ của em về hình ảnh bếp lửa trong bài thơ cùng tên của Bằng Việt. 


Tiết:7+8 

NÓI VỚI CON 

(Y Phương) 


A. TÓM TẮT KIẾN THỨC cơ BẢN: 

1. Tác giá: 

-Y Phương tên khai sinh là Hứa Vĩnh Sước, dân tộc Tày, sinh năm 1948, quê ở huyện Trùng Khánh, 
tinh Cao Bằng. Y Phương nhập ngũ 1968. 

- Thơ Y Phương thế hiện tâm hồn chân chất, mạnh mẽ và trong sáng, cách tư duy hình ảnh của con 
người miền núi. 

2. Tác phẩm: 
a. Nội dung: 

- Bài thơ “Nói với con ” rất tiêu biêu cho hồn thơ Y Phương: - Dân tộc Tày yêu quê hương, làng bản, 
tự hào và gan bó với dân tộc mình. 

- Mượn lời nói với con, nhà thơ gợi về cội nguồn sinh dưõng của mỗi con người, gợi về sức sống 
mạnh mẽ, bền bi của quê hương mình. 

+ Con lón lên trong tình yêu thưong, sự nâng đỡ của cha mẹ, trong cuộc sống lao động nên thơ 
của quê hương. 

+ Lòng tự hào với sức sống mạnh mẽ, bền bỉ, với truyền thống cao đẹp của quê hương và niềm 
mong ước con hãy kế tục xứng đáng truyền thống ấy. 

=> Bài thơ đi tù’ tình cảm gia đình mà mở rộng ra tình cảm quê hương, từ nhũng kỉ niệm gần gũi 
mà nâng lên thành lẽ sống. Bài thơ đã vượt ra khỏi phạm vi gia đình đế mang một ý nghĩa khái quát: 
Nói với con nhung cũng là đê nói với mọi người về một tư thế, một cách sống. 

b. Nghệ thuật: 

- Giọng điệu tha thiết. 

- Hình ảnh cụ thê, sinh động có sức khái quát, mộc mạc, giàu chất thơ. 

- Bố cục mạch lạc, mạch cảm xúc họp lý, tự nhiên. 

B. CÁC DANG ĐÈ : 

L Dang đề 2 hoăc 3 điếm : 

*Đề 1: 

Viết một đoạn văn ( W-> 15 dòng) nêu cảm nhận về những câu thơ mở đầu bài “Nói với con ”của 
Y Phương: 

"Chân phải bước tới cha 
Chân trái bước tới mẹ. 

Một bước chạm tiếng nói 
Hai bước chạm tiếng cười". 

Gọi ỷ: 

- Bằng các hình ảnh thật cụ thê, Y Phương đã tạo nên hình ảnh một mái ấm gia đình rất hạnh phúc, 
đầm ấm và quấn quýt. 

+ Người con được nuôi dưỡng chở che trong vòng tay ấm áp của cha mẹ. 

+ Con được lớn lên tùng ngày trong tình yêu thương, trong sự nâng đón và mong chờ của cha 


mẹ. 


78 




+ Từng bước đi, từng tiếng nói, tiếng cười của con đều được cha mẹ chăm chút, vui mừng, đón 

nhận. 

- Lời thơ rất đặc biệt: nói bằng hình ảnh, cách hình dung cụ thế đế diễn tả ý trừu tượng của người miền 
núi khiến câu thơ mộc mạc mà gợi cảm khiến cho tình cha con thêm chân thành, thấm thìa. 

2. Dang đề 5 hoăc7 điếm : 

*Đề 1 : 

Phân tích tình cảm cha con trong hài thơ “ Nói với con”của YPhương 

* Gọi ý: 

a. Mỏ’ bài: 

- Giới thiệu tác giả, tác phấm và nhận xét sơ bộ về tác phấm. 

b. Thân bài: Phân tích làm nối bật những ý cơ bản sau: - Cội nguồn sinh dưỡng của mồi con 
người là gia đình và quê hương . 

+ Cái nôi êm đế từ đó con lớn lên, trưởng thành với những nét đẹp trong tình cảm, tâm hồn. 
Phải chăng đó là điều đầu tiên người cha muốn nói với đứa con của mình. 

+ Tình cảm gia đình thắm thiết, hạnh phúc, quê hương thơ mộng nghĩa tình và cuộc sống lao 
động trên quê hương cũng giúp con trưởng thành, giúp tâm hồn con được bồi đắp thêm lên. 

=>Bằng cách nhân hoá “rừng” và “ con đường ” qua điệp tù’ “ cho ”, người đọc có thế nhận ra lối sống 
tình nghĩa của “ người đồng mình ” Quê hương ấy chính là cái nôi đê đưa con vào cuộc sống êm đềm. 

- Lòng tự hào về vẻ đẹp của “ người đồng mình ” và mong ước của người cha. 

+ Người đồng mình không chỉ “yêu lắm ” với nhũng hình ảnh đẹp đẽ, giản dị gợi nhắc cội 
nguồn sinh dưõng tâm hồn, tình cảm, lối sống cho con người mà còn với nhũng đức tính cao đẹp, đáng 
tự hào. Trong cái ngọt ngào kỉ niệm gia đình và quê hương, người cha đã tha thiết nói với con về 
những phấm chất cao đẹp của con người quê hưong. 

+ Gửi trong nhũng lời tự hào không giấu giếm đó, người cha ước mong, hy vọng người con 
phải tiếp nối, phát huy truyền thống đế tiếp tục sống có tình có nghĩa, thuỷ chung với quê hưong đồng 
thời muốn con biết yêu quý, tự hào với truyền thống của quê hưong. 
c. Kết luân : 

Suy nghĩ của bản thân về ý nghĩa của bài thơ. 

c. BẰĨ TẢP VÈ NHẢ : 

L Dang đề 2 hoăc 3 điếm : 

*Đề 1: 

Cha muốn nói với con điều gì trong những dòng thơ sau: 

"Đan lờ cài nan hoa. 

Vách nhà ken câu hát 
Rừng cho hoa 

Con đường cho những tấm lòng 
Cha mẹ mãi nhớ về ngày cưới 
Ngày đầu tiên đẹp nhất trên đời". 

( “ Nói với con Y Phương) 

Gọi ỷ: 

- Con được trưởng thành trong cuộc sống lao động, trong thiên nhiên thơ mộng và nghĩa tình của quê 
hương. 

+ Cuộc sống lao động cần cù và tươi vui của “người đồng mình ” được nhà thơ gợi lên qua các 
hình ảnh đẹp: “ Đan lờ cài nan hoa. Vách nhà ken câu hát”. Các động từ “cài, ken ” được dùng rất gợi 
cảm vừa miêu tả cụ thế công việc lao động của người miền núi, vừa nói lên sự gắn bó, quấn quýt. 

+ Rừng núi quê hương thật thơ mộng và nghĩa tình. “Rừng cho hoa ” là cho cái đẹp, một chữ 
“hoa” đủ nói lên vẻ thơ mộng của ròng núi quê hương. “Con đường cho những tẩm lòng” là cho 


79 



nghĩa tình, tâm hồn và lối sống. Rừng núi đâu chỉ là thiên nhiên, cây, đá mà còn là tình người, là 
những tấm lòng yêu thương gắn bó bên nhau. 

" Đề 2 . 

Viết đoạn vãn (Từ 15-20 dòng) cảm nhận về tình Phụ - Tử trong hài thơ " Nói với con" của Y 
Phương. 


2. Dạng đề 5 hoặc 7 điếm : 

*Đề 1: 

Cảm nhận về hài thơ " Nói vói con "của Y Phương. 

*Gợỉỷ: 
a. Mở hài: 

- Giới thiệu tác giả, tác phấm. 

-Nêu cảm nhận chung về tác phấm. 

h. Thân hài: 

- Cội nguồn sinh dưỡng của mồi con người là gia đình và quê hương 

- > cái nôi êm đế từ đó con lớn lên, trưởng thành với những nét đẹp trong tình cảm, tâm hồn.Phải 
chăng đó là điều đầu tiên người cha muốn nói với đứa con của mình. 

-> Tình cảm gia đình thắm thiết, hạnh phúc, quê hương thơ mộng nghĩa tình và cuộc sống lao động 
trên quê hương cũng giúp con trưởng thành, giúp tâm hồn con được bồi đắp thêm lên. 

- Lòng tự hào về vẻ đẹp của “người đồng mình” và mong ước của người cha: 

+ Đức tính cao đẹp của người đồng mình: 

+ Mong ước cúa người cha qua lời tâm tình. 

-> Hai ý này liên kết chặt chẽ với nhau, từ việc ca ngợi nhừng đức tính cao đẹp của người đồng 
mình người cha dặn dò con cần kế tục, phát huy một cách xứng đáng truyền thống của quê hương. 
c. Kết hài: 

- Khắng định tình cảm của Y Phương với con, với quê hương, đất nước. 

- Suy nghĩ, liên hệ . 


Tiết 9+10 : CON CÒ 

- Ché Lan Viên- 

A. TÓM TẮT KĨỂN THỨC cơ BẢN : 

1. Tác giá: 

- Chế Lan Viên (1920 - 1989) là nhà thơ xuất sắc của nền thơ hiện đại Việt Nam. Ông có những 
đóng góp quan trọng cho thơ ca dân tộc ở thế kỉ XX. Tập thơ đầu tay: “Điêu tàn” (1937) đã đưa tên 
tuôi Chế Lan Viên vào trong số nhừng nhà thơ hàng đầu của phong trào thơ mới. 

- Thơ Chế Lan Viên có phong cách nghệ thuật rõ nét và độc đáo. Đó là phong cách suy tưởng 
triết lí, đậm chất trí tuệ và tính hiện đại. 

- Chế Lan Viên có nhiều sáng tạo trong nghệ thuật xây dựng hình ảnh thơ. Hình ảnh thơ của ông 
phong phú, đa dạng, kết họp giữa thực và ảo, thường được sáng tạo bằng sức mạnh của liên tưởng, 
tưởng tượng, nhiều bất ngờ, kì thú. 

2. Tác phẩm: 

- “Con cò” được sáng tác năm 1962, in trong tập thơ “Hoa ngày thường - Chim báo băo” (1967). 

a. Nội dung: Bài thơ the hiện khá rõ một số nét của phong cách nghệ thuật Chế Lan Viên trên cơ sở 
khai thác và phát triến hình ảnh con cò trong những câu hát ru quen thuộc, đế ngợi ca tình mẹ và ý 
nghĩa của lời ru với cuộc đời mỗi người. 

b. Nghệ thuật: 

- Phương thức biêu đạt chính: Biêu cảm (mượn hình ảnh con cò đế bộc lộ tình cảm), kết họp với miêu 
tả. 


80 




- Vận dụng sáng tạo ca dao,đúc kết được nhũng suy ngẫm sâu sắc. 

c. Chủ đề: Tình mầu tử. 

B. CÁC DANG ĐÈ: 

1. Dạng đề 2 hoặc 3 điềm : 

* Đề 1: 

Cảm nhận về hai câu thơ sau bằng một đoạn văn (khoảng 10-> 15 dòng) 

“Con dừ lớn vẫn là con của mẹ, 

Đi hết đời, lòng mẹ vẫn theo con ”. 

(Con cò- Chế Lan Viên) 

Gợi ỷ: 

a. Mỏ’ đoạn : 

- Giới thiệu bài thơ, hình tượng con cò 

- Hai câu thơ ở cuối đoạn 2 là lời của mẹ nói với con - cò con 

b. Thân đoạn : 

-Trong suy nghĩ và quan niệm của người mẹ, dưới cái nhìn của mẹ: con dù lớn khôn, trưởng 
thành, làm gì, thành đạt đến đâu chăng nừa.. con vẫn là con của mẹ, là niềm tự' hào, niềm tin và hi 
vọng của mẹ. 

- Dù có phải xa con, thậm chí suốt đời, nhưng lúc nào lòng mẹ cũng ở bên con. 

=> Từ sự thấu hiêu tấm lòng người mẹ, nhà thơ đã khái quát một quy luật tình cảm mang tính 
vĩnh hằng: Tình mẹ, tình mầu tử bền vững, rộng lớn, sâu sắc. 

c. Ket đoạn : 

Bằng việc sử dụng điệp từ, tác giả đã ca ngợi tình cảm thiêng liêng, cao cả của người mẹ đối với 

con. 

2. Dạng đề 5 hoặc 7 điếm: 

* Đe 1: Cảm nhận của em về bài thơ “Con cò ” của Chế Lan Viên. 

a. Mỏ’ bài: 

- Chế Lan Viên là nhà thơ xuất sắc của nền thơ hiện đại Việt Nam. 

- Bài thơ “Con Cò” thế hiện khá rõ nét trong phong cách nghệ thuật của Chế Lan Viên. Hình 
tượng con cò quen thuộc trong nhũng câu hát ru đã được tác giả khai thác và phát triến đê ca ngợi tình 
mẹ con và ý nghĩa của lời ru đối với cuộc đời mồi con người. 

b. Thân bài: 

- Cám nhận chung về thế thơ, giọng điệu, hình ảnh con cò (nguồn gốc và sảng tạo) 

+ Thế tự do, các câu thơ có độ dài ngắn khác nhau, nhịp điệu luôn biến đối. 

+ Hình tượng trung tâm xuyên suốt cả bài thơ là con cò được bô sung, biến đôi qua những hình 
ảnh cụ thế và sinh động, giàu chất suy tư của tác giả. Tác giả xây dựng ý nghĩa biếu tưọng của hình 
ảnh con cò nhằm nói lên tấm lòng người mẹ và vai trò của những lời hát ru đối với cuộc sống mồi 
con người. 

- Hình ảnh con cò “trong lời mẹ hát” đi vào giấc ngủ của con. 

+ Hình ảnh con cò cứ thấp thoáng gợi ra từ nhũng câu ca dao dùng làm lời hát ru rất phong phú 
về nội dung và biếu tượng. 

+ Thấm đầm trong lời hát là nhừng xúc cảm yêu thương trào dâng trong trái tim của mẹ. Tình 
mẹ nhân từ, rộng mở với những gì nhỏ bé đáng thương, đáng được che chở. 

-> Nhừng cảm xúc yêu thương ấy mang đến cho con giấc ngủ yên bình, hạnh phúc trong sự ôm 
ấp, chở che của tiếng ru lòng mẹ: 

- Hình ảnh cảnh cò đã trở thành người bạn tuổi ấu thơ, thành bạn đồng hành của con người 
trong suốt cuộc đời. 

+ Từ cánh cò của tuối ấu thơ thật ngộ nghĩnh mà đầm ấm 
+ Cánh cò của tuôi tới trường quấn quýt chân con 
+ Cho đến khi trưởng thành, con thành thi sĩ . 

- Hình ảnh con cò biêu tượng cho tấm lòng người mẹ lúc nào cũng bên con đến suốt cuộc đời: 

c. Kết luận: 


81 



- “Con cò” là một bài thơ hay của Chế Lan Viên. 

- Bằng sự suy tưởng, bằng sự vận dụng sáng tạo ca dao, giọng điệu tâm tình thú thỉ, nhịp điệu 
êm ái, dịu dàng mang âm hưởng của nhũng lời hát ru, bài thơ đã ngợi ca tình yêu sâu sắc bao la của 
mỗi người mẹ trong cuộc đời này. 

- Ý nghĩa của bài thơ - Liên hệ cuộc sống. 

c. BẰĨ TAP VÈ NHẢ : 

1. Dạng đề 2 hoặc 3 điểm : 

* Đe 2: Siiĩí tầm những câu thơ, câu văn về Mẹ. Hãy chép lại những câu mà em thích (ghi rõ 
trích ớ đâu) 

Gọi ý: Con là mầm đất tươi thơm 

Nở trong lòng mẹ - mẹ ươm mẹ trồng 
Đôi tay mẹ bế, mẹ bồng 
Như con sông chở nặng dòng phù sa 
(Hát ru - Vũ Quần Phương ) 

2. Dạng đề 5 hoặc 7 điếm : 

* Đe 2: Cam nhận về hình tượng con cò trong bài thơ cùng tên của Chế Lan Viên. 

Gọi ý: 

a. Mỏ’ bài: 

- Giới thiệu tác giả, tác phâm và chủ đề. 

b. Thân bài: 

* Cảm nhận về nguồn gốc, sáng tạo và nghệ thuật xây dựng hình tượng con Cò. 

- Con cò là hình tượng trung tâm xuyên suốt cả bài thơ. 

- Hình tượng con cò được bô sung, biến đôi qua nhũng hình ảnh cụ thê và sinh động, giầu chất 
suy tư của tác giả. 

*Hình ảnh con cò “trong lời mẹ hát” đi vào giấc ngủ của con. 

- Khi con còn trong nôi, tình mẹ gửi trong tùng câu hát ru quen thuộc 

- Thấm đẫm trong lời hát là nhũng xúc cảm yêu thưong trào dâng trong trái tim của mẹ: 

- Nhũng cảm xúc yêu thương ấy làm nên chiều sâu của lời ru, mang đến cho con giấc ngủ yên 
bình, hạnh phúc trong sự ôm ấp, chở che của tiếng ru lòng mẹ. 

* Hình ảnh con cò đã trở thành người bạn tuôi ẩu thơ, theo cùng con người trên moi chặng 
đưòng đi tới, thành bạn đong hành của con người trong suốt cuộc đời. 

- Bằng sự liên , tưỏng tưọng phong phú, nhà thơ đã sáng tạo ra nhũng hình ảnh cánh cò đặc sắc, 
hàm chứa nhiều ý nghĩa. 

- Hình ảnh thơ lung linh một vẻ đẹp bất ngờ, diễn tả một suy tưởng sâu xa. 

*Hình ảnh con cò với ỷ nghĩa biêu tượng cho tấm lòng người mẹ lúc nào cũng bền con đến suốt 
cuộc đời. 

c. Kết luận: 

- Ý nghĩa của hình tượng con cò. 


Đe 3. Tình mẹ lớn lao, sâu nặng qua bài thơ" Con cò" của Chế Lan Viên. 

Đe 4. Từ bài thơ "Con cò" của Chế Lan Viên , hãy phát biêu suy nghĩ về tình mẹ và lời ru của mẹ. 


CHỦ ĐÈ 3: CẢM HỨNG VỀ LAO ĐỘNG 


Tiết 11+12 : ĐOÀN THUYỀN ĐÁNH CÁ 


A. TÓM TẮT K1ỂN THỨC cơ BẢN 


-Huy Cận- 


82 







1. Tác giả 

- Tên thật: Cù Huy Cận( 1919- 2005) 

- Quê : Nghệ Tĩnh. 

- Là nhà thơ lớn của phong trào thơ mới. 

- Tham gia cách mạng từ trước 1945 và sau Cách mạng tháng Tám từng giũ' nhiều trọng trách trong 
chính quyền cách mạng. 

- Thơ Huy Cận sau cách mạng tràn đầy niềm vui, niềm tin yêu cuộc sống mới. Thiên nhiên vũ trụ là 
nguồn cảm hứng dồi dào trong thơ Huy Cận và nó mang những nét đẹp riêng. 

2. Tác phẩm 
a. Nội dung 

1. Cánh ra khơi 

- Khung cảnh hoàng hôn trên biên vừa diễm lệ vừa hùng vĩ đầy sức sống. 

- Có sự đối lập giữa vũ trụ và con người: 

Vũ trụ nghỉ ngơi >< con người lao động. 

- Khí thế của những con người ra khơi đánh cá mạnh mẽ tươi vui, lạc quan, yêu lao động. 

- Diễn tả niềm vui yêu đời, yêu lao động, yêu cuộc sống tự do, tiếng hát của nhũng con người làm chủ 
quê hương giàu đẹp. 

2. Cành đảnh cá 

- Khung cảnh biến đêm: Thoáng đãng lấp lánh, ánh sáng đẹp, vẻ đẹp lãng mạn kỳ ảo của biến khơi. 

- Biên đẹp màu sắc lấp lánh: Hồng trắng, vàng chóe, vảy bạc, đuôi vàng loé rạng đông. 

- Cảnh lao động với khí thế sôi nôi, hào húng, khan trưong, hăng say. 

- Tinh thần sảng khoái ung dung, lạc quan, yêu biên, yêu lao động. 

- Âm hưởng của tiếng hát là âm hưởng chú đạo, niềm yêu say mê cuộc sống, yêu biến, yêu quê hưong, 
yêu lao động. 

- Nhịp điệu khoẻ, đa dạng, cách gieo vần biến hoá, sự tưởng tượng phong phú, bút pháp lãng mạn. 

3. Cảnh trở về (kho cuối) 

- Cảnh kỳ vĩ, hào hùng, khắc hoạ đậm nét vẻ đẹp khoẻ mạnh và thành quả lao động của người dân 
miền biên. 

- Ra đi hoàng hôn, vũ trụ vào trạng thái nghi ngơi. 

- Sau một đêm lao động miệt mài, họ trở về trong cảnh bình minh, mặt trời bùng sáng nhô màu mới, 
hình ảnh mặt trời cuối bài thơ là hình ảnh mặt trời rực rờ với muôn triệu mặt trời nhỏ lấp lánh trên 
thuyền: Một cảnh tượng huy hoàng của thiên nhiên và lao động. 

h. về nghệ thuật 

Bài thơ được viết trong không khí phơi phới, phấn khởi của nhũng con người lao động với bút 
pháp lãng mạn, khí thế tung bùng của cuộc sống mới tạo cho bài thơ một vẻ đẹp hoành tráng mơ 
mộng. 

c. Chủ đề: Cảm húng về lao động mới. 

B. CÁC DANG ĐÈ 
1. Dang đề 2 hoăc 3 điểm 
Đề 1. 

a. Nêu tên tác giả, hoàn cảnh sảng tác hài thơ “Đoàn thuyền đảnh cả ”. 

h. Cảm hứng về lao động của tác giả đã tạo nên những hình ảnh đẹp tráng lệ, giàu màu sắc lãng 
mạn về con người lao động trên hiên khơi hao la. Hãy chép lại các câu thơ đầy sáng tạo ẩy. 

Gọi ý: 

a. HS nêu được: 

- Tác giả của bài thơ: Huy Cận 

- Hoàn cảnh sáng tác bài thơ: Bài thơ được viết vào tháng 11 năm 1958, khi đất nước đã kết thúc 
thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, miền Bắc được giải phóng và đi vào xây dụng cuộc 


83 



sống mới. Huy Cận có một chuyến đi thực tế ở vùng mỏ Quảng Ninh. Bài thơ được ra đời từ chuyến đi 
thực tế đó. 

b. Học sinh phải chép đúng và đủ các câu thơ viết về con người lao động trên biến khơi bao la bằng 
bút pháp lãng mạn: 

- Câu hát căng buồm cùng gió khơi. 

- Thuyền ta lái gió với buồm trăng. 

Lướt giữa mây cao với biên bằng 

- Đoàn thuyền chạy đua cùng mặt tròn. 

2. Dạng đề 5 hoặc 7 điềm 

Del: Vẻ đẹp và sức mạnh của người lao động trước thiên nhiên - vũ trụ trong bài thơ “Đoàn thuyền 
đánh cá ” của Huy Cận. 

Gọi ý: 

a. Mỏ’ bài: 

-Nêu những nét chính về tác giả và hoàn cảnh ra đời của tác phấm. 

-Bài thơ đã khắc họa được vẻ đẹp và sức mạnh của người lao động trước thiên nhiên- vũ trụ kỳ vĩ. 

b. Thân bài 

* Bức tranh thiên nhiên trong bài thơ: đẹp, rộng lớn, lộng lầy. 

- Cảm hứng vũ trụ đã mang đến cho bài thơ nhũng hình ảnh thiên nhiên hoành tráng. 

- Cảnh hoàng hôn trên biến và cảnh bình minh được đặt ở vị trí mở đầu, kết thúc bài thơ vẽ ra không 
gian rộng lớn mà thời gian là nhịp tuần hoàn của vũ trụ. 

- Cảnh đoàn thuyền đánh cá ra khơi: không phải là con thuyền mà là đoàn thuyền tấp nập. 

-> Con thuyền không nhỏ bé mà kì vĩ, hoà nhập với thiên nhiên, vũ trụ. 

- Vé đẹp rực rỡ của các loại cá, sự giàu có của biến cả. Trí tưởng tượng của nhà thơ đã chắp cánh cho 
hiện thực, làm giàu thêm, đẹp thêm vé đẹp của biến khơi. 

* Người lao động giữa thiên nhiên cao đẹp. 

- Con người không nhỏ bé trước thiên nhiên mà ngược lại, đầy sức mạnh và hoà họp với thiên 
nhiên. 

- Con người ra khơi với niềm vui trong câu hát. 

- Con người ra khơi với ước mơ trong công việc. 

- Con người cảm nhận được vẻ đẹp của biên, biết ơn biên 

- Người lao động vất vả nhưng tìm thấy niềm vui, phấn khởi trước thang lợi. 

c. Kết bài: 

- Hình ảnh người lao động được sáng tạo với cảm hứng lãng mạn cho thấy niềm vui phơi phới 
của họ trong cuộc sống mới. 

- Thiên nhiên và con người phóng khoáng, lớn lao. Tình yêu cuộc sống mới của nhà thơ được 
gửi gắm trong những hình ảnh thơ lãng mạn đó. 

D. BẢI TẢP VÈ NHẢ 

l.Dạng 2 hoặc 3 điếm 

Đe 2: Hai câu thơ: “Mặt trời xuống biến như hòn lửa 
Sóng đã cài then đêm sập cửa ” 

được tác giả sử dụng biện pháp nghệ thuật nào? Cho biết tác dụng của những biện pháp nghệ thuật 
ấy. 

Gọi ý: 

Hai câu thơ sử dụng các biện pháp nghệ thuật so sánh và nhân hoá. 

- “Mặt trời xuống biên như hòn lửa ” 

+ “Mặt trời ” được so sánh như “hòn lửa ”-> hoàng hôn trong thơ Huy Cận không buồn hiu hắt mà 
ngược lại, rực rỡ, ấm áp. 

- “Sóng đã cài then, đêm sập cửa ” 

+ Biện pháp nhân hoá, gán cho sự vật nhừng hành động của con người sóng “cài then ”, đêm “sập 
cửa ”-> Gợi cảm giác vũ trụ như một ngôi nhà lớn, với màn đên buông xuống là tấm cửa khống lồ và 


84 



những gợn sóng là then cài cửa. Con người đi trong biên đêm mà như đi trong ngôi nhà thân thuộc của 
mình. 


Đề 3: 

a. Chép chính xác 4 câu cuối hài thơ "Đoàn thuyền đảnh cá" của Huy Cận. 

h. Viết đoạn văn khoảng 10 câu, diễn tả cảm nhận của em về vẻ đẹp của những câu thơ vừa chép ở 
trên. 

2. Daiìii 5 hoăc 7 điếm . 

Đề 2: 

Suy nghĩ của em về bài thơ " Đoàn thuyền đảnh cá " của Huy Cận. 

a. Mỏ’ bài: 

- Giới thiệu tác giả và hoàn cảnh ra đời của tác phấm. 

- Cảm nhận chung về nội dung và nghệ thuật chính của bài thơ. 

b. Thân bài: 

* Cảnh ra khơi: 

- Khung cảnh hoàng hôn trên biên vừa diễm lệ vừa hùng vĩ đầy sức sống. 

Mặt trời xuống biến như hòn lửa 
Sóng đã cài then đêm sập cửa ” 

- Cảnh người lao động ra khơi : Mang vẻ đẹp lãng mạn, thê hiện tinh thần hào hứng và khan trương 
trong lao động. 

"Câu hát căng buồm cùng gió khơi” 

* Cảnh đoàn thuyền đảnh cá trên biên: 

- Cảm nhận về biến : Giàu có và lãng mạn (đoạn thơ tả các loài cá, cảnh thuyền đi trên biến với cảm 
xúc bay bống của con người 

Lướt giữa mây cao với biên bằng 

- Công việc lao động vất vả nhung lãng mạn và thi vị bởi tình cảm yêu đời yêu biến của ngư 
dân. Họ coi đó như một cuộc đua tài 

"Dàn đan thế trận lưới vây giăng" 

* Cảnh đoàn thuyền đánh cá trở về: 

- Hình ảnh thơ lặp lại tạo nên một lối vòng khép kín với dư âm của lời hát lạc quan của sự chiến thắng. 

- Hình ảnh nhân hóa, nói quá: "Đoàn thuyền chạy đua cùng mặt trời ". Gợi vẻ đẹp hùng tráng 
về nhịp điệu lao động khấn trương và không khí chiến thắng sau đêm lao động miệt mài của các chàng 
trai ngư dân. 

- Cảnh bình minh trên biên được miêu tả thật rực rỡ, con người là trung tâm bức tranh với tư 
thế ngang tầm vũ trụ và hình ảnh no ấm của sản phấm đánh bắt được từ lòng biến 

"Mắt cá huy hoàng muôn dặm phơi" 

c. Kết bài: 

Khắng định đây là bài ca lao động yêu đời phơi phới của người ngư dân sau nhũng ngày giàng 
được tự do với ý thức quyết tâm xây dựng quê hương đất nước giàu đẹp. 

Đề 3 

Cảm nhận của em về hình ảnh những con người lao động mới trong bài thơ "Đoàn thuyền đánh cả 
" của Huy Cận. 


85 




CHỦ ĐÈ 4: 

LÒNG THÀNH KÍNH VÀ TÌNH YÊU LÃNH TỤ 

Tiết: 13+14 VIẾNG LĂNG BÁC 

- Viễn Phương- 


A. TÓM TẮT KIẾN THỨC cơ BẢN: 

1. Tác giả: 

- Viễn Phương tên thật là Phan Thanh Viễn (1928) quê ở tỉnh An Giang. Tham gia hai cuộc kháng 
chiến chống Pháp và Mỹ. 

- Ông là một trong nhũng cây bút có mặt sớm nhất của lực 
lượng văn nghệ giải phóng ở miền Nam thời chống Mỳ cứu nước. 

- Thơ Viền Phương thường nhỏ nhẹ, giàu tình cảm và chất mơ mộng ngay trong hoàn cảnh chiến đấu 
ác liệt ở chiến trường 

- Tác phẩm chính: “Mắt sáng học trò” (1970); “Nhớ lời di chúc” (1972); “Như mấy mùa xuân” (1978) 

2. Tácphẳm: 

a. Hoàn cảnh sáng tác 

Bài “Viếng lăng Bác” được viết năm 1976, lúc công trình lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được hoàn 
thành. Tác giả cùng đồng bào, chiến sĩ từ miền Nam ra viếng Bác. 

b. Nội dung và nghệ thuật 

*.NỘi dung : Cảm xúc bao trùm trong toàn bài thơ là niềm xúc động thiêng liêng thành kính, lòng biết 
ơn và tự hào pha lẫn nồi xót đau khi tác giả từ miền Nam ra viếng lăng Bác. 

*Nghệ thuật: 

- Thế thơ và nhịp điệu 

-> Các yếu tố ấy tạo nên giọng điệu thiết tha trầm lắng và trang trọng thành kính, phù họp với 
không khí và cảm xúc của bài thơ. 

- Từ ngừ và hình ảnh : Các từ xưng hô, các hình ảnh ân dụ có giá trị súc tích và gợi cảm thê hiện được 
lòng thành kính 

-> Lời thơ dung dị mà cô đúc, giàu cám xúc mà lắng đọng. 

B.CẢC DANG ĐÈ : 

1. Dạng đề 2 hoặc 3 điếm 

Đe 1: Trong bài thơ “Viếng lăng Bác” Viền Phương viết: “Ket tràng hoa dâng bảy mươi chín 
mùa xuân 

Dựa trên hiện tượng chuyến nghĩa của từ, từ "mùa xuân" có thê thay thế cho từ nào ? Theo 
phưong thức chuyên nghĩa nào ? Việc thay thế từ trên có tác dụng diễn đạt như thế nào ? 

Gợi ý: 

- Mồi một năm xuân đến, con người lại thêm một tuối. Cho nên "79 mùa xuân " cũng được hiếu là 79 
tuôi, 79 năm trong một đời người. 

- Neu đê tù' " tuối" thì chỉ nói được Bác Hồ đà sống 79 năm, thọ 79 tuối, câu thơ chỉ thuần tuý chỉ tuôi 
tác. 

- Còn dùng từ " Xuân " có nghĩa là : cả cuộc đời Bác là 79 năm cống hiến cho nhân dân, 79 năm dành 
cho đất nước đế đất nước có sắc xuân. Thêm nữa, kết "tràng hoa dâng 79 mùa xuân " gợi thêm sắc 
xuân bên lăng Bác. Và từ " mùa xuân " như làm cho xúc cảm của câu thơ, âm điệu câu thơ thêm mượt 
mà, sâu lắng, thiết tha. Câu thơ hay, ý thơ trở nên đa nghĩa và sâu sắc hơn nhiều-> chuyên nghĩa theo 
phưong thức ân dụ. 

2. Dang đề 5 hoăc 7 điếm 

Đe 1: Cảm nhận của em về bài thơ " Viếng lãng Bác" của Viễn Phương. 

a. Mỏ’ bài: 

- Giới thiệu tác giả và hoàn cảnh sáng tác bài thơ. 

86 






- Bài thơ diễn tả niềm kính yêu, sự xót thương và lòng biết ơn vô hạn của nhà thơ đối với lãnh tụ bằng 
một ngôn ngữ tinh tế, giàu cảm xúc sâu lắng. 

b. Thân bài: 

- Cảm xúc của nhà thơ trước lãng Bác: Hình ảnh hàng tre mộc mạc , quen thuộc, giàu ý nghĩa tượng 
trưng: Sức sống quật cường, truyền thống bất khuất của dân tộc Việt Nam; phâm chất cao quý của Bác 
Hồ, hình ảnh hàng tre xanh khơi nguồn cảm xúc cho nhà thơ. 

- Cảm xúc chân thành, mãnh liệt của nhà thơ khỉ viếng lăng Bác: 

+ Ca ngợi sự vĩ đại của Bác, công lao của Bác đối với non sông đất nước qua hình ảnh an dụ " mặt 
trời trong lăng ” 

+ Dòng người vào lăng viếng Bác kết thành nhũng tràng hoa kính dâng Bác 
+ Xúc động khi được ngắm Bác trong giấc ngủ bình yên vĩnh hằng. Thời gian ấy sẽ trở thành kỉ 
niệm quý giá không bao giờ quên. 

+ Nói thay cho tình cảm của đồng bào miền Nam đối với Bác, lưu luyến, ước nguyện măi ở bên 
Người. 

c. Ket bài 

- Viếng lăng Bác là một bài thơ hay giàu chất suy tưởng. 

- Là tiếng lòng của tất cả chúng ta đối với Bác Hồ kính yêu. 

c. BẢI TẢP VÈ NHẢ 

L Dang đề 2 hoầc 3 điếm 
Đề 2. Câu thơ: 


“ Ngày ngày mặt trời đi qua trên lãng 
Thấy một mặt trời trong lãng rất đỏ ” 

( Viếng lăng Bác- Viễn Phương) 

a- Hãy phân tích ý nghĩa hình ảnh ân dụ "mặt trời trong lãng ” ở câu thơ trên 

b-Tìm nhừng câu thơ có hình ảnh ân dụ mặt trời trong một bài thơ mà em đã học ( ghi rõ tên và tác giả 
bài thơ) 

Gọi ý: 

+ Phân tích đê thấy: 

- Hai câu thơ sóng đôi hình ảnh thực và ấn dụ “ Mặt trời ” điều đó khiến ấn dụ “ mặt trời trong lãng ” 
nối bật ý nghĩa sâu sắc. 

- Dùng hình ảnh ấn dụ "mặt trời trong lăng" đế viết về Bác, Viền Phương đã ca ngợi sự vĩ đại của 
Bác, công lao của Bác đối với non sông đất nước. 

- Đồng thời, hình ảnh ấn dụ "mặt trời trong lăng ” cũng thế hiện sự tôn kính, lòng biết ơn của nhân dân 
với Bác, niềm tin Bác sống mãi với non sông đất nước ta. 

b- Hai câu thơ có hình ảnh ân dụ mặt trời 

“ Mặt trời của bắp thì nằm trên đồi 

Mặt trời của mẹ em nằm trên lưng 

(.Khúc hát ru những em bẻ lớn trên lưng mẹ- Nguyễn Khoa Điềm) 

Đề 3: 


Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác 
Đã thay trong sương hàng tre bát ngát 
Ôi! Hàng tre xanh xanh Việt Nam 


87 



Bão táp mưa sa đứng thắng hàng 

( Trích Viếng làng Bác- Viền Phương) 

Phân tích hình ảnh hàng tre bên lăng Bác được miêu tả trong khô thơ trên ? Hình ảnh ấy gợi ra 
những ý nghĩa gì ? 

2. Dạng đề 5 hoặc 7 điểm 

Đề 2. 

Tình cảm chân thành và tha thiết của nhân dân ta với Bác Hồ được thế hiện qua bài thơ “ Viếng 
Lăng Bác ” của Viễn Phương. 

a .Mỏ’ bài: 

- Khái quát chung về tác giả và bài thơ. 

- Tình cảm của nhân dân đối với Bác thê hiện rõ nét trong bài thơ “ Viếng lăng Bác ” của Viền Phương 

b. Thân bài: 

Khô l : Cảm xúc của tác giả khỉ đến thăm lăng Bác 

- Câu thơ thật giản dị thân quen với cách dùng đại từ xưng hô “cơ/ 7 ” rất gần gũi, thân thiết, ấm áp tình 
thân thương. 

-Tác giả sử dụng từ “thăm” thay cho từ “ viếng' ” mong sao giảm nhẹ được nồi đau thương, mất mát. 

- Hình ảnh hàng tre qua cảm nhận của nhà thơ đã trở thành biếu tượng của tình cảm nhân dân gắn bó 
với Bác, thành biếu tượng sức sống bền bỉ, mạnh mè của dân tộc. 

Khô 2: Sự tôn kính của tác giả, của nhản dân đổi với Bác khỉ đứng trước lăng Người. 

- Hình ảnh ân dụ "mặt trời trong lãng " thê hiện sự tôn kính biết ơn của nhân dân đối với Bác. Cảm 
nhận về sức sống tư tưỏng Hồ Chí Minh, về suy nghĩ Bác còn sống mãi chứa đựng trong mồi hình ảnh 
của khô thơ. 

-Hình ảnh dòng người thành một tràng hoa trước lăng. =>Hình ảnh “tràng hoa” một lần nữa tô đậm 
thêm sự tôn kính, biết ơn tự hào của tác giả cũng như của dân tộc VN đối với Bác. 

Khô 3-4 : Niềm xúc động nghẹn ngào khi tác giả nhìn thấy Bác 

- Những cảm xúc thiêng liêng của nhà thơ về Bác 

- Những cảm xúc chân thành, tha thiết ấy nâng lên thành ước muốn sống đẹp. 

- Những cảm xúc của nhà thơ về Bác cũng là cảm xúc của mồi người dân miền Nam với Bác 

c. Ket bài :- Khăng định lại tình cảm chân thành tha thiết của nhân dân đổi với Bác. 

- Suy nghĩ của bản thân. 

CHUYÊN đẻ 5: 

CẢM NHẬN TINH TẾ VỀ THIÊN NHIÊN VÀ NHŨNG SUY NGẢM VỀ cuộc ĐỜI 

Tiết 15+16 ÁNH TRĂNG 

-Nguyễn Duy- 

A. TÓM TẮT KIẾN THỨC cơ BẢN 

1. Tác giả ỉ 

- Nhà thơ Nguyền Duy tên khai sinh là Nguyền Duy Nhuệ, sinh năm 1948 tại phường Đông Vệ, 
thành phố Thanh Hoá. 

- Là nhà thơ - chiến sĩ, trưởng thành trong cuộc kháng chiến chống Mĩ. 

- Phong cách thơ độc đáo - nhất là ở thế thơ lục bát (uyen chuyên mượt mà, hiện đại ở thi liệu, cấu tứ). 

- 1966: Nhập ngũ; 1975: Làm báo văn nghệ. 

- Hiện sống tại thành phố Hồ Chí Minh. 

- Giải nhất cuộc thi thơ báo Văn nghệ 1972-1973; Giải A Hội Nhà văn Việt Nam (1984). 

2. Tác phẩm: 
a. Nội dung : 

- Hình ảnh vầng trăng là hình ảnh của thiên nhiên là người bạn tri kỷ. 

- Vầng trăng có ý nghĩa biêu tượng cho quá khứ tình nghĩa, vẻ đẹp bình dị và vĩnh hằng cua đời sống. 


88 






- vầng trăng mang chiều sâu tư tưởng , là lời nhắc nhở thái độ sống " uổng nước nhớ nguồn ", ân nghĩa 
thủy chung cùng quá khứ. 

b. Nghệ thuật: 

- Cảm xúc của tác giả trong bài thơ được thê hiện qua một câu chuyện riêng, bằng sự kết họp hài hoà 
giừa tự sự và trừ tình. 

- Giọng điệu tâm tình, nhịp thơ khi thì trôi chảy tự nhiên, nhịp nhàng theo lời kê, khi thì thầm lặng suy 
tư. 

- Ngôn ngữ thơ giàu sức gợi cảm. 

c. Chn ®Ò: Suy ngEm vò cuéc ®êi 

B. CẮC DANG ĐÈ: 

1. Dạng đề 2 hoặc 3 điểm: 

* Del: 

"Anh trăng" là một nhan đề đa nghĩa. Hãy viết một đoạn văn (từ 15-20 dòng) đế làm sáng tỏ ý kiến 
trên. 

- Ánh trăng của Nguyễn Duy là hình ảnh đẹp của thiên nhiên với tất cả những gì là thi vị, gần gũi, hồn 
nhiên, tươi mát. Đó là vầng trăng của “hồi nhỏ sống với đồng”, Ánh trăng gắn với tuôi ấu thơ của tác 
giả. Vầng trăng ấy hồn nhiên như cuộc sống, như đất trời. 

- Nhan đề “Ánh trăng” còn thực sự sâu sắc, ý nghĩa bởi vầng trăng ấy còn là biếu tượng cho quá khứ 
nghĩa tình - kí ức gắn với cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước cam go mà hào hùng. 

- Vầng trăng mang chiều sâu tư tưởng , là lời nhắc nhở thái độ sống " uống nước nhó' nguồn", ân nghĩa 
thủy chung cùng quá khứ. 

2. Dang đề 5 hoăc 7 điếm : 

* Đe 1: Niềm tâm sự thầm kín của Nguyền Duy qua hài thơ "Anh trăng". 

Gọi ỷ 

a. Mỏ’ bài 

- Ánh trăng là đề tài quen thuộc của thi ca, là cảm húng sáng tác vô tận cho các nhà thơ. 

- Với Nguyền Duy, ánh trăng không chỉ là niềm thơ mà còn được biếu đạt một hàm nghĩa mới, 
mang dấu ấn của tình cảm thời đại: Ánh trăng là biếu tượng cho quá khứ trong mồi đời người. 

b. Thân bài. 

*Cảm nghĩ về vầng trăng quả khứ. 

- Ánh trăng gắn với nhũng kỉ niệm trong sáng thời thơ ấu tại làng quê. 

- Ánh trăng gắn bó với nhũng kỉ niệm không the nào quên của cuộc chiến tranh ác liệt của người 
lính trong rùng sâu. 

* Cảm nghĩ về vầng trăng hiện tại : vầng trăng tri kỉ ngày nào nay đã trở thành “người dung” - 
người khách qua đưòng xa lạ 

+ Sự thay đối của hoàn cảnh sống- không gian khác biệt, thời gian cách biệt, điều kiện sống cách 
biệt 

+ Hành động “vội bật tung cửa số” và cảm giác đột ngột “nhận ra vầng trăng tròn”, cho thấy 
quan hệ giừa người và trăng không còn là tri kỉ, tình nghĩa như xưa vì con người lúc này thấy trăng 
như một vật chiếu sáng thay thế cho điện sáng mà thôi. 

+ Câu thơ rưng rưng - lạnh lùng - nhức nhối, xót xa miêu tả một điều gì bội bạc, nhẫn tâm vẫn 
thường xảy ra trong cuộc sống. 

* Niềm suy tư của tác giả và tấm lòng của vầng trăng. 

- Trăng và con người đã gặp nhau trong một giây phút tình cờ. 

+ Vầng trăng xuất hiện vẫn một tình cảm tràn đầy, không mảy may sứt mẻ. 

+ “Trăng tròn”-> tình cảm trọn vẹn, chung thuỷ như năm xưa. 

+ Tư thế “ngửa mặt lên nhìn mặt” là tư thế đối mặt: “mặt” ở đây chính là vầng trăng tròn (nhân 
hoá). Con người thấy mặt trăng là thấy được người bạn tri kỉ ngày nào. 


89 



- Ánh trăng đă thức dậy những kỉ niệm quá khứ tốt đẹp, đánh thức lại tình cảm bạn bè năm xưa, 
đánh thức lại những gì con người đã lãng quên. 

+ Cảm xúc “rưng rưng” là biêu thị của một tâm hồn đang rung động, xao xuyến, gợi nhớ gợi 
thuơng khi gặp lại bạn tri kỉ. 

+ Nhịp tho hối hả dâng trào như tình người dào dạt. Niềm hạnh phúc của nhà thơ như đang được 
sống lại một giấc chiêm bao. 

- Ánh trăng hiện lên đáng giá biết bao, cao thượng vị tha biết chừng nào. 

=> Câu thơ thầm nhắc nhở chính mình và cũng đồng thời nhắc nhở chúng ta, nhừng người đang 
sống trong hoà bình, hưởng nhừng tiện nghi hiện đại, đừng bao giờ quên công sức đấu tranh cách 
mạng của biết bao người đi trước. 

c.Ket bài: 

- Bài thơ “Ánh trăng” là một lần “giật mình” của Nguyễn Duy về sự vô tình trước thiên nhiên, vô 
tình với nhừng kỉ niệm nghĩa tình của một thời đã qua. 

- Nó gợi ra trong lòng chúng ta nhiều suy ngầm sâu sắc về cách sống, cách làm người, cách sống 
ân nghĩa thuỷ chung ở đời. 

c. BAĨ TẢP VÈ NHẢ : 

1. Dang đề 2 hoăc 3 điểm : 

* Đe 2: Nhận xét đoạn cuối bài thơ “Anh trăng”của Nguyễn Duy.. 

Gợi ỷ: 

Khố thơ cuối cùng là nơi tập trung nhất ý nghĩa biếu tượng của hình ảnh vầng trăng: 

- Hình ảnh trăng được Nguyễn Duy miêu tả tròn đầy, vành vạnh, toả sáng khắp nơi. Đó là vẻ đẹp tự 
nó và mãi mãi vĩnh hằng. Đó còn là hình ảnh tượng trưng cho vẻ đẹp và những giá trị truyền thống. 

- Phép nhân hoá khiến hình ảnh vầng trăng hiện ra như một con người cụ thê, một người bạn, một nhân 
chứng, rất nghĩa tình nhung cũng vô cùng nghiêm khắc đang nhắc nhở con người, một lời nhắc nhở 
thấm thìa, độ lượng nhưng đủ làm đế làm con người “giật mình” nhận ra sự vô tình lãng quên quá khứ 
tốt đẹp, tức là con người đang phản bội lại chính mình. Nó còn có ý nhắc nhở con người nên trân 
trọng, giữ gìn vé đẹp và những giá trị truyền thống. 

2. Dạng đề 5 hoặc 7 điếm : 

* Đe 2: Cảm nhận của em về bài thơ 'Anh trảng" của Nguyễn Duy. 

a. Mỏ’ bài 

- Giới thiệu tác giả, tác phấm. 

- Nguyễn Duy viết “Ánh trăng” như một lời tâm sự, một lời nhắn nhú chân tình với chính mình, 
với mọi người về lẽ sống chung thuỷ, nghĩa tình. 

b. Thân bài: 

* Cảm nghĩ về vầng trăng quá khứ: 

- Trước hết là hình ảnh vầng trăng tình nghĩa, hiền hậu, bình dị gắn liền với kỉ niệm trong sáng 
thời thơ ấu tại làng quê. 

- Trăng thành người bạn tri kỉ, gắn với những kỉ niệm không thế nào quên của người lính trong 
những năm tháng gian lao nơi chiến trường, 

-> Lời thơ kế không tả mà có sức gợi nhớ, âm điệu của lời thơ như trùng xuống trong mạch cảm xúc 
bồi hồi. 

* Cảm nghĩ về vầng trăng hiện tại. 

- Sự thay đối của hoàn cảnh sống- không gian khác biệt, thời gian cách biệt, điều kiện sống cách biệt, 
cuộc sống công nghiệp hoá, hiện đại hoá của điện gương đã làm át đi sức sống của ánh trăng trong tâm 
hồn con người... 

- Vầng trăng tri kỉ ngày nào nay đã trở thành “người dưng” - người khách qua đường xa lạ, => Một sự 
thay đối phũ phàng khiến người ta không khỏi nhói đau. Tình cảm xưa kia nay chia lìa. 

* Niềm suy tư của tác giả và tẩm lòng của vầng trăng. 

- Sự xuất hiện trở lại của vầng trăng thật đột ngột, ở vào một thời điếm không ngờ. .. 

- Bất ngờ đối diện với vầng trăng, con người đã có cử chỉ "ngang mặt", tâm trạng “rung rung” 


90 



- Trăng hiện lên đáng giá biết bao, cao thượng vị tha biết chừng nào. 

- Cái “giật mình” tự nhắc nhở bản thân không bao giò' được làm người phản bội quá khứ, phản bội 
thiên nhiên, sùng bái hiện tại mà coi rẻ thiên nhiên. 

c. Kết bài: 

"Ánh trăng" - một hình ảnh rất giản dị nhung mang triết lí sâu xa. Nó gợi ra trong lòng chúng ta 
nhiều suy ngầm sâu sắc về cách sống, cách làm người “uống nước nhó' nguồn” ân nghĩa thuỷ chung 
cùng quá khứ. 

c. BÀI TÁP VẺ NHÀ . 

l.Dạng đề 2 hoặc 3 đ iếm 
Đề 2: 

Chép lại chỉnh xác khô thơ cuối hài thơ "Anh trăng”- Nguyễn Duy. Hình ảnh vầng trăng 
trong bài thơ có ỷ nghĩa như thế nào? 

Gợi ý: 

Chép chính xác khô thơ. 

Hình ảnh vầng trăng trong bài thơ mang nhiều ý nghĩa tượng trưng. 

+ Là hình ảnh thiên nhiên tươi mát, là bạn của người trong những năm tháng tuối thơ và cả thời 
chiến tranh ở rừng. 

+ Là biếu tượng quá khứ nghĩa tình, là biếu tượng vẻ đẹp vĩnh hằng của cuộc sống. 

+ Là tượng trưng cho quá khứ nguyên vẹn không phai mờ, là bạn cũng là nhân chứng đầy tình 
nghĩa. Nhưng đó cũng là lời nghiêm khắc nhắc nhở con người về đạo lý sống: con người có thê vô 
tình nhưng quá khứ, lịch sử thì mãi vẹn nguyên. 

Đề 3: 

Xác định thời điếm ra đời của hài thơ "Anh trăng" liên hệ với cuộc đời Nguyền Duy đê phát 
biếu chủ đề hài thơ. Theo cảm nhận của em, chủ đề ấy có liên quan gì đến đạo lý, lẽ sổng của dân 
tộc Việt Nam ta. 

2. Dang đề 5 hoăc 7 điểm . 

Đề 2: 

Xuyên suốt bài thơ "Anh trăng" của Nguyễn Duy là hình tượng ảnh trăng. Em hiếu hình tượng 
đó như thế nào? 

Gọi ý: 

a. Mỏ’ bài: 

- Giới thiệu về tác giả và hoàn cảnh ra đời của bài thơ. 

- Cảm nhận và suy nghĩ chung về vẻ đẹp của vầng trăng. 

b. Thân bài: 

* Cảm nhận và suy nghĩ về vẻ đẹp của vầng trăng, với những kỷ niệm nghĩa tình trong quả 
khứ. 

- Ánh trăng là hình ảnh của thiên nhiên..., là người bạn tri kỉ suốt thời tuối nhỏ, thời chiến tranh 
ở rùng. 

- Vầng trăng trong quá khứ là người bạn bình dị, hiền hậu, nghĩa tình, trong sáng và thủy 
chung, là quá khứ vẹn nguyên chăng thế phai mờ. 

- Vầng trăng là thiên nhiên , đất nước, là vẻ đẹp vĩnh hằng của cuộc sống... 

- Là nhân chứng nghĩa tình, hiền hậu, bao dung và cũng rất nghiêm khắc đê con người phải 
"giật mình" thức tỉnh lương tâm. 

- Vầng trăng vưà là hình ảnh nhân hóa, vừa là hình ảnh ấn dụ mang ý nghĩa tượng trưng. 

* Cam nhận, suy nghĩ về sự thay đôi nhận thức của con người... 

- Người bạn tri kỉ trong quá khứ là vầng trăng đă có lúc bị lãng quên... 

- Hoàn cảnh, tình huống bất ngờ " Thình lình đèn vụt tắt" làm con người chợt nhận ra sự vô 
tình vô nghĩa. 

- Cảm xúc rưng rưng là một sự thức tỉnh chân thành... con người rút ra bài học về cách sống ân 
nghĩa thủy chung. 


91 



c. Kết bài: 

Bài thơ đánh thức lương tâm con người bằng một câu chuyện nhỏ với hình tượng thơ độc đáo: 
Ánh trăng. 


Đề 3: 

Tưởng tượng mình là nhân vật trữ tình trong "Ảnh trăng". Em hãy diễn tả dòng cảm nghĩ trong 
bài thơ thành một bài tâm sự ngắn. 


Tiết 17+18 


MÙA XUÂN NHO NHỎ 
-Thanh Hải- 


A. TÓM TẮT KĨỂN THỨC cơ BẢN : 

1 . Tác giá: 

Thanh Hải (1930 - 1980) quê ở huyện Phong Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế. 

- Tham gia hoạt động văn nghệ từ cuối những năm kháng chiến chống Pháp. Là cây bút có công xây 
dựng nền văn học giải phóng miền Nam từ những ngày đầu. Ông từng là một người lính trải qua hai 
cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ với tư cách là một nhà văn. 

- Thơ Thanh Hải chân chất và bình dị, đôn hậu và chân thành. 

- Sau ngày giải phóng, Thanh Hải vẫn gắn bó với quê hương xứ Huế, sống và sáng tác ở đó cho đến 
lúc qua đời. 

2. Tác phẩm : 

- Bài thơ ra đời năm 1980 trong một hoàn cảnh đặc biệt khi nhà thơ đang nằm trên giường bệnh, ít 
lâu sau ông qua đời. 

a. Nội dung: Bài thơ “Mùa xuân nho nhỏ” là tiếng lòng tha thiết yêu mến và gắn bó với đất nước, 
với cuộc đời; thê hiện ước nguyện chân thành của nhà thơ được cống hiến cho đất nước, góp một “mùa 
xuân nho nhỏ” của mình vào mùa xuân lớn của dân tộc. 

b. Nghệ thuật: 

+ Bài thơ theo thê 5 chữ, nhạc điệu trong sáng, tha thiết, gần gũi với dân ca. 

+ Ket họp nhũng hình ảnh tự' nhiên giản dị đi từ thiên nhiên với những hình ảnh giàu ý nghĩa 
biêu trưng, khái quát. 

+ Cấu tứ của bài chặt chẽ, dựa trên sự phát triên của hình ảnh mùa xuân. 

+ Giọng điệu bài thơ thế hiện đúng tâm trạng, cảm xúc của tác giả. 

c. Chủ đề: Tình yêu quê hương đất nước và khát vọng dâng hiến cho cuộc đời. 

B. CẮC DANG ĐÈ : 

1. Dang đề 2 hoăc 3 điềm : 

*Đềl: 

Trong phần đầu, tác giả dùng đại từ “Tôi”, sang phần sau, tác giả lại dùng đại từ “Ta”. Em 
hiếu như thế nào về sự chuyến đôi đại từ nhân xưng ẩy của chủ thê trữ tình? 

* Gọi ý: 

- Sự chuyến đối đại từ nhân xưng đó không phải là sự ngẫu nhiên vô tình mà là dụng ý nghệ thuật tạo 
nên hiệu quả sâu sắc 

- Đó là sự chuyến từ cái “tôi” cá nhân nhỏ bé hoà vào cái “ta” chung của cộng đồng, nhân dân, đất 
nước. Trong cái “Ta” chung vẫn có cái “tôi” riêng, hạnh phúc là sự hoà họp và cống hiến. Thế hiện 
niềm tự hào, niêm vui chung của dân tộc trong thời đại mới 

- Sự chuyến đối diễn ra rất tụ nhiên, họp lí theo mạch cảm xúc 

2. Dạng đề 5 hoặc 7điếm : 

* Đe 1: Suy nghĩcủa em về bài thơ “ Mùa xuân nho nhỏ ”của Thanh Hải 

*Gọi ý: 


92 




a. Mỏ’ bài: 

- Giới thiệu tác giả. 

- Hoàn cảnh ra đời đặc biệt của bài thơ . 

- Nhũng xúc cảm của tác giả trước mùa xuân của thiên nhiên, đất nước và khát vọng đẹp đè muốn làm 
“một mùa xuân nho nhỏ” dâng hiến cho cuộc đời. 

b. Thân bài 

*Mùa xuân của thiên nhiên 

- Bức tranh mùa xuân tươi đẹp, trong sáng, gợi cảm, tràn đầy sức sống, tươi vui rộn rã qua các hình 
ảnh thơ đẹp: Bông hoa tím biếc, dòng sông xanh, âm thanh của tiếng chim chiền chiên 

- Nghệ thuật: 

+ Từ ngừ gợi cảm, gợi tả. 

+ Đảo cấu trúc câu. 

+ Sử dụng màu sắc, âm thanh... 

+ Ân dụ chuyên đối cảm giác trong câu thơ: “Từnggiọt long lanh rơi. Tôi đưa tay tôi hứng”. 

-> Cảm xúc : say sưa, ngây ngất của nhà thơ trước cảnh đất trời vào xuân 

* Mùa xuân của đất nước 

- Đây là mùa xuân của con người đang lao động và chiến đấu. 

- Hình ảnh biếu tượng: người cầm súng, người ra đồng 
-> hai nhiệm vụ chiến đấu và xây dựng đất nước. 

- Hình ảnh an dụ: lộc non ( chồi non, lá non, sức sống của mùa xuân, thành quả hạnh phúc) trong câu 
thơ: “ Lộc giắt đầy trên lưng. Lộc trải dài nương mạ” 

- Nghệ thuật. 

+ Nhịp điệu hối hả, nhừng âm thanh xôn xao. 

+ Hình ảnh so sánh, nhân hoá đẹp: “ Đất nước như vì sao - Cứ đi lên phía trước ” 

-> ngợi ca vé đẹp đất nước tráng lệ, trường tồn, thế hiện niềm tin sáng ngời của nhà thơ về đất nước. 

* Tâm niệm của nhà thơ. 

- Là khát vọng được hoà nhập, cống hiến vào cuộc sống của đất nước 

- Ước nguyện đó được đây lên cao thành một lẽ sống cao đẹp, mồi người phải biết sống, cống hiến cho 
cuộc đời. Thế nhưng dâng hiến, hoà nhập mà vẫn giữ được nét riêng của mồi người.... 

c. Kết luận: 

- Bài thơ mang tựa đề thật khiêm tốn nhưng ý nghĩa lại sâu sắc, lớn lao. 

- Cảm xúc đẹp về mùa xuân, gợi suy nghĩ về một lẽ sống cao đẹp của một tâm hồn trong sáng. 

c. BÀĨ TẬP VẺ NHẢ: 

1. Dạng đề 2 hoặc 3 điềm : 

*Đềl: 

Ta làm con chim hót 
Ta làm một nhành hoa 
Ta nhập vào hoà ca 
Một nốt trầm xao xuyến 
Một mùa xuân nho nhỏ 
Lặng lẽ dâng cho đời 
Dù là tuổi hai mươi 
Dù là khi tóc bạc 

(Mùa xuân nho nhỏ - Thanh Hải) 

Em hãy viết một đoạn văn khoảng 10-> 15 dòng diễn tả nhũng suy nghĩ về nguyện ước chân thành 
của Thanh Hải trong đoạn thơ trên. 

Gọi ý: 

- Nêu và phân tích được những suy nghĩ của bản thân về nguyện ước chân thành của nhà thơ: 

+ Đó là nguyện ước hoà nhập vào cuộc sống của đất nước, cống hiến cho cuộc đời chung. 

+ Uớc nguyện đó được Thanh Hải diễn tả bằng nhũng hình ảnh đẹp, sáng tạo. 

+ Uớc nguyện đó vô cùng cao đẹp. 


93 



+ ước nguyện của nhà thơ cho ta hiêu mỗi người phải biết sống, cống hiến cho cuộc đời. 

Đe 2. Viết một đoạn văn (từ 15-20 dòng) nêu cảm nhận của em về một khô thơ trong bài thơ “Mùa 
xuân nho nhỏ ” của Thanh Hải 

2. Dạng đề 5 hoặc 7 điềm : 

* Đề 2: 

Cảm nhận của em về bài thơ “Mùa xuân nho nhỏ ”của Thanh Hải. 

* Gọi ý : 

a. Mỏ’ bài: 

- Khái quát về tác giả, hoàn cảnh sáng tác bài thơ. 

- Cảm nhận chung về bài thơ trước mùa xuân của thiên nhiên, đất nước và khát vọng đẹp đẽ muốn làm 
“một mùa xuân nho nhỏ” dâng hiến cho cuộc đời. 

b. Thân bài 

- Mùa xuân của thiên nhiên rất đẹp, đầy sức sống và tràn ngập niềm vui rạo rực: Qua hình ảnh, âm 
thanh, màu sắc... 

- Mùa xuân của đất nước: Hình ảnh “người cầm súng, người ra đồng” biếu trưng cho hai nhiệm vụ 
chiến đấu và lao động dựng xây lại quê hưong sau những đau thương mất mát. 

-> Âm hưởng thơ hối hả, khấn trương với nhiều điệp từ, điệp ngừ láy lại ở đầu câu. 

- Suy ngầm và tâm niệm của nhà thơ trước mùa xuân đất nước là khát vọng được hoà nhập vào cuộc 
sống của đất nước, cống hiến phần tốt đẹp. 

-> Thê hiện một cách chân thành trong nhừng hình ảnh tự nhiên, giản dị và đẹp. 

- Cách cấu tứ lặp lại như vậy tạo ra sự đối ứng chặt chẽ và mang một ý nghĩa mới: Niềm mong muốn 
được sống có ích,cống hiến cho đời là một lẽ tự' nhiên như con chim mang đến tiếng hót, bông hoa toả 
hương sắc cho đời. 

c. Kết luận: 

- Ý nghĩa đem lại từ bài thơ. 

- Cảm xúc đẹp về mùa xuân, gợi suy nghĩ về một lẽ sống cao đẹp của một tâm hồn trong sáng. 

Đe 3. Làm sáng tỏ nhận định: “ Bài thơ Mùa xuân nho nhỏ là tiếng lòng thê hiện tình yêu và 
khát vọng được cong hiến cho đời của nhà thơ Thanh Hải. 

Tiết: 19+20 

SANG THU 

-Hữu Thỉnh- 


A. TÓM TẮT KIẾN THỨC cơ BẢN: 

1. Tác giả: 

- Nguyễn Hừu Thỉnh sinh năm 1942 - quê ở Tam Dương - Vĩnh Phúc 

- Là nhà thơ chiến sĩ trưởng thành trong kháng chiến chống Mỳ. 

- Thơ Hừu Thỉnh ấm áp tình người và giàu sức gợi cảm. Ông viết nhiều và hay về con người, cuộc 
sống ở nông thôn về mùa thu. 

- Có nhiều tập thơ, trường ca nối tiếng. 

2. Tác phẩm. 

a. Nội dung: Bức tranh mùa thu được tác giả miêu tả bằng những chuyến mình đầy tinh tế của chính 
sự vật trước thời điếm giao mùa. 

-Tín hiệu của mùa thu đã về (sự chuyên mùa cuối hạ đầu thu) Ket họp một loạt các từ: “Bồng - phả - 
hình như” thê hiện tâm trạng ngỡ ngàng, cảm xúc bâng khuâng, cảm nhận tinh tế của tác giả tâm hồn 
thi sĩ biến chuyến nhịp nhàng với phút giao mùa của cảnh vật. 

- Cảm giác giao mùa được diễn tả cụ thế và tinh tế bằng một hình ảnh đám mây của mùa hạ cũng như 
đang bước vào ngưỡng cửa của mùa thu vậy. Dường như giừa mùa hạ và mùa thu có một ranh giới cụ 


94 




thê, hừu hình, hiến hiện, liên tưởng đầy thú vị không chỉ cảm nhận bằng thị giác mà là sự cảm nhận 
bằng chính tâm hồn tinh tế, nhạy cảm, yêu thiên nhiên tha thiết của Hữu Thỉnh. 

- Ý nghĩa thực và ân dụ ở hai câu thơ cuối. 

b. Nghệ thuật: 

- Thế thơ 5 chữ. Nhịp thơ chậm, âm điệu nhẹ nhàng. 

- Nhiều từ có giá trị gợi tả, gợi cảm sâu sắc. 

- Sự cảm nhận tinh tế, thú vị, gợi nhừng liên tưởng bất ngờ. 

- Hình ảnh chọn lọc mang nét đặc trung của sự giao mùa 
hạ - thu. 

c. Chủ đề: Thiên nhiên và những suy ngầm về cuộc đời. 

B. CẮC DANG ĐÈ : 

L Dang đề 2 hoăc 3 điếm : 

* pềl: 

- Viết đoạn văn khoảng 10 câu trình bày cách hiếu của em về hai câu thơ cuối bài " Sang thu” (Hữu 
Thỉnh): 

sẩm cũng bớt bất ngờ 
Trên hàng cây đứng tuôỉ. 

Goi v: 

Trong đoạn văn này người viết cần trình bày được cách hiếu hai câu thơ cả về nghĩa cụ thế và về 
nghĩa ân dụ. 

- Tầng nghĩa cụ thế - nghĩa tường minh diễn tả ý: sang thu, mưa ít đi, sấm cũng bớt. Hàng cây không 
còn bị giật mình vì những tiếng sấm bất ngờ nữa. Đó là hiện tượng tự nhiên. 

- Tầng nghĩa thứ hai (ấn dụ): suy ngẫm của nhà thơ về dân tộc, về con người: khi đã tòng trải, con 
người đã vừng vàng hon trước nhũng tác động bất ngờ của ngoại cảnh, của cuộc đời. 


2. Dạng đề 5 hoặc 7 điếm : 

* Đềl: 

Cảm nhận của em về bài thơ “Sang thu ” của Hữu Thỉnh. 

a. Mỏ’ bài: 

- Giới thiệu đề tài mùa thu trong thi ca. 

- Bài thơ được viết theo thế thơ năm chừ : nhịp nhàng, khoan thai, êm ái, trầm lắng và thoáng chút suy 
tư... thế hiện một bức tranh thu trong sáng, đáng yêu ở vùng nông thôn đồng bằng Bắc Bộ. 

b. Thân bài. 

Khô Ị : Những cảm nhận ban đầu của nhà thơ về cảnh sang thu của đất trời. 

- Thiên nhiên được cảm nhận từ những gì vô hình : 

+ Hưong ối phả trong gió se 

+ Từ “phả”: động từ có nghĩa là toả vào, trộn lẫn -> gợi mùi hương ôi ở độ đậm nhất, thom 
nồng quyến rũ, hoà vào trong gió heo may của mùa thu, lan toả khắp không gian tạo ra một mùi thom 
ngọt mát - hương thơm nồng nàn hấp dần của nhũng vườn cây sum suê trái ngọt ở nông thôn Việt 
Nam. 

+Sương chùng chình: nhừng hạt sương nhỏ li ti giăng mắc như một làm sưong mỏng nhẹ 
nhàng trôi, đang “cố ý” chậm lại thong thả, nhẹ nhàng, chuyến động chầm chậm sang thu. Hạt sương 
sóm mai cũng như có tâm hồn 

- Cảm xúc của nhà thơ : 

+ Tâm trạng ngõ' ngàng, cảm xúc bâng khuâng .Nhà thơ giật mình, hơi bối rối, hình như còn có 
chút gì chưa thật rõ ràng trong cảm nhận. 


95 



->nhừng cảm nhận nhẹ nhàng, thoáng qua hay là vì quá đột ngột mà tác giả chua nhận ra? Tâm hồn 
thi sĩ biến chuyên nhịp nhàng với phút giao mùa của cảnh vật. Từng cảnh sang thu thấp thoáng hồn 
nguời : chùng chình, bịn rịn, lưu luyến, 

Kho 2 : Hình ảnh thiên nhiên sang thu được nhà thơ phát hiện hằng những hình ảnh quen thuộc làm 
nên một bức tranh mùa thu đẹp đẽ và trong sảng: 

+ Dòng sông quê hương ->gợi lên vẻ đẹp êm dịu của bức tranh thiên thiên mùa thu. 

+ Đối lập với hình ảnh trên là nhừng cánh chim chiều bắt đầu vội vã bay về phương nam tránh 
rét trong buối hoàng hôn. 

+ Mây được miêu tả qua sự liên tưởng độc đáo bằng tâm hồn tinh tế, nhạy cảm, yêu thiên nhiên 
tha thiết: 

Khố 3 : Thiên nhiên sang thu còn được gợi ra qua hình ảnh cụ thế: nắng - mưa: 

- Nang - hình ảnh cụ thế của mùa hạ. Nắng cuối hạ vẫn còn nồng, còn sáng nhưng đã nhạt dần, yếu dần 
bới gió se đã đến chứ không chói chang, dữ dội, gây gắt. 

- Hình ảnh ân dụ : “Sấm cũng bớt bất ngờ. Trên hàng cây đứng tuổi” 

+ Ý nghĩa tả thực: 

+ Ý nghĩa ấn dụ : 
c. Kết bài: 

- Khắng định lại giá trị của bài thơ . 

- Suy nghĩ của bản thân về ý nghĩa của bài thơ. 

c. BẢI TẢP VẺ NHẢ: 

1. Dạng đề 2 hoặc 3 điếm : 

* Đề 2: 

- Viết đoạn văn ( 10->15 dòng) nêu cảm nhận của em về vẻ đẹp của hình ảnh "đám mây mùa hạ” 
trong khô thơ : 

“Sông được lúc dềnh dàng. 

Chim hắt đầu vội vã. 

Có đảm mây mùa hạ 
Vắt nửa mình sang thu ”. 

Gọi ý: 

Đoạn văn có thế gồm các ý: 

- Hình ảnh được cảm nhận tinh tế kết họp trí tưởng tượng bay bống của nhà thơ. 

- Diễn tả hình ảnh đám mây mùa hạ còn sót lại trên bầu trời thu trong xanh, mỏng, kéo dài nhẹ trôi rất 
hững hờ như còn vương vấn, lưu luyến không nỡ rời xa, cảnh có hồn. 

- Đó là hình ảnh gợi cảm giác giao mùa, hạ đã qua mà thu chưa đến hắn. 

Đe 2: Từ hài thơ "Sang thu" của Hữu Thỉnh hãy viết đoạn văn tả cảnh đất trời vào thu. 

2. Dạng đề 5 hoặc 7 điếm : 

* Đề 2: 

Những cảm nhận tinh tế, sâu sắc của nhà thơ Hữu Thỉnh về sự biến đôi của đất trời từ cuối hạ 
sang đầu thu qua hài thơ “Sang thu 

Gọi ý: 
a- Mỏ’ bài: 

- Đe tài mùa thu trong thi ca xưa và nay rất phong phú 

- “Sang thu” của Hừu Thỉnh lại có nét riêng bởi chỉ diễn tả các yếu tố chuyến giao màu. Bài thơ 
thoáng nhẹ mà tinh tế. 

b. Thân bài: 

* Những dấu hiệu ban đầu của sự giao mùa 


96 



- Mở đầu bài thơ bằng tù' “bỗng” nhà thơ như diễn tả cái hơi giật mình chợt nhận ra dấu hiệu đầu 
tiên tù' làn “gió se ” mang theo hương ôi bắt đầu chín . 

- Hương ôi ; Phả vào trong gió se : sự cảm nhận thật tinh 

- Rồi bằng thị giác : sương đầu thu nên đến chầm chậm, lại được diễn tả rất gợi cảm “chùng chình 
qua ngõ ” như cổ ý đợi khiến người vô tình cũng phải đe ý. 

- Ngoài ra, tù' “bỗng”, từ “ hình như” còn diễn tả tâm trạng ngõ' ngàng, cảm xúc bâng khuâng,... 

* Những dấu hiệu mùa thu đã dần dần rõ hơn, cảnh vật tiếp tục được cảm nhận bằng nhiều giác 
quan. 

- Cái ngõ' ngàng ban đầu đã nhường chồ cho nhũng cảm nhận tinh tế, cảnh vật mùa thu mới chớm 
với những bước đi rất nhẹ, rất dịu, rất êm. 

- Đã hết rồi nước lũ cuồn cuộn nên dòng sông thong thả trôi 

- Trái lại, nhũng loài chim di CU' bắt đầu vôi vã 

- Cảm giác giao mùa được diễn tả rất thú vị . Sự giao mùa được hình tượng hoá thành dáng nằm 
duyên dáng vắt nửa mình sang thu . 

* Tiết thu đã lấn dần thời tiết hạ: Sự thay đôi rất nhẹ nhàng không gây cảm giác đột ngột, khó chịu 
được diễn tả khéo léo bằng nhũng từ chỉ mức độ rất tinh tế '.vẫn còn, đã vơi, cũng bớt. 

c- Ket bài: 

- Bài thơ bé nhỏ xinh xắn nhung chứa đụng nhiều điều thú vị, bởi vì mồi chừ, mồi dòng là một phát 
hiện mới mẻ 

- Chúng tỏ một tâm hồn nhạy cảm, tinh tế, một tài thơ đặc sắc. 

Đe 3. Phân tích sự tinh tế trong cảm nhận của nhà thơ về những biến chuyên của không gian trời đất 
lúc sang thu qua bài thơ "Sang thu"- Hữu Thỉnh. 

CHUYÊN ĐE 3: 

TRUYỆN VIỆT NAM SAU CÁCH MẠNG THÁNG 8 - 1945 

Tiết 1+2 Làng 

- Kim Lân- 

A. TÓM TẮTKIÉN THÚC co BẢN: 

1. Tác giả: 

Kim Lân (1920- 2007) tên thật là Nguyền Văn Tài, quê Bắc Ninh, ông là nhà văn chuyên viết 
truyện ngắn và đã có sáng tác đăng báo từ trước cách mạng tháng Tám 1945. vốn gắn bó và am hiếu 
sâu sắc cuộc sống ớ nông thôn, Kim Lân hầu như chỉ viết về sinh hoạt làng quê và cảnh ngộ của người 
nông dân. năm 2001, ông được tặng Giải thướng Nhà nước về văn học nghệ thuật. 

2. Tác phẩm “Làng” 

a. Nội dung: Tình yêu làng quê và lòng yêu nước, tinh thần kháng chiến của người nông dân phải 
rời làng đi tán CU' đã được thê hiện chân thực, sâu sắc và cảm động ở nhân vật ông Hai trong truyện 
Làng. 

b. Nghệ thuật: Tác giả đã thành công trong việc xây dựng tình huống truyện, trong nghệ thuật 
miêu tả tâm lí và ngôn ngũ' nhân vật. 

3. Chủ đề: Lòng yêu nước của người nông dân. 

B. CẢCDANG ĐE: 

1. Dạng đề 2 đến 3 điểm: 

Đề 1: 

Viết một đoạn văn ngắn thuật lại tâm trạng của ông Hai khỉ nghe tin làng mình theo giặc. 

Goi v: 

1. Mở đoạn 

- Ong Hai là người tha thiết yêu làng quê, luôn tự hào về làng quê của mình 

- Chính ông Hai là người nghe được tin làng ông theo giặc. 

2. Thân đoạn 


97 








- Ông Hai bàng hoàng, sững sờ: “Cô ông nghẹn ắng hăn lại, da măt tê rân rân...” Một lúc lâu sau 
ông mới cố chấn tĩnh lại, ông vẫn còn chua tin. nhưng khi nghe những người tản cư khang định chắc 
chắn ông đành không thế không tin 

- Ông thấy xấu hô “đứng lảng ra chồ khác, rồi đi thang” “cúi gằm mặt xuống mà đi” 

- về đến nhà, ông “nằm vật ra giường”, “nhìn lũ con, tủi thân nước mắt ông cứ tràn ra”. 

- Không khí nặng nề trùm lên gia đình ông Hai. ông gắt gỏng cả với vợ, ông “ trằn trọc không sao 
ngủ được...” 

- Ong Hai không dám ra khỏi nhà. “Suốt ngày ông chỉ quanh quấn ở trong cái gian nhà chật chội 
ấy...” f 

3. Kết đoạn 

- Cái tin làng theo Tây ám ảnh ông nặng nề đến mức trở thành nồi sợ hãi thường xuyên, động cái gì 
cũng làm ông đau đón, xấu hô. 

2. Dạng đề 5 đến 7 điểm 
Đề 1: 

Nhân vật ông Hai trong truyện “Làng ” của Kim Lân. 

Dàn bài: 

1 . Mỏ’ bài: 

(Nêu những nét chính về tác giả, hoàn cảnh ra đời của tác phấm và những nét khái quát về nhân 
vật ông Hai.) 

Kim Lân là nhà văn có sở trường về truyện ngắn, am hiếu về đời sống nông dân nông thôn. 
Truyện ngắn “Làng” được in lần đầu tiên trên tạp chí Văn nghệ năm 1948 
Nhân vật chính là ông Hai, một nông dân phải dời làng đi tản cư nhưng có tình yêu làng, yêu 
nước sâu sắc, tinh thần kháng chiến cao, trung kiên cách mạng. 

2. Thân bài 

a. Ông Hai có tình yêu làng sâu sắc đặc biệt với làng Chợ Dầu, noi chôn nhau cắt rốn của ông. 
Kháng chiến chống Pháp nô ra: 

+ Ông Hai muốn trở lại làng đế chống giặc nhung vì hoàn cảnh gia đình phải tản cư, ông luôn 
day dứt nhớ làng. 

+ Tự hào về làng, ông tự hào về phong trào cách mạng, tinh thần kháng chiến sôi nối của làng. 

b. Tình yêu làng của ông Hai hòa nhập thống nhất với lòng yêu nước, yêu kháng chiến, cách 
mạng. 

+ Nghe tin làng chợ Dầu theo giặc Pháp ông đau đớn nhục nhã, “làng thì yêu thật nhưng làng 
theo Tây mất rồi thì phải thù”. 

+ Nghe tin cải chính làng không theo giặc, ông Hai vui sướng tự’ hào nên dù nhà ông bị giặc 
đốt ông không buồn, không tiếc, xem đó là bằng chứng về lòng trung thành của ông đối với 
cách mạng. 

c. Kim Lân thành công trong cách xây dựng cốt truyện tâm lí, đặt nhân vật trong tình huống gay 
gắt, đấu tranh nội tâm căng thăng đế bộc lộ tâm trạng tính cách nhân vật. 

Miêu tả nôi bật tâm trạng tính cách nhân vật qua đối thoại, độc thoại, đấu tranh nội tâm, ngôn 
ngữ, thái độ, cử chỉ, suy nghĩ hành động. 

3. Kết bài. 

- Ông Hai tiêu biếu cho tầng lóp nông dân thời chống Pháp yêu làng yêu nước sâu sắc. 
c. BÀI TÁP VẺ NHÀ: 

1. Dạng đề 2 đến 3 điểm 
Đề 2 

Hãy tóm tắt truyện ngắn Làng hằng một đoạn văn khoảng 15 câu. 

G ọ i ỷ : 

Đoạn tóm tắt truyện gồm các ý sau: 

- Ông Hai là người một người nông dân y tha thiết yêu làng Chợ Dầu của mình. 

- Do yêu cầu của úy ban kháng chiến, ông Hai phải cùng gia đình tản cư. xa làng ông nhó' làng da 
diết. 


98 



- Trong những ngày xa quê , ông luôn nhó' đến làng Chợ Dầu và muốn trở về. 

- Một hôm, ông nghe tin làng Chợ Dầu của ông làm Việt gian theo Tây. Ông Hai vừa căm uất vừa 
tủi hố , chỉ biết tâm sự cùng đứa con thơ. 

- Khi cùng đường, ông Hai nhất định không quay về làng vì theo ông “làng thì yêu thật nhưng làng 
theo Tây thì phải thù.” 

- Sau đó, ông được nghe tin cải chính về làng mình rằng làng chợ Dầu vẫn kiên cường đánh Pháp, 
ông hồ hởi khoe với mọi người tin này dù nhà ông bị Tây đốt cháy. 

Đề 3 : 

Hãy giới thiệu những nét chính về nhà văn Kim Lân. 

Gọi ỷ: 

Kim Lân (1920- 2007) tên thật là Nguyễn Văn Tài, quê Bắc Ninh, ông là nhà văn chuyên viết 
truyện ngắn và đã có sáng tác đăng báo tù' trước cách mạng tháng Tám 1945. vốn gắn bó và am hiếu 
sâu sắc cuộc sống ở nông thôn, Kim Lân hầu như chỉ viết về sinh hoạt làng quê và cảnh ngộ của 
người nông dân. năm 2001, ông được tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật. 

2. Dang đề 5 đến 7 điếm 

Đe 2. Cảm nhân của em về truyện ngan “Làng” của nhà văn Kim Lân. 

Gọi ý 

A. Mỏ’ bài: 

- Kim Lân tên thật là Nguyền Văn Tài, quê ớ huyện Từ Sơn, tinh Bắc Ninh 

- Truyện ngắn Làng sáng tác đầu kháng chiến, được in năm 1948. 

- Nêu cảm nhận chung về truyện nhăn Làng: Truyện ca ngợi tình yêu làng, yêu nước, tinh thần 
kháng chiến sôi nối của người nông dân, thông qua nhân vật ông Hai. 

B. Thân bài 

1. Truyên ngắn Lang biếu hiên môt tình cam cao đep cua toàn dân tôc, tình cam quê hương đất 
nước, với người nông dân thời đai cách mang và kháng chiến thì tình yêu lang xóm quê hương đã hoa 
nhâp trong tình yêu nước, tinh thần kháng chiến. Tinh cam đó vừa có tỉnh truyền thống vua có chuyển 
biến mới. 

2. Thành công cua Kim Lân la đã diễn ta tình cam, tâm lỉ chung ấy trong sự the hiên sinh động và 
đpc đáo 0 ' một con người, nhân vât ông Hai. O' ông Hai tình cam chung đo mang rõ màu sắc riêng, in 
rõ cá tỉnh chí riêng ông mới có. 

a. Tinh yêu làng, một ban chất có tính truyền thông trong ông Hai. 

- Ông Hai tụ' hào sâu sắc về lang quê. 

- cái làng đó với người nông dân có một ý nghía cực kì quan trọng trong đoi sống vât chất và tinh 
thần. 

b. Sau cách mang, đi theo kháng chiến, ông đã có những chuyên biến mới trong tình cam. 

- Được cách mang giai phóng, ông tự hao về phong trào cách mang cua quê hương, vê viêc xây dựng 
làng kháng chiến cua quê ông. Phai xa làng, ông nhớ quá cái không khỉ “đào đường, đắp ụ, xe hào, 
khuân đá..rồi ông lo “cái chòi gác,... những đương hầm bí mât,...” đã xong chưa? 

- Tâm lí ham thích theo dõi tin tức kháng chiến, thỉch bình luân, náo nức trước tin thắng lợi ơ mọi nơi 
“Cư thế, chỗ nay giết một tỉ, chồ kia giết môt tí, ca súng cũng vây, hôm nay dăm khâu, ngày mai dăm 
khâu, tích tiêu thanh đai, làm gì mà thang Tây không bước sớm”. 

c. Tinh yêu làng gắn bó sâu sắc với tình yêu nước cua ông Hai bôc lộ sâu sắc trong tâm lỉ ông khi 
nghe tin làng theo giặc. 

- Khi mới nghe tin xấu đó, ông sững sờ, chưa tin. Nhưng khi người ta kê rành rot, không tin không 
được, ông xấu hô lang ra về. Nghe họ chì chiết ông đau đớn cúi gầm mặt xuống ma đi. 

-Ve đến nhà, nhìn thấy các con, càng nghi càng tui hô VI chúng nó “cũng bi người ta re rúng, hắt hui”. 
Ông gian những người ơ lại lang, nhưng điếm măt tung người thì lại không tin ho “đô đốn” ra thế. 
Nhưng cái tâm lỉ “không có lưa làm sao có khói”, lại bắt ông phai tin là họ đã phan nước hai dân. 


99 



- Ba bốn ngày sau, ông không dám ra ngoài. Cái tin nhục nhã ấy choán hết tâm trí ông thành nỗi ám 
anh khung khiếp. Ông luôn hoang hốt giật mình. Không khỉ năng nề bao trum ca nhà. 

- Tinh cam yêu nước và yêu lang còn the hiên sâu sắc trong cuộc xung đột nôi tâm gay gắt: Đa có lúc 
ông muốn quay về làng vì ơ đây tui hô quá, VI bi đây vào bể tắc khi có tin đồn không đâu chứa chấp 
nguôi làng chọ Dầu. Nhưng tình yêu nước, long trung thanh vói kháng chiến đã manh hon tình yêu 
làng nên ông lại dứt khoát: “Lang thì yêu thât nhung làng theo Tây thì phai thù”. Noi cứng như vây 
nhưng thực lòng đau như cắt. 

- Tinh cam đổi voi kháng chiến, đối vói cụ Hổ được bộc lô một cách cam đông nhất khi ông chút nỗi 
lòng vào lời tâm sự vói đưa con út ngây tho. Thực chất đó la lời thanh minh voi cụ Hổ, voi anh em 
đồng chỉ và tụ’ nhu mình trong những lúc thư thách căng thang này: 

+ Đưa con ông be tỉ mà cũng biết giơ tay thề: “ung hô cụ Hổ Chỉ Minh muôn năm!” nữa là ông, bố 
cua nó. 

+ Ông mong “Anh em đồng chỉ biết cho bố con ông. Cụ Hổ trên đầu trên cô xét soi cho bổ con 
ông”. 

+ Qua đó, ta thấy rõ: 

Tinh yêu sâu năng đối với lang chợ Dầu truyền thống (chứ không phai cái lang đô đon theo giặc). 
Tấm long trung thành tuyêt đối với cách mang với kháng chiến mà biểu tượng cua kháng chiến là cụ 
Hồ được biếu lộ rất môc mạc, chân thanh. Tinh cam đó sâu năng, bền vũng và vô cung thiêng liêng: 
có bao gio 1 dam đơn sai. Chểt thì chết có bao giờ dám đơn sai. 

d. Khi cái tin kia được cai chính, gánh năng tâm lỉ tui nhục được trút bo, ông Hai tột cung vui 
sương va cang tự hào về lang chợ Dầu. 

- cái cách ông đi khoe viêc Tây đốt sạch nha cua ông là biêu hiên cụ thế ý chỉ “Tha hi sinh tất ca chứ 
không chiu mất nước” cua người nông dân lao động bình thương. 

- Viêc ông kế ranh rọt về trân chống càn ơ lang chợ Dầu thế hiên rõ tinh thần kháng chiến và niềm tự 
hào về làng kháng chiến cua ông. 

3. Nhân vật ông Hai đe lại một dấu ấn không phai mờ là nhờ nghê thuật miêu ta tâm lí tỉnh cách 
và ngôn ngữ nhân vât cua người nông dân dưới ngòi bút cua Kim Lân. 

- Tac gia đặt nhân vât vào những tình huống thư thách bên trong đê nhân vât bôc lộ chiều sâu tâm 
trang. 

- Miêu ta rất cụ thế, gợi cam các diễn biến nôi tâm qua ý nghi, hành vi, ngôn ngữ đổi thoai va độc 
thoại. 

- Ngôn ngữ cua Ồng Hai vừa có nét chung cua người nông dân lại vừa mang đâm cá tỉnh nhân vât 
nên rất sinh động. 

c-Kết bài: 

- Qua truyện ngắn Làng ngưoi đpc thấm thỉa tình yêu làng, yêu nước rất môc mạc, chân thanh mà vô 
cùng sâu năng, cao quý trong nhũng người nông dân lao đông bình thương. 

- Sự mơ rộng va thống nhất tình yêu quê huơng trong tình yểu đất nước là nét mới trong nhân thức va 
tình cam cua quần chúng cách mang mà văn hoe thời kháng chiến chống Pháp đã chú trong làm nối 
bât. Truyên ngắn Lang cua Kim Lân la một trong những thanh công đáng quý. 


Tiết 3 + 4 LẶNG LẼ SA PA 

-Nguyền Thành Long- 

A. TÓM TÂTKIÉN THỬC co BẢN: 

1. Tác giả: 

- Nguyền Thành Long (1925 - 1991) quê ở huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, Viết văn tù’ thời kì 
kháng chiến chống Pháp. Ông là cây bút chuyên viết truyện ngan và kí. 


100 




- Nguyền Thành Long là một cây bút cần mẫn và nghiêm túc trong lao động nghệ thuật, lại rất coi 
trọng thâm nhập thực tế đời sống. Sáng tác của ông hầu như chi viết về nhũng vẻ đẹp bình dị cúa con 
người và thiên nhiên đất nước. 

2. Tác phẩm “Lặng lẽ Sa Pa”: 

Truyện ngắn “Lặng lẽ Sa Pa ” là kết quả của chuyến đi lên Lào Cai trong mùa hè năm 1970 của tác 
giả. Truyện rút từ tập “Giữa trong xanh” in năm 1972. 

a. Nội dung: 

Khắc họa thành công hình ảnh nhừng người lao động bình thường mà tiêu biếu là anh thanh niên 
làm công tác khí tượng ở một mình trên đinh núi cao. 

h. Nghệ thuật: 

- Xây dựng tình huống họp lí, cách kế chuyện tụ' nhiên, có sự kết họp giữa tự sự, trừ tình với bình 
luận. 

c. Chủ đề: 

Khăng định vẻ đẹp của con người lao động và ý nghĩa của những công việc thầm lặng. Niềm hạnh 
phúc của con người trong lao động có ích. 

B. CÁC DANG ĐÈ: 

1. Dạng 2 hoặc 3 điểm: 

* Del: 

Hãy tóm tắt truyện ngắn “Lặng lẽ Sa Pa ” của Nguyễn Thành Long. 

* Gợi ỷ: 

Một họa sĩ già trước khi nghi hun đã có một chuyến đi thực tế ở vùng cao Tây Bắc. Trên chuyến xe, 
ông ngồi cùng hàng ghế với cô kĩ sư trẻ lên nhận công tác ở Lai Châu. Đen Sa Pa, bác lái xe dừng lại 
lấy nước và nhân tiện giới thiệu với họa sĩ “một trong nhũng người cô độc nhất thế gian”. Đó là anh 
thanh niên trông coi trạm khí tượng trên đỉnh Yên Son 2600 mét. 

Cuộc gặp gõ' giữa bác lái xe, họa sĩ già, cô kĩ SU' trẻ và anh thanh niên diễn ra rất vui vẻ, cảm động. 
Anh thanh niên hào húng giới thiệu với khách về công việc hằng ngày của mình - nhũng công việc âm 
thầm nhung vô cùng có ích cho cuộc sống. Họa sĩ già phát hiện ra phấm chất đẹp đẽ, cao quý của anh 
thanh niên nên đã phác họa một bức chân dung. Qua lời kế của anh, các vị khách còn được biết thêm 
về rất nhiều gưong sáng trong lao động, sản xuất, đem hết nhiệt tình phục vụ sự nghiệp xây dụng và 
chiến đấu bảo vệ Tố quốc. 

2. Dạng đề 5 hoặc 7 điếm: 

* Đe l: 

Cảm nghĩ của em về nhân vật anh thanh niên trong truyện “Lặng lẽ Sa Pa ” của Nguyễn Thành 
Long. 

* Gợi ỷ: 

a. Mở hài: 

- Giới thiệu chung về tác giả và hoàn cảnh ra đời tác phấm: 

+ Tác giả: - Nguyền Thành Long (1925 — 1991) quê ở huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, Viết 
văn từ thời kì kháng chiến chống Pháp. 

- Ong là cây bút chuyên viết truyện ngắn và kí. Ông là một cây bút cần mần và nghiêm túc trong 
lao động nghệ thuật, lại rất coi trọng thâm nhập thực tế đời sống. Sáng tác của Nguyễn Thành Long 
hầu như chỉ viết về nhũng vé đẹp bình dị của con người và thiên nhiên đất nước. 

+ Tác phâm “ Lặng lẽ Sa Pa 

Truyện ngắn “Lặng lẽ Sa Pa ” là kết quả của chuyến đi lên Lào Cai trong mùa hè năm 1970 của tác 
giả. Truyện rút từ tập “Giữa trong xanh ” in năm 1972. 

- Cảm nhận chung về nhân vật anh thanh niên. 

h. Thân hài: 

- Anh thanh niên là nhân vật trung tâm của truyện, chỉ xuất hiện trong giây lát nhưng vần là điếm 
sáng nối bật nhất trong bức tranh mà tác giả thế hiện. 


101 



- Hoàn cảnh sống và làm việc: một mình trên đỉnh Yên Sơn cao 2600 mét, với công việc “đo gió, 
đo mưa, đo nắng, tính mây, đo chấn động mặt đất, dự vào việc báo trước thời tiết hằng ngày”. Công 
việc đòi hỏi phải tỉ mỉ, chính xác và có tinh thần trách nhiệm cao. 

- Gian khố nhất đối với anh là phải sống trong hoàn cảnh cô độc, một mình trên đỉnh núi cao hàng 
tháng hàng năm. Điều ấy khiến anh trở thành một trong những người “cô độc nhất thế gian” và thèm 
người đến nồi thỉnh thoảng phải ngăn cây chặn đường dừng xe khách qua núi đế gặp người trò chuyện. 

- Ý thức công việc và lòng yêu nghề của mình. Thấy được công việc lặng thầm này là có ích cho 
cuộc sống và cho mọi người (cụ thế khi ấy là phục vụ cho cuộc kháng chiến chống Mĩ; Góp phần bắn 
rơi nhiều máy bay Mĩ trên cầu Hàm Rồng, Thanh Hóa). Anh thấy cuộc sống và công việc của mình 
thật có ý nghĩa, thật hạnh phúc. 

- Yêu sách và rất ham đọc sách - nhừng người thầy, người bạn tốt lúc nào cũng sằn sàng bên anh. 

- Anh không cảm thấy cô đơn vì biết tô chức, sắp xếp cuộc sống khoa học, ngăn nắp, chủ động, 
ngoài công việc anh còn chăm hoa, nuôi gà, nhà cửa và nơi làm việc nhỏ nhắn, xinh xắn, gọn gàng và 
khá đẹp. 

- Ớ người thanh niên ấy còn có nhũng nét tính cách và phấm chất rất đáng quí: sự cởi mở, chân 
thành, rất quí trọng tình cảm con người, khao khát gặp gờ mọi người. 

- Anh còn là người rất khiêm tốn, thành thực. Cảm thấy công việc và nhừng lời giới thiệu nhiệt tình 
của bác lái xe về mình là chưa xứng đáng, đóng góp của mình chỉ là bình thường nhỏ bé so với bao 
nhiêu người khác. Khi ông họa sĩ muốn kí họa chân dung, anh tù - chối, e ngại và giới thiệu những 
người khác cho ông vè. 

- Anh còn là người rất ân cần chu đáo, hiếu khách: Trao gói tam thất cho bác lái xe, tiếp đón nồng 
nhiệt, chân thành tự’ nhiên với ông học sĩ và cô kĩ sư, tặng hoa, tặng làn trứng tươi cho hai vị khách 
quí... 

c. Kết bài: 

Chi qua một cuộc gặp gõ' ngắn ngủi, qua cảm nhận của các nhân vật khác, chân dung tinh thần của 
người thanh niên làm công tác khí tượng kiêm vật lí địa cầu đã hiện lên rõ nét và đầy sức thuyết phục 
với những phấm chất tốt đẹp, trong sáng về tinh thần, tình cảm, cách sống và những suy nghĩ về nghề 
nghiệp, cuộc sống. Đó là một trong những con người lao động trẻ tuôi, làm công việc lặng lè mà vô 
cùng cần thiết, có ích cho nhân dân, đất nước. 

c BÀI TẬP VÈ NHÀ: 

1. Dạng đề 2 hoặc 3 điếm: 

* Đe 2: 

Đóng vai nhân vật cô kĩ sư kê lại giây phút chia tay giữa ha người - anh thanh niên, ông họa sĩ và 
cô kĩ sư. 

* Gơi ý: 

Nghe tiếng chàng trai kêu to: “Trời ơi, chỉ còn có năm phút!” và sau đó là một giọng cười nhưng 
đầy tiếc rẻ, tôi cũng cảm thấy giật mình, bâng khuâng.. .Cuộc chia tay của chúng tôi đã đến rồi ư? Sao 
nhanh thế? Tôi và chàng trai kia đã nói gì được với nhau đâu? 

Bồng chàng trai chạy ra sau nhà, rồi trở lại ngay với một cái làn trên tay. Nhà họa sĩ già tặc lưỡi 
đứng dậy. Tôi cũng đứng lên, chọt thấy lúng túng, bèn đưa tay đặt lại chiếc ghế, rồi thong thả đi đến 
chỗ nhà họa sĩ. Đúng lúc ấy, chàng trai kêu lên: 

- Ô! Cô còn quên chiếc mùi soa đây này! 

Tôi nhẹ nhàng quay lại, nhưng dường như không muốn đe tôi phải khó nhọc trở lại bàn, chàng trai 
đã nhanh chân bước tới, cầm chiếc khăn tay còn vo tròn cặp giữa cuốn sách, đi tới chỗ tôi đang đứng 
và đưa tận tay cho tôi.Tôi thực sự bối rối, nhận lại chiếc khăn và quay vội đi. 

Nhà họa sĩ già đã bước tới bậu cửa, bồng quay lại chụp lấy tay chàng trai lắc mạnh: 

- Chào anh! Chắc chắn rồi tôi sẽ trở lại! Tôi ở với anh ít hôm được chứ? 

Tôi cũng lặng lẽ bước tới chồ chàng trai, chìa bàn tay của mình ra trước mặt anh. Anh nắm lấy bàn 
tay của tôi, bóp nhẹ. Hình như anh hơi run thì phải! Và không hiêu sao, tôi cũng cảm thấy lòng mình 
xốn xang, hồi hộp lạ lùng? Tôi nhìn thắng vào mắt anh, không nói... anh cũng im lặng nhìn tôi... 
nhưng dường như chúng tôi đã nói với nhau tất cả... Tôi bóp nhẹ bàn tay của anh, thì thầm: 


102 



- Chào anh... 

*Để 3: 

Ngoài những nhân vật xuất hiện trực tiếp trong truyện “Lặng lẽ Sa Pa” còn có những nhân vật nào 
xuất hiện gián tiếp qua lời kế của anh thanh niên? Nhận xét của em về họ? 

* Gợi y: 

+ Ông bố “ tuyệt lắm ”, cả hai bố con cùng xung phong ra mặt trận. 

+ Ông kĩ su vu'ờn rau ở SaPa. 

+ Anh bạn ở trạm khí tuợng Phan - xi - păng. 

+ Anh kĩ su lập bản đồ sét. 

Không xuất hiện trực tiếp mà chỉ qua lời kế của anh thanh niên. Đó cũng là nhừng con nguời sống 
và làm việc lặng lẽ, cô độc mà say mê quên mình vì công việc, vì mọi nguời dưới bầu trời SaPa lặng 
lẽ. 

Họ góp phần thế hiện chú đề của truyện: Khắng định vẻ đẹp của con người lao động và ý nghĩa của 
những công việc thầm lặng. Niềm hạnh phúc của con người trong lao động có ích. 

2. Dạng đề 5 hoặc 7 điếm : 

* Đề 2: 

Cảm nhận của em về truyện ngan “Lặng lẽ SaPa ” của Nguyễn Thành Long. 

* Gợi ỷ: 

a. Mở hài: Giới thiệu chung về tác giả, hoàn cảnh ra đời tác phâm. 

+ Tác giả: Nguyền Thành Long (1925 — 1991) quê ở huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, viết văn 
từ thời kì kháng chiến chống Pháp. 

- Ong là cây bút chuyên viết truyện ngắn và kí. Ông là một cây bút cần mần và nghiêm túc trong 
lao động nghệ thuật, lại rất coi trọng thâm nhập thực tế đời sống. Sáng tác của Nguyễn Thành Long 
hầu như chỉ viết về nhũng vẻ đẹp bình dị của con người và thiên nhiên đất nước. 

+ Tác phâm: 

Truyện ngắn “ Lặng lẽ SaPa ” là kết quả của chuyến đi lên Lào Cai trong mùa hè năm 1970 của tác 
giả. Truyện rút từ tập “Giữa trong xanh ” in năm 1972. 

+ Cảm nhận chung của em về truyện ngan Lặng lẽ Sa Pa. 

h. Thân hài: 

- Truyện ngan “ Lặng lẽ SaPa ” viết về nhừng con người sống đẹp, có ích cho đời, có lí tưởng ước 
mo, niềm tin yêu vũng bền vào nghề nghiệp, kiến thức, trình độ khoa học mà nhân vật anh thanh niên 
là hiện thân vẻ đẹp đó. 

- Nhân vật anh thanh niên, ở tuôi đời hai mưoi bảy tự nguyện rời nơi phồn hoa đô hội lên công tác 
ở đinh núi Yên Sơn cao 2600m. Điều kiện làm việc vô cùng khắc nghiệt, vất vả nhưng bằng lòng yêu 
nghề, tình yêu cuộc sống đã khiến anh quyết định gắn bó với công việc khí tượng kiêm vật lí địa cầu. 

- Khó khăn nhất mà anh phải vượt qua chính là sự cô đơn lạnh lẽo đến mức “thèm người ” và được 
bác lái xe mệnh danh là “người cô độc nhất thế gian 

- Ngoài là người có học thức, có trình độ, anh thanh niên còn có một tâm hồn trong sáng, yêu đời, 
yêu cuộc sống. 

- Có niềm vui đọc sách, trồng rau, trồng hoa, nuôi gà cải thiện cuộc sống. Biết sắp xếp công việc, 
cuộc sống một cách ngăn nắp, chủ động. 

- Ớ anh thanh niên còn toát lên bản tính chân thành, khiêm tốn, cởi mở, hiếu khách, luôn biết sống 
vì mọi người. 

- Qua lời kế của anh thanh niên, ông kĩ sư nông nghiệp ở vườn ươm su hào, anh kĩ sư lập bản đồ 
chống sét... đều là những người sống thầm lặng trên mảnh đất SaPa mà lao động cần mẫn, say mê 
quên mình vì công việc. 

- Bác lái xe trong vai người dần truyện là điếm dừng cho mọi cuộc gặp gỡ. Tạo nên sự hấp dần, tò 
mò tìm hiếu của người đọc. Ông họa sĩ là nhân vật hóa thân của nhà văn - người xem đây là một 
chuyến đi may mắn trong cuộc đời nghệ thuật của mình. Cô kĩ sư đã phát hiện ra nhiều điều mới mẻ 
trong chuyến đi đầu đời. 


103 



- Nghệ thuật: Xây dựng tình huống họp lí, cách kế chuyện tự nhiên, có sự kết họp giừa tự sự, trữ 
tình với bình luận. 
c. Kết bài: 

Nguyễn Thành Long đã góp một tiếng nói ca ngợi cuộc sống và tái hiện một cách đầy đủ những vẻ 
đẹp của con người. Khang định vẻ đẹp của con người lao động và ý nghĩa của những công việc thầm 
lặng. Niềm hạnh phúc của con người trong lao động có ích. 


Tiết 5 + 6 


CHIẾC LƯỢC NGÀ 

- Nguyễn Quang Sáng- 


A. TÓM TÂT KIẾN THỨC cơ BẢN: 

1. Tác giả: 

- Nguyễn Quang Sáng 1932, quê ở An Giang. Ông là nhà văn quân đội trưởng thành trong quân 
ngũ tò hai cuộc kháng chiến của dân tộc, chuyên viết về cuộc sống và con người Nam Bộ. 

2. Tác phâm “Chiếc lược ngà”. 

a. Nôi dung: 

Truyện đã diễn tả một cách cảm động tình cha con thắm thiết, sâu nặng của cha 
con ông Sáu trong hoàn cảnh éo le của chiến tranh. Qua đó tác giả khăng định và ca ngợi tình 
cảm cha con thiêng liêng như một giá trị nhân bản sâu sắc, nó càng cao đẹp trong những cảnh 
ngộ khó khăn. 

b. Nghê thuât: 

Cốt truyện chặt chè, tình huống bất ngờ nhung họp lý. Truyện thành công trong việc 
miêu tả tâm lí và xây dụng tính cách nhân vật. 

c. Chủ đề: 

Tình cha con sâu sắc và cảm động của người chiến sĩ Cách mạng trong cuộc kháng chiến 
chống kẻ thù xâm lược, bảo vệ Tố quốc. 

B. CÁC DANG ĐẺ: 

1. Dạng đề 2 đến 3 điếm: 

Đề i: 

Chi tiết bé Thu trong truyện “Chiếc lược ngà” của Nguyễn Quang Sáng không nhận cha khi anh Sáu 
đi kháng chiến trở về thăm nhà gợi cho em suy nghĩ gì? 

Gợi ỷ: 

a, Mở đoạn 

- Giới thiệu vài nét về Nguyền Quang Sáng và truyện ngắn “Chiếc lược ngà”. 

b , Thân đoạn 

- Hoàn cảnh của câu chuyện: Do chiến tranh hai cha con chưa bao giờ gặp mặt, tám năm sau, ông 
Sáu về thăm nhà trước khi đi nhận công tác mới, ông được gặp con, nhưng bé Thu nhất định không 
nhận ông Sáu là cha. 

- Tình cảm của ông Sáu dành cho con. 

- Tình cảm của bé Thu dành cho ông Sáu. 

c, Kết đoạn 

- Khái quát nội dung và nghệ thuật của truyện. 

- Nêu suy nghĩ của bản thân. 

2. Dạng đề 5 đến 7 điểm: 

Đề 1: 

Phát biếu cảm nghĩ của em về nhân vật bé Thu trong truyện ngắn “Chiếc lược ngà” của 
Nguyền Quang Sáng. 

1. Mỏ’ bài: 

Giới thiệu được tác giả, tác phâm và nhân vật bé Thu với tài năng miêu tả tâm lý nhân vật. 


104 




- Cảm nhận chung về nhân vật bé Thu. 

2. Thân bài: 

Phân tích diễn biến tâm lý của nhân vật bé Thu - nhân vật chính của đoạn trích “Chiếc lược ngà” 
một cô bé hồn nhiên ngây thơ, có cá tính bướng bỉnh nhung yêu thương ba sâu sắc. 

- Khái quát được cảnh ngộ của gia đình bé Thu, đất nước có chiến tranh, cha đi công tác khi Thu 
chưa đầy một tuôi, lớn lên em chưa một lần gặp ba được ba chăm sóc yêu thương, tình yêu Thu dành 
cho ba chỉ gứi trong tấm ảnh ba chụp chung cùng má. 

- Diễn biến tâm lý của bé Thu trước khi nhận anh Sáu là cha: 

+ Yêu thương ba nhung khi gặp anh Sáu, trước nhũng hành động vội vã thái độ xúc động, nôn 
nóng của cha.. .Thu ngạc nhiên lạ lùng, sợ hãi và bỏ chạy....những hành động chứa đụng sự lảng tránh 
đó lại hoàn toàn phù họp với tâm lí trẻ thơ bởi trong suy nghĩ của Thu anh Sáu là người đàn ông lạ lại 
có vết thẹo trên mặt giần giật dề sợ. 

+ Trong hai ngày sau đó Thu hoàn toàn lạnh lùng trước nhũng cử chi đầy yêu thưong của cha, nó 
cự tuyệt tiếng ba một cách quyết liệt trong nhũng cảnh huống mời ba vào ăn com, xử lí nồi cơm sôi, và 
thái độ hất tung cái trúng cá trong bữa com...Từ cự tuyệt nó đã phản ứng mạnh mẽ....nó căm ghét 
cao độ người đàn ông măt thẹo kia, nó tức giận, và khi bị đánh nó đã bỏ đi một cách bất cần.... đó là 
phản úng tâm lí hoàn toàn tự nhiên của một đứa trẻ có cá tính mạnh mẽ... Hành động tưởng như vô lễ 
đáng trách của Thu lại hoàn toàn không đáng trách mà còn đáng thưong, bởi em còn quá nhỏ chưa 
hiêu được nhũng tình thế khắc nghiệt éo le của đời sống. Đằng sau nhũng hành động ấy ấn chứa cả 
tình yêu thương ba,sự kiêu hãnh của trẻ thơ về một tình yêu nguyên vẹn trong sáng mà Thu dành cho 
ba. 

- Diễn biến tâm lý của Thu khi nhận ba: 

+ Sự thay đôi thái độ đến khó hiêu của Thu, không ưong bướng mà buồn rầu nghĩ ngợi sâu xa, ánh 
mắt cử chỉ hành động của bé Thu như thê hiện sự ân hận, sự nuối tiếc, muốn nhận ba nhung e ngại vì 
đã làm ba giận. 

+ Tình yêu thương ba được bộc lộ hối hả ào ạt mãnh liệt khi anh Sáu nói “Thôi ba đi nghe con”. 
Tình yêu ấy kết đọng trong âm vang tiếng Ba trong nhũng hành động vội vã: Chạy nhanh như con sóc, 
nhảy thót lên, hôn ba nó cùng khắp, trong lời ước nguyện mua cây lược, tiếng khóc nức nở...Đó là 
cuộc hội ngộ chia tay đầy xúc động, thiêng liêng đã tác động sâu sắc đến bác Ba, mọi người ... 

+ Sự lý giải nguyên nhân việc hiếu lầm của bé Thu đựợc tác giả thế hiện thật khéo léo đó là do vết 
thẹo trên mặt người ba khi hiếu ra sự thực Thu “nằm im lăn lộn thở dài như người lớn”, vết thẹo 
không chi gây ra nồi đau về thê xác mà còn hằn nên nỗi đau về tinh thần gây ra sự xa cách hiếu lầm 
giữa cha con bé Thu. Nhung chiến tranh dù có tàn khốc bao nhiêu thì tình cảm cha con anh Sáu càng 
trở lên thiêng liêng sâu lặng. 

- Khăng định lại vấn đề: Ngòi bút miêu tả tâm lý khắc hoạ tính cách nhân vật tinh tế thế hiện được 
ở bé Thu một cô bé hồn nhiên ngây thơ, mạnh mẽ cứng cỏi yêu ghét rạch ròi. Trong sự đối lập của 
hành động thái độ trước và sau khi nhân ba lại là sự nhất quán về tính cách về tình yêu thương ba sâu 
sắc. 

- Nhừng năm tháng sống gắn bó với mảnh đất Nam Bộ, trái tim nhạy cảm, nhân hậu, am hiêu tâm 
lý của trẻ thơ đã giúp tác giả xây dựng thành công nhân vật bé Thu. 

- Suy nghĩ về đời sống tình cảm gia đình trong chiến tranh, trân trọng tình cảm gia đình trong 
cuộc sống hôm nay. 

3. Kết bài: 

Khắng định thành công, đồng thời bộc lộ ấn tượng sâu đậm nhất về nhân vật cũng như toàn bộ 
tác phẩm. 

c. BÀI TÂP VÈ NHÀ : 

1. Dạng đề 2 đến 3 điểm 

Đề ì : 

Tóm tắt truyện ngan “Chiếc lược ngà ” của Nguyễn Quang Sáng. 

Gơi v: 


105 



Anh Sáu thoát li đi kháng chiến từ lúc đứa con gái chưa đầy một tuối. Vì hoàn cảnh công tác, 8 
năm sau anh có dịp ghé thăm nhà. 

Anh càng muốn gần con thì đứa bé càng lạnh lùng xa cách, không chịu nhận anh là ba. Vì thấy anh 
khác xa vói tấm ảnh chụp chung với má trước đây. 

Nhò' bà ngoại giải thích về vết thẹo do đạn thù bắn trên mặt cha nó, bé Thu mói chịu nhận ba vào 
thời diêm anh Sáu phải lên đường. 

ơ chiến khu, anh kì công làm cho con gái chiếc lược bằng miếng ngà voi với hi vọng sẽ trao được 
tận tay con. Nhưng anh Sáu đã hi sinh trong một trận giặc càn. Trước lúc anh nhắm mắt, bác Ba - một 
đồng đội thân thiết hứa sẽ đưa giùm anh chiếc lược cho con gái. Lúc nhận được chiếc lược thì bé Thu 
đã trở thành một cô giao liên dũng cảm. 

1. Dang đề 5 đến 7 điếm 

Đề 2 : 

Cảm nhận của em về truyện ngắn “Chiếc lược ngà ” của Nguyền Quang Sảng. 

1. Mỏ’ bài: 

- Giới thiệu được tác giả, tác pham: 

- Nguyễn Quang Sáng 1932, quê ở An Giang. Ông là nhà văn quân đội trưởng thành trong quân 
ngũ tù' hai cuộc kháng chiến của dân tộc, chuyên viết về cuộc sống và con người Nam Bộ. 

- Truyện “Chiếc lược ngà” sáng tác năm 1966 tại chiến trường miền Tây Nam bộ, kế về tình 
cha con vô cùng cảm động của người cán bộ cách mạng. 

- Nêu khái quát cảm nhận về truyện. 

2. Thân bài: 

- Cuộc gặp gõ' của hai cha con sau 8 năm xa cách: 

+ Anh Sáu thoát li đi kháng chiến từ lúc đứa con gái chưa đầy một tuôi. Vì hoàn cảnh công tác, 8 
năm sau anh có dịp ghé thăm nhà. 

+ Anh vui mừng khôn xiết, muốn bày tỏ tình cảm yêu thưoưg, âu yếm đối với con. 

+ Ngược lại, bé Thu đối với anh như người xa lạ: SỌ' hãi, xa lánh, dù má giải thích thế nào đi nừa, 
bé vẫn dứt khoát không nhận cha. 

+ Bừa com đoàn tụ, anh Sáu gắp cho con miếng trúng cá, bé Thu vùng vằng hất xuống đất. Anh 
Sáu nôi giận đánh con một cái vào mông. Bé Thu giận, chèo xuồng sang sông với bà. 

Cảnh chia tay cảm động: 

+ Trong phút chia tay, tình yêu thưong và nỗi khát khao được gặp cha bùng dậy trong lòng bé Thu 
khiến bé hối hả, cuống quýt bày tỏ tình cảm của mình. 

+ Bé bật kêu lên tiếng gọi “ba”, chạy tới ghì lấy cố ba không rời, khóc nức nở, không cho ba đi 
nữa. 

+ Chứng kiến cảnh này, ai cũng xúc động, xót xa. Bác Ba (bạn của anh Sáu) “bỗng thấy khó thở 
như có bàn tay ai nắm lấy trái tim”. 

3. Kết bài: 

- Truyện “Chiếc lược ngà” đã diễn tả chân thực tình cha con thắm thiết, sâu nặng trong hoàn cảnh 
chiến tranh, tình cảm ấy càng thiêng liêng, ngời sáng. 

- Ân dưới câu chuyện được kế một cách khách quan là tiếng nói lên án chiến tranh xâm lược gây 
bao đau khố cho con người. 


Tiết 7 + 8 

A. TÓM TẢTKIÉN THỨC cơ BẢN 


BẾN QUÊ 

- Nguyễn Minh Châu- 


l.Tác giả: 


106 




- Nguyền Minh Châu (1930- 1989) quê ở huyện Quỳnh Lun, tinh Nghệ An, gia nhập quân 
đội trong thời kì kháng chiến chống Pháp và trở thành cây bút xuất sắc của văn học Việt Nam thời kì 
kháng chiến chống Mĩ. 

- Sau năm 1975, bằng nhũng tìm tòi đôi mới sâu sắc về văn học nghệ thuật, đặc biệt là về 
truyện ngan, Nguyễn Minh Châu trở thành một trong nhừng người mở đưòng cho công cuộc đối mới 
văn học. Ben quê là một trong nhừng truyện ngắn được viết trong giai đoạn đó. 

2. Tác phẩm: 

a. Nội dung: Truyện chứa đựng những suy nghĩ, trải nghiệm sâu sắc của nhà văn về con người 
và cuộc đòi, thức tỉnh ở mọi người sự trân trọng những vẻ đẹp và giá trị bình dị, gần gũi của gia đình 
của quê hương. 

b. Nghệ thuật: Ket họp tự sự với miêu tả và biếu cảm trong một cốt truyện giàu yếu tố tâm lí. 

c. Chủ đề: Bằng việc đặt nhân vật vào tình huống có tính nghịch lí, truyện Ben quê phát hiện 
một điều có tính quy luật: trong cuộc đời, con người khó tránh khỏi những điều vòng vèo, 
chùng chình, đồng thời thức tỉnh nhũng giá trị và vẻ đẹp đích thực của đời sống ở nhũng cái 
gần gũi, bình thưòng mà bền vũng. 

B. CẢCDANGĐÈ 

1. Dạng đề 2 đến 3 điếm 
Đề 1: 

Viết một đoạn vãn ngắn (khoảng từ 12 đến 15 dòng) nhận xét về nghệ thuật miêu tả thiên 
nhiên của tác giả qua cách nhìn của nhân vật Nhĩ trong hai đoạn đầu truyện ngắn Ben quê của 
Nguyền Minh Châu. 

Gol v: 

1. Mỏ’ đoạn: 

- Giới thiệu khái quát cảm nhận của Nhĩ về vẻ đẹp của thiên nhiên trong một buối sáng 
đầu thu được nhìn từ khung cửa sổ nhà mình trong truyện ngắn Ben Quê của Nguyễn 
Minh Châu. 

2. Thân đoạn: 

- Cảnh vật được miêu tả theo tầm nhìn của nhân vật Nhĩ, từ gần đến xa, tạo thành một 
không gian có chiều sâu, rộng. 

- Miêu tả tỉ mỉ từng chi tiết màu sắc: 

+ Màu hoa bằng lăng 
+ Màu nước sông Hồng 
+ Màu của bãi bồi bên kia sông 

3. Ket đoạn: Cảnh vật thiên nhiên trong buối sáng đầu thu được cảm nhận bằng nhũng cảm xúc 
tinh tế qua cái nhìn của Nhĩ hiện ra với vé đẹp riêng, sinh động, gợi cảm, rất bình di, gần gũi, thân 
quen. 

3. Dạng đề 7 điểm 

Đe 1 Những suy nghĩ và trải nghiệm của nhân vật Nhĩ qua cảnh vật thiên nhiên và con người nơi 
bến quê trong truyện ngắn Bến quê của Nguyễn Minh Châu. 


107 



Dàn bài 

1. MỞ bài: 

- Nguyền Minh Châu là cây bút xuất sắc của văn học Việt Nam thời kì kháng chiến chống Mĩ. Sau 
năm 1975, bằng nhừng tìm tòi đôi mới sâu sắc về văn học nghệ thuật, đặc biệt là về truyện ngan, 
Nguyền Minh Châu trở thành một trong những nguời mở đuờng cho công cuộc đối mới văn học. 

- Ben quê được xuất bản năm 1985. Với cốt truyện rất bình di nhưng truyện chứa đựng những suy 
nghĩ, trải nghiệm sâu sắc của nhà văn về con người và cuộc đời, thức tỉnh ở mọi người sự trân 
trọng những vẻ đẹp và giả trị bình dị, gần gũi của gia đình của quê hương. 

2. Thân bài: 

* Giới thiêu chung về nhân vật Nhĩ: 

- Nhĩ là một con người từng trải và có địa vị, đi rộng biết nhiều “ Suốt đời Nhĩ đã từng đì 
tới không sót một xó xính nào trên trái đất”, anh đã tùng in gót chân khắp mọi chân trời xa lạ, Có thế 
nói bao cảnh đẹp những nơi phồn hoa đô hội gần xa, những miếng ngon nơi đất khách quê người, anh 
đã được thưởng thức, nhưng những cảnh đẹp gần gũi, những con người tình nghĩa thân thuộc nơi quê 
hương cho đến ngày tháng năm ốm đau trên gương bệnh khi sắp từ giã cõi đời anh mới cảm thấy một 
cách sâu sắc, cảm động 

a. Nhũng suy nghĩ, trải nghiệm của nhân vật Nhĩ qua cảnh vật nơi bến quê: 

- Qua của sô nhà mình nhĩ cảm nhận được trong tiết trời lập thu vẻ đẹp của hoa bằng lăng 
“đậm sắc hơn ”. Sông Hồng “màu đỏ nhạt, mặt sông như rộng thêm ra ”, bãi bồi phù sa lâu đời ở bên 
kia sông dưới những tia nang sớm đầu thu đang phô ra “một thứ màu vàng thau xen với màu xanh 
non. ..” và bầu trời, vòm trời quê nhà “như cao hơn ” 

- Nhìn qua cửa sô nhà mình, Nhĩ xúc động trước vẻ đẹp của quê hương mà trước đây anh đã 
ít nhìn thấy và cảm thấy, phải chăng vì cuộc sống bận rộn, tất tả ngược xuôi hay bởi tại vô tình mà 
quên lãng 

=> Nhắc nhỏ’ ngưòi đọc phải biết gắn bó, trân trọng những cảnh vật quê hưong vì 
những cái đó là là máu thịt là tâm hồn của mỗi chúng ta. 

b. Tình cảm và sự quan tâm của vợ con với Nhĩ: 

* Nhĩ bị ốm đau nằm liệt gường, Nhĩ được vợ con chăm sóc tận tình, chu đáo 
- Liên, vợ Nhĩ tần tảo, giàu đức hi sinh khiến Nhĩ cảm động “Anh cứ yên tâm. vất vả ton kém 
đến bao nhiêu em và các con cũng chăm lo cho anh được ” “ tiếng bước chân rón rén quen thuộc ” 
của người vợ hiền thảo trên “những bậc go mòn lõm ” và “lần đầu tiên anh thay Liên mặc tấm áo vả ” 
Nhĩ đã ân hận vì sự vô tình của mình với vợ. Nhĩ hiêu ra rằng: Gia đình là điếm tựa vững chắc nhất 
của cuộc đời mồi con người, 

- Tuấn là đứa con thứ hai của Nhĩ. Nhĩ đã sai con đi sang bên kia sông “qua đò đặt chân 
lên bờ bên kia, đi chơi loanh quanh rồi ngồi suổng nghỉ chân ở đâu đó một lát, rồi về”. Nhĩ muốn con 
trai thay mặt mình qua sông, đế ngắm nhìn cảnh vật thân quen, bình di mà suốt cuộc đời Nhĩ đã lãng 
quên. 

+ Tuấn “đang sà vào một đảm người chơi phả cờ thế trên hè pho ” mà quên mất việc bố 
nhờ, khiến Nhĩ nghĩ một cách buồn bã “cớ/7 người ta trên đường đời khó tránh khỏi những điều vòng 
vèo hoặc chùng chình ” đế đến châm hoặc không đạt được mục đích của cuộc đời. 

c. Quan hệ của Nhĩ với những người hàng xóm: 

- Bọn trẻ: “Cả bọn trẻ xúm vào, chủng giúp anh đặt một bàn tay lên bậu của sô, kê cao 
dưới mông anh bằng cả một chiếc chăn gập lại rồi sau đó mới bê cái chồng gối đạt sau lưng ” 


108 



- Ông cụ giáo Khuyến “Đã thành lệ, buôi sảng nào ông cụ già hàng xóm đi xếp hàng mua 
háo về cũng ghé vào hỏi thăm sức khỏe của Nhĩ” 

=> Đó là một sự giúp đỡ vô tư, trong sáng, giàu cảm thông chia sẻ, giản dị, chân thực. 

2. Kết luận 

- Khăng định sự phát hiện và trân trọng những vẻ đẹp gần gũi và bình dị của cuộc sống và 
tình yêu cuộc sống mãnh liệt của nhân vật Nhĩ. 

c. BÀI TÂP VỀ NHÀ 

1. Dạng đề 2 đến 3 điếm 
Đề 2 

Hãy tóm tắt truyện ngắn “Ben quê” hằng một đoạn văn khoảng 15 dòng. 

Gọi ỷ ( về nhà) 

Nhĩ từng đi khắp mọi nơi trên thề giới nhưng cuối đời lại bị cột chặt vào giường bệnh bởi 
một căn bệnh hiếm nghèo. Nhưng cũng chính vào thời diêm ấy, Nhĩ đã phát hiện ra vùng đất bên kia 
sông, nơi bến quê quen thuộc, một vẻ đẹp bình dị và hết sức quyến rũ , từ màu hoa bằng lăng, màu 
nước sông Hồng, vùng bãi bồi phù xa bên bò' sông Hồng... Cũng như đến lúc nằm liệt giường, nhận 
được sự săn sóc tận tình của vợ, Nhĩ mới cảm nhận hết được nồi vất vả, sự tần tảo, tình yêu và đức hi 
sinh thầm lặng của vợ mình. Nhĩ cũng nhận được sự quan tâm của chăm sóc của nhũng người hàng 
xóm như của bọn trẻ con sống cùng nhà, của cụ giáo Khuyến... Nhĩ vô cùng khao khát được một lần 
đặt chân lên bờ bãi bên kia sông, cái miền đất thật gần gũi nhưng đã trở nên rất xa vời đối với anh. Nhĩ 
nhờ Tuấn - anh con trai thứ hai của mình đi sang bờ bên kia hộ bố. Nhung Tuấn đã sa vào một đám 
chơi phá cò' thế trên hè phố. Và anh đã chậm mất chuyến đò duy nhất trong ngày, không làm được điều 
người cha mong muốn. Điều đó đã giúp Nhĩ đã chiêm nghiệm được cái quy luật đầy vẻ nghịch lý của 
đời người: “...con người ta trên đường đời thật khó tránh được những cái điều vòng vèo hoặc chùng 
chình, [...]. Nhĩ thu hết sức tàn vẫy vầy khi thuyền chạm mũi bên kia sông. 

Đề 3 . 

Qua truyện ngắn “Ben quê ” của Nguyền Minh Châu, em rút ra được bài học gì cho bản thân ? 

Goi ý : 

Học sinh tự' rút ra bài học bô ích cho bản thân. Nhưng có thế dựa trên các ý sau: 

- Phải biết phát hiện và trân trọng những vẻ đẹp và giá trị bình dị gần gũi của cuộc sống của quê 
hương. 

- Phải biết tin yêu vào cuộc sống quanh ta và làm cho nó đẹp hơn... 

2. Dang đề 5 điềm 

Đồ 2 : Giới thiệu truyện ngắn Ben quê của Nhà vẫn Nguyễn Minh Châu. 

Goi ý: 

l.Tác giả: 

- Nguyền Minh Châu (1930- 1989) quê ở huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, gia nhập quân 
đội trong thời kì kháng chiến chống Pháp và trở thành cây bút xuất sắc của văn học Việt Nam thời kì 
kháng chiến chống Mĩ. 

- Sau năm 1975, sáng tác của Nguyễn Minh Châu, đặc biệt là về truyện ngắn, đã thế hiện 
những tìm tòi quan trọng về tư tưởng và nghệ thuât, góp phần đối mới văn học ở nước ta từ nhũng năm 
80 của thế kỉ XX đến nay. Ong được nhà nước truy tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ 
thuật (năm 2000) 


109 



2. Tác phẩm: 

- Truyện ngắn Ben quê in trong tập truyện cùng tên của Nguyễn Minh Châu xuất bản năm 1985. 

a. Nội dung: 

- Truyện chứa đựng những suy nghĩ, trải nghiệm sâu sắc của nhà văn về con người và cuộc 
đòi, thức tỉnh ở mọi người sự trân trọng nhừng vẻ đẹp và giá trị bình dị, gần gũi của gia 
đình của quê hương. 

b. Nghệ thuật: 

- Miêu tả tâm lí tinh tế, nhiều hình ảnh giàu tính biêu tượng, cách xây dựng tình huống, 
trần thuật theo dòng tâm trạng của nhân vật. 


Tiết 9 + 10 NHỮNG NGÔI SAO XA XÔI 

- Lê Minh Khuề- 

A. TÓM TÂTKIÉN THỨC co BẢN: 

1. Tác giả: 

- Lê Minh Khuê sinh năm 1949, quê ở huyện Tĩnh Gia, tinh Thanh Hoá. Từ một nữ sinh Trung 
học phô thông Lê Minh Khuê gia nhập đội thanh niên xung phong thời chống Mĩ cứu nước. Năm 1970 
chị bắt đầu viết văn.Trong nhừng năm chiến tranh, truyện của Lê Minh Khuê viết về cuộc sống chiến 
đấu của thanh niên xung phong (mà bản thân chị là thành viên) và bộ đội trên tuyến đường Trường 
Sơn đã gây được sự chú ý của bạn đọc. 

- Sau năm 1975, tác phâm của nhà văn bám sát những chuyến biến của đời sống xã hội và con 
người với tinh thần đối mới mạnh mẽ, tâm lí tinh tế, sắc sảo, đặc biệt là tâm lí nhân vật phụ nữ. 

2. Tác phẩm: 

- Truyện " Những ngôi sao xa xôi" ở trong số những tác phấm đầu tay của Lê Minh Khuê, viết 
năm 1971, lúc cuộc kháng chiến chống Mĩ của dân tộc đang diễn ra ác liệt. 

- Lê Minh Khuê am hiếu cặn kẽ nỗi lòng cùng với tâm lí của những con người tuối trẻ trên 
tuyến đường Trường Sơn. 

- Truyện được trần thuật qua lời một nhân vật nừ Phương Định, một cô gái thanh niên xung 
phong trẻ nhiều mơ mộng, có tâm hồn nhạy cảm và trong sáng. 

a. Nội dung: 

Truyện “Những ngôi sao xa xôi” đã làm nối bật tâm hồn trong sáng, mộng mơ, tinh thần dũng 
cảm, cuộc sống chiến đấu đầy gian khố, hi sinh nhưng rất hồn nhiên, lạc quan của những cô gái thanh 
niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn. Đó là hình ảnh đẹp, tiêu biếu về thế hệ trẻ Việt Nam 
trong thời kì kháng chiến chống Mĩ. 

b. Nghệ thuật: 

Truyện sử dụng vai kế là nhân vật chính, có cách kế chuyện tự nhiên, ngôn ngữ sinh động, tré 
trung và đặc biệt thành công về nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật. 

c. Chủ đề: 

Ca ngợi những cô gái thanh niên xung phong trên những néo đường Trường Sơn thời kì kháng 
chiến chổng Mĩ với tâm hồn trong sáng, mơ mộng, tinh thần lạc quan, dũng cảm, cuộc sống chiến đấu 
đầy gian khố hi sinh nhưng rất hồn nhiên, lạc quan. Đó là hình ảnh đẹp của thế hệ trẻ Việt Nam nhừng 
năm sáu mươi, bảy mươi của thế kỉ XX. 

B. CÁC DANG ĐÈ: 

1. Dạng đề 2 đến 3 điểm 

Đề 1: 

Viết một đoạn văn ngắn (khoảng từ 15 đến 20 dòng) về tuôi trẻ Việt Nam trong kháng chiến chong 
Mĩ qua truyện ngắn "Những ngôi sao xa xôi" của Lê Minh Khuê. 

GọLvi 

1. Mỏ’ đoạn 


110 




- Giới thiệu chung về tuối trẻ Việt Nam trong kháng chiến chống Mĩ cứu nước qua hình ảnh 
các cô thanh niên xung phong trong truyện " Nhừng ngôi sao xa xôi" của Lê Minh Khuê. 

2. Thân đoạn 

- Hoàn cảnh cuộc chiến đấu đầy gian khố, ác liệt, họ vẫn vưon lên và toả sáng nhừng pham 
chất cao đẹp. 

+ Trẻ trung, trong sáng, hồn nhiên, yêu thuong nhau trên tinh thần đồng chí, đồng đội. 

+ Tâm hồn mơ mộng, lãng mạn, lạc quan. 

+ Vượt qua mọi gian khô, hi sinh, dũng cảm chiến đấu, hoàn thành nhiệm vụ đế bảo vệ Tố 

quốc. 

3. Kết đoạn 

Tuôi trẻ Việt Nam trong kháng chiến chống Mĩ, sống có lí tưởng, có mục đích, có trách nhiệm, 
có trái tim yêu nước nồng nàn. 

2. Dạng đề 5 đến 7 điểm 
Đề 1: 

Vẻ đẹp tính cách và tâm hồn của các nhân vật nữ thanh niên xung phong trong truyện " 

Những ngôi sao xa xôi " của Lê Minh Khuê. 

Dàn bài: 

1. Mỏ’ bài 

(Nêu những nét chính về tác giả và hoàn cảnh ra đời của tác phấm) 

- Lê Minh Khuê là cây bút nừ chuyên về truyện ngắn. Trong những năm chiến tranh, truyện 
của Lê Minh Khuê viết về cuộc sống chiến đấu của tuối trẻ ở tuyến đường Trường Sơn. Sau năm 1975, 
tác pham của nhà văn bám sát những chuyên biến của đời sống xã hội và con người trên con đường đối 
mới. 

- Truyện " Những ngôi sao xa xôi" ở trong số nhừng tác phấm đầu tay của Lê Minh Khuê, viết 
năm 1971, lúc cuộc kháng chiến chống Mĩ của dân tộc đang diễn ra ác liệt. 

2. Thân bài 

* Vẻ đẹp chung của các cô gái thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn. 

- Đó là những cô gái tuối đời còn trẻ. Vì nhiệm vụ giải phóng miền Nam, họ đã không tiếc tuối 
xuân chiến đấu, cống hiến cho đất nuớc. 

- Công việc của họ là trinh sát mặt đuờng gặp nhiều khó khăn nguy hiếm. Họ phải làm việc 
dưới mưa bom bão đạn, phải phá bom thông đường đê những đoàn quân tiến vào giải phóng miền 
Nam. 

- Họ mang lí tưỏng chiến đấu đế thống nhất Tố Quốc nên đều giàu tinh thần trách nhiệm, coi 
thuờng gian khố. Mồi nhân vật có nét tính cách riêng nhưng họ yêu thuơng, lạc quan, có niềm tin vào 
tình yêu đất nước. 

* Vẻ đẹp riêng của các cô gái thanh niên xung phong 

a) Nhân vật Phương Định. 

- Đây là cô gái Hà Nội trẻ trung yêu đời. Phương Định thích ngắm mình trong gương, là người 
có ý thức về nhan sắc của mình. Cô có hai bím tóc dày, tương đối mềm, một cái cô cao, kiêu hãnh nhu 
đài hoa loa kèn. Đôi mắt màu nâu, dài dài, hay nheo nheo nhu chói nắng... 

- Phương Định là nhân vật kế chuyện xưng tôi đầy nữ tính.Cô đẹp nhưng không kiêu căng mà 
có sự thông cảm, hoà nhập. Cô thích hát dân ca quan họ Bắc Ninh, dân ca ý, đặc biệt hát bài Ca Chiu 
Sa. Cô có tài bịa lời cho những bài hát. Những bài hát về cuộc đời, về tình yêu và sự sống cất lên giữa 
cuộc chiến tranh ác liệt tôn thêm vé đẹp của những cô thanh niên xung phong có niềm tin vào cuộc 
chiến tranh chính nghĩa của dân tộc. 

- Phương Định là cô gái dũng cảm. Hành động phá bom của cô cùng đồng đội đã góp phần 
thông mạch giao thông. Cảnh phá bom vừa hồi hộp, vừa căng thang, cho người đọc hình dung cuộc 
chiến tranh tàn khốc nhu thế nào nhưng cô vần bình tĩnh vì một ngày ít nhất các cô phải phá bom ba 
lần, đó là chuyện thuờng tình. Có lúc Phương Định nghĩ đến cái "chết" nhưng một cái chết mờ nhạt, 
không cụ thế. Còn cái chính liệu mìn có nô, bom có no không? 


111 



- Phương Định là cô gái dễ thương, hay xúc động. Chứng kiến cảnh trận mưa đá cô nhó' về Hà 
Nội, nhớ mẹ, nhớ cái cửa số, nhó' những ngôi sao, nhó' quảng trường lung linh... Những hoài niệm; kí 
ức dội lên sâu thắm càng chứng tỏ sự nhạy cảm trong tâm hồn cô gái Hà Nội mơ mộng, lãng mạn, thật 
đáng yêu. 

b) Nhân vật Thao 

Đây là cô gái lớn tuôi nhất trong nhóm, là đội trưởng tố trinh sát mặt đưòng. ở chị có nhũng 
nét dề nhó' ấn tượng. Chị cũng tỉa tót lông mày nhỏ như cái tăm, cương quyết, mạnh mẽ, táo bạo. Chị 
không sợ bom đạn, chỉ đạo công việc dứt khoát nhưng lại rất sợ máu và vắt. 

- Chị yêu thương đồng đội đúng vai trò của người chị cả. Khi Nho bị thưong, chị rất lo lang, 
săn sóc tận tình từng hóp nước, cốc sữa. Tình đồng đội sưởi ấm tâm hồn nhũng cô gái lúc khó khăn 
nhất. 

- Chị Thao cũng thích hát dù hát sai lời và sai nhạc. Tiếng hát yêu đời, cất lên tù' cuộc chiến 
tranh đê khang định bản lĩnh, sức mạnh, niềm tin vào lí tưỏng của thanh niên thời đại nhũng năm 
chống Mĩ. 

c) Nhân vật Nho. 

- Nho xuất hiện trong thời diêm quan trọng của câu chuyện. Đó là lúc phá bom, khi ranh giới 
của sự sống và cái chết gần kề gang tấc. Nho nhỏ nhẹ, dịu dàng, duyên dáng " Trông nó nhẹ mát mẻ 
như một que kem trắng" 

3. kết luận 

- Khắng định tâm hồn trong sáng sự hồn nhiên và tính cách dũng cảm, lạc quan của các nhân 
vật nữ thanh niên xung phong. 

c. BẢI TẬP VẺ NHA: " 

1. Danu đề 2 hoăc 3 điếm 

Đề 1: 

Hãy tóm tắt truyện ngắn "Những ngôi sao xa xôi" bằng một đoạn văn khoảng 20 cầu. 

Goi v: 

Đoạn tóm tắt truyện gồm các ý sau: 

- Tố trinh sát mặt đường tại một trọng điếm trên tuyến đường Trường Sơn gồm ba nữ thanh 
niên xung phong rất trẻ là Phương Định, Nho và tố trưởng là chị Thao. 

- Nhiệm vụ của họ là quan sát địch ném bom, đo khối lượng đất đá phải san lấp do bom địch 
gây ra, đánh dấu vị trí các trái bom chưa no và phá bom. 

- Công việc của họ nguy hiêm, thường xuyên đối mặt với thần chết. 

- Cuộc sống của họ gian khố, nguy hiêm nhưng họ vẫn có niềm vui hồn nhiên của tuối trẻ, 
những giây phút thanh thản mơ mộng và dù mồi người một tính, họ vần rất yêu thương nhau. 

- Phương Định là cô gái mơ mộng, hồn nhiên và dũng cảm. 

- Phần cuối truyện kê về hành động, tâm trạng các nhân vật trong lúc chăm sóc Nho bị thương 
khi phá bom. 

Đề 2: 

Giải thích ý nghĩa nhan đề của tác pham " Những ngôi sao xa xôi"của Lê Minh Khuê. 

Gọi ỷ: 

- Những ngôi sao xa xôi là một nhan đề rất lãng mạn, rất đặc trưng của văn học thời kháng 
chiến chống Mĩ. 

- Nhan đề nhừng ngôi sao xa xôi xuất phát từ ánh mắt nhìn xa xăm của Phương Định, lời các 
anh bộ đội lái xe ngợi ca họ, hình ảnh lãng mạn, đẹp và trong sáng lại phù họp với những cô gái mơ 
mộng đang sống và chiến đấu trên cao diêm trên tuyến đường Trường Sơn những năm chống Mĩ (60- 
70) ác liệt. Ba cô gái trẻ ba vì sao xa xôi trên cao điếm của tuyến đường Trường Sơn. 

- Những ngôi sao xa xôi cái ánh sáng ấn hiện xa xôi, dịu dàng mát mé như sương núi, có sức 
mê hoặc lòng người. Đó là biêu tượng về sự ngời sáng của phấm chất cách mạng trong nhừng cô gái 
thanh niên xung phong Trường Son. Phương Định, Nho hay Thao đều là nhừng "ngôi sao xa" nơi cuối 
rừng Trường Sơn, sáng ngời vẻ đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Bằng khả năng sáng tạo và 


112 



nhờ có nhũng ngày từng lăn lộn với chiến trường " Những ngôi sao xa xôi" của Lê Minh Khuê đã có 
một chỗ đứng vững vàng, luôn hấp dần người đọc. 

2. Dạng đề 7 điếm 

Đề 1: 

Phát biêu cảm nghĩ của em về nhân vật Phương Định trong tác phấm "Những ngôi sao xa xôi” 
của Lê Minh Khuê. 

Dàn bài: 

1. Mỏ’ bài 

Giới thiệu nhừng nét chính về tác giả Lê Minh Khuê, truyện ngắn "Những ngôi sao xa xôi" và 
các nhân vật trong truyện. 

- "Những ngôi sao xa xôi" " của Lê Minh Khuê viết về cuộc sống chiến đấu của " Tô trinh sát 
mặt đường " trên con đường chiến lược Trường Son thời đánh Mĩ. Tô trinh sát mặt đường gồm có ba 
cô thanh niên xung phong: Nho, Phưong Định và chị Thao, họ ở trong một cái hang dưới chân cao 
diêm, ở đó, máy bay Mĩ đánh phá dừ dội. Công việc của họ vô cùng nguy hiêm, gian khố là đo và ước 
tính khối lượng đất đá bị địch đào xới, đếm, đánh dấu và phá bom no chậm, trong khi ấy thần chết là 
một tay không thích đùa luôn lân trong ruột những quả bom. Thần kinh căng như chão. Xong việc từ 
cao điếm trở về hang, cô nào cũng chỉ thấy hai con mắt lấp lánh , hàm răng loả lên , khi cười, khuôn 
mặt thì lem luốc. 

- Cả ba cô, cô nào cũng đáng mến, đáng cảm phục. Nhung Phương Định là cô gái đế lại nhiều 
ấn tượng sâu sắc trong lòng ta. 

2. Thân bài 

- Phương Định, con gái Hà Nội hai bím tóc dày, tương đoi mềm, một cái cô cao, kiêu hãnh như 
đài hoa loa kèn. Đôi mắt cô được các anh lái xe bảo là cỏ cải nhìn sao mà xa xăm. Nhiều pháo thủ và 
lái xe hay "hỏi thăm" hoặc "viết những bức thư dài gửi đường dây" cho Định. Cô có vẻ kiêu kì, làm 
"điệu" khi tiếp xúc với một anh bộ đội nói giỏi nào đấy, nhung trong suy nghĩ của cô thì những người 
đẹp nhất, thông minh, can đảm và cao thượng nhất là những người mặc quân phục, có ngôi sao trên 
mũ. 

- Phương Định là một cô gái rất hồn nhiên, yêu đời, giàu cá tính. Thuở nhỏ đã hay hát. Cô có 
thê ngời lên thành cửa số căn phòng nhỏ bé nhà mình hát say sưa ầm ĩ. Bàn học lúc nào cũng bày bừa 
bãi lên , đế đến nồi mẹ phải mắng, sống trong cảnh bom đạn ác liệt, cái chết kề bên, Định lại càng hay 
hát. Những bài hành khúc, nhũng điệu dân ca quan họ, bài Ca-chiu-sa của Hồng quân Liên Xô, bài dân 
ca ý...Định còn bịa ra lời nhừng bài hát, Định hát trong nhũng khoảng khắc im lặng , hát đế động viên 
Nho, chị Thao và động viên mình. Hát khi máy bay rít, bom nô. Đúng là tiếng hát át tiếng bom của 
những người con gái trong tố trinh sát mặt đưòng, nhũng con người khao khát làm nên những sự tích 
anh hùng. 

- Trong khángchiến chống Mĩ, tiền tuyến vầy gọi, hàng vạn cô gái mang chí khí Bà Trung, Bà 
Triệu xung phong ra tiền tuyến trong đó có Phương Định. Con đưòng Trường Son huyền thoại được 
làm nên bằng xưong máu, mồ hôi và bao sự tích phi thưòng của nhừng người con gái Việt Nam anh 
hùng. 

- Những ngôi sao xa xôi tái hiện chân thực diễn biến tâm lí Phưong Định trong một lần phá 
bom no chậm. Cô dũng cảm, bình tĩnh tiến đến gần quả bom đàng hoàng mà bước tới. Định dung lưỡi 
xẻng đào đất, có lúc lưỡi xẻng chạm vào quả bom, có lúc Định rùng mình vì cảm thấy tại sao mình làm 
chậm the! Rồi bom no váng óc, đất rơi lộp bộp, mắt cay mãi mới mở được, cát lạo xạo trong miệng. 
Đó là cuộc sống thường nhật của họ. Phương Định cho biết tôi cỏ nghĩ đến cái chết. Nhưng đỏ là một 
cải chết mờ nhạt không cụ thê.. Phương Định cùng Nho, chị Thao đã sáng ngời trong khói bom lửa 
đạn. Chiến công thầm lặng của họ bất tử với năm tháng và lòng người. 

- Phương Định cô gái Hà Nội xinh đẹp, dũng cảm trong lửa đạn, giàu tình yêu thương đồng 
đội, trong sáng, mộng mơ, thích làm duyên như cô thôn nữ ngày xưa soi mình xuống giếng làng vừa 
mim cười vừa vuốt tóc. Họ có mặt trên những trọng diêm của con đường Trường Sơn chiến lược và 
trái tim rực đỏ của họ của những người con gái Việt Nam anh hùng là những ngôi sao xa xôi mãi mãi 
lung linh, toả sáng. 


113 



3. Kết luận 

"Nhừng ngôi sao xa xôi" của Lê Minh Khuê đã làm sổng lại trong lòng ta hình ảnh tuyệt đẹp về 
những chiến công phi thường của tô trinh sát mặt đường, của Nho, Định, Thao, của hàng vạn cô thanh 
niên xung phong thời đánh Mĩ. Chiến công thầm lặng của Phưong Định và đồng đội là bài ca anh 
hùng. 

- Đọc "Những ngôi sao xa xôi" ta như được sống lại những năm tháng hào hùng của đất nước. 
Nhũng Phưong Định gần xa vần toả sáng hồn ta với bao ngưõng mộ. 


CHUYÊN ĐÈ 4 

VĂN BẢN NHẶT DỤNG - KỊCH 
(9 tiểt) 

Tiết 1 PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH 

-Lê Anh Trà- 

A- TÓM TẮT KĨỂN THỨC co BẢN 

1- Tác giả 

Nhà báo Lê Anh Trà 

2- Tác phẩm 

a) Xuất xứ : Phong cách Hồ Chỉ Minh là một phần bài viết Phong cách Hồ Chí Minh cái vĩ đại gắn 
với cái giản dị của tác giả Lê Anh Trà, trích trong cuốn Hồ Chí Minh và vãn hóa Việt Nam (Viện Văn 
hóa xuất bản, Hà Nội 1990). 

b) Nôi dung : 

- Bài Phong cách Hồ Chí Minh chủ yểu nói về phong cách làm việc, phong cách sống của 
Người. Cốt lõi của phong cách Hồ Chí Minh là vẻ đẹp văn hóa với sự kết họp hài hòa giữa tinh hoa 
văn hóa dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại. 

- Bài thuộc chủ đề về sự hội nhập với thế giới và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Tuy nhiên nó 
không chỉ mang ý nghĩa cập nhật mà còn có ý nghĩa lâu dài. Bởi lẽ học tập, rèn luyện theo phong cách 
Hồ Chí Minh là việc làm thiết thực, thường xuyên của các thể hệ người Việt Nam, nhất là lóp trẻ. 

- Văn bản nói về hai nét nôi bật trong phong cách Hồ Chí Minh : 

+ Ket họp giữa bản sắc văn hóa dân tộc bền vũng với hiếu biết sâu rộng tinh hoa văn hóa thế 

giới: 

-> Hồ Chí Minh đã tiếp xúc với văn hóa thế giới bằng nhiều con đường (đi nhiều nơi, làm 
nhiều nghề, học hỏi nhiều thứ tiếng ...) 

-> Người tiếp thu một cách có chọn lọc tinh hoa văn hóa nước ngoài (không chịu ảnh hưởng 
một cách thụ động, tiếp thu mọi cái hay cái đẹp, phê phán nhừng hạn chế tiêu cực, trên nền tảng văn 
hóa dân tộc mà tiếp thu ảnh hưởng quốc tế). 

+ Lối sống hết sức giản dị, thanh đạm nhưng cũng rất thanh cao. Đó là “Một lối sổng rất hình 
dị, rất Việt Nam, rất phương Đông, nhưng cũng đồng thời rất mới, rất hiện đại 

-> ơ cương vị lãnh đạo cao nhất Hồ Chí Minh có lối sống vô cùng giản dị (nơi ở, nơi làm việc 
đơn sơ, trang phục hết sức giản dị, ăn uống đạm bạc) 

-> Cách sống giản dị, đạm bạc của Hồ Chí Minh lại vô cùng thanh cao, sang trọng (không phải 
là lối sổng khắc khô của những con người tự vui trong nghèo khó, không phải là tự thần thánh hóa cho 
khác đời, hon đời, mà là cách sống có văn hóa với quan niệm : cái đẹp là sự giản dị tự nhiên). 

-> Nét đẹp của lối sống dân tộc của Hồ Chí Minh gợi nhó' tới cách sống của các vị hiền triết 
(Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyền Trãi). 

c) Nghê thuât 


114 









- Kết họp giừa kế và bình luận. Đan xen giữa lời kê là lời bình luận một cách tự nhiên (có thế 
nói ít có vị lãnh tụ nào ... cố tích). 

- Chọn lọc nhừng chi tiết tiêu biếu (dần chứng trong văn bản) 

- Đan xen tho Nguyễn Bỉnh Khiêm, dùng từ Hán Việt gợi cho nguòi đọc sự gần gũi giũa Bác 
với các bậc hiền triết dân tộc. 

- Sử dụng nghệ thuật đối lập : vĩ nhân mà hết sức giản dị, gần gũi, am hiếu mọi nền văn hóa 
nhân loại mà hết sức Việt Nam. 

B- CÁC DANG ĐÈ 

1- Dang đề 2 hoăc 3 điềm 
Đề 11 

Văn bản có tựa đề Phong cách Hồ Chí Minh. Tác giả không giải thích ,Ệ phong cách ” là gì 
nhưng qua nội dung văn bản, em hiếu từ “phong cách ” trong trường hợp này có ý nghĩa như thế 
nào ?Nét nôi bật trong phong cách Hồ Chí Minh được Lê Anh Trà nêu trong bài viết là gì ? 

Gơi V : 

- Từ “phong cách” có nhiều nghĩa. Ớ văn bản này “phong cách” được hiếu là đặc diêm có tính 
ôn định trong lối sống, sinh hoạt, làm việc của một người tạo nên nét riêng của người đó. 

- Nét nối bật trong phong cách Hồ Chí Minh 

+ Ket họp giừa bản sắc văn hóa dân tộc bền vũng với hiếu biết sâu rộng tinh hoa văn hóa thế 

giới: 

+ Lối sống hết sức giản dị, thanh đạm nhưng cũng rất thanh cao. Đó là “Một lối sổng rất bình 
dị, rất Việt Nam, rất phương Đông, nhưng cũng đồng thời rất mới, rất hiện đại ” 

2- Dang đề 5 hoăc 7 điềm 
Đề 1 : 

Nêu và phân tích những biện pháp nghệ thuật làm nôi bật vẻ đẹp trong phong cách Hồ Chí 
Minh qua vãn bản “Phong cách Hồ Chí Minh ” của Lê Anh Trà. 

Goi V : Yêu cầu viết thành bài văn, đảm bảo các ý chính sau : 

- Ket họp giừa kế và bình luận. Đan xen giữa lời kê là lời bình luận một cách tự nhiên (dần 

chứng) 

- Chọn lọc nhừng chi tiết tiêu biếu (dần chứng) 

- Đan xen tho Nguyễn Bỉnh Khiêm, dùng từ Hán Việt gợi cho người đọc sự gần gũi giữa Bác 
vói các bậc hiền triết dân tộc (dẫn chứng). 

- Sử dụng nghệ thuật đối lập : vĩ nhân mà hết sức giản dị, gần gũi, am hiếu mọi nền văn hóa 
nhân loại mà hết sức Việt Nam (dẫn chứng). 

c- BẢI TẢP VÈ NHẢ : 

1- Dang đề 2 hoăc 3 điềm 
Đề 2 : 

Vì sao có thê nói lối song giản dị của Bác Hồ là một “lối sổng thanh cao ” và “cỏ khả năng 
đem lại hạnh phúc thanh cao cho tâm hồn và thê xác ” ? 

Goi V : 

- Lối sống giản dị của Bác thế hiện một quan niệm sống đẹp, văn minh, một quan niệm thấm 
mĩ sâu sắc. Đó là sự coi trọng các giá trị tinh thần, là cách sống không lệ thuộc vào điều kiện vật chất, 
không coi mục đích sống chỉ là hưởng thụ vật chất. Đó cũng là cách sống coi trọng và luôn tạo được sự 
hài hòa giữa con người và thiên nhiên, đem lại niềm vui, sự khỏe khoắn và thanh cao cho tâm hồn thế 
xác. Chang hạn ngôi nhà sàn của Bác dù ở giữa chốn đô thị vẫn có sự hài hòa vói thiên nhiên vườn 
cây, ao cá như nhũng ngôi nhà sàn giản dị ở làng quê. 

- Lối sống giản dị và thanh cao của Bác là sự kế tục truyền thống của các bậc hiền triết phưong 
Đông. Cách sống ấy thế hiện quan niệm thấm mĩ : cái đẹp là sự giản dị. 


115 



2- Dạng đề 5 hoặc 7 điếm : 

Đồ 2 : 

Trong tình hình đất nước ta đang mở cửa hội nhập với thế giới như hiện nay, việc học tập 
phong cách Hồ Chí Minh có ỳ nghĩa như thế nào ?Từỷ nghĩa đó em cần học tập và rèn luyện như thế 
nào ? 

Goi V : 

Yêu cầu HS viết thành bài văn nêu và phân tích nhừng suy nghĩ, cảm nhận của mình, trong đó 
đảm bảo các ý chính sau : 

- Trong tình hình đất nước ta đang mở cửa hội nhập với thế giới, một vấn đề được đặt ra và cần 
giải quyết tốt đó là tiếp thu tinh hoa văn hóa, văn minh của nhân loại, của thế giới, đồng thời giừ gìn và 
phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Đó là một nhiệm vụ to lớn và không dễ dàng. Phong cách Hồ Chí 
Minh là một tấm gưong về phương diện này. Vì thế việc học tập phong cách Hồ Chí Minh sè giúp cho 
mọi người, đặc biệt là thế hệ trẻ, có được một bài học sinh động về việc kết họp tinh hoa văn hóa thế 
giới với bản sắc văn hóa dân tộc. 

- Em nhận thức được thế nào là lối sống có văn hóa, thế nào là “mốt”, là hiện đại trong ăn mặc 
nói năng ... 


Tiết 2 

ĐẤU TRANH CHO MỘT THÉ GIỚI HÒA BÌNH 

(G. Mác két) 

A. TÓM TẮT KIẾN THỨC cơ BẢN 

1. Tác giá: 

- Ga-bri-en- Gác-xi-a Mác- két là nhà văn Cô-lôm-bi-a, sinh năm 1928. 

- Ong là tác giả của nhiều tiếu thuyết và nhiều tập truyện ngắn theo khuynh hướng hiện thực 
huyền ảo. 

- "Trăm năm cô đơn "(1967) là cuốn tiêu thuyết nối tiếng từng được giải và giới phê bình văn 
học đánh giá là một trong nhừng cuốn sách hay nhất thế giới trong nhừng năm 60 của thế kỷ XX. 

- Năm 1982 , Mác -két được tặng giải thưởng Nô- ben về văn học. 

2. Tác phẩm: 
a) Nội dung 

- Văn bản "Đấu tranh cho một thế giới hòa bình" trích từ bài tham luận nối tiếng của G.Mác-két 
tại hội nghị của các nguyên thủ của sáu nước thuộc các châu lục Á, Au, Phi, Mĩ- La tinh vào tháng 8 
năm 1986, tại Mê -hi-cô. 

- Văn bản chỉ rõ nguy cơ khủng khiếp của chiến tranh hạt nhân và cuộc chạy đua vũ trang đang 
đe dọa toàn thế loài người cũng như mọi sự sống trên trái đất. Vì thế nhiệm vụ của tất cả mọi người là 
ngăn chặn nguy cơ đó, đấu tranh cho một thế giới hòa bình. 

- Nội dung của văn bản được triến khai bằng một hệ thống luận diêm, luận cứ chặt chẽ : 

+ Kho vũ khí hạt nhân đang được tàng trừ, có khả năng hủy diệt cả trái đất và các hành tinh 
khác trong hệ mặt trời. 

+ Cuộc chạy đua vũ trang làm mất đi khả năng cải thiện nhiều lĩnh vực: Xã hội, y tế, tiếp tế thực 
phấm,giáo dục....với những chi phí khống lồ cho chạy đua vũ trang đã cho thấy tính chất phi lý của 
việc đó . 

+ Chiến tranh hạt nhân không chỉ đi ngược lại lý trí của loài người mà còn ngược lại lý trí của 
tự nhiên, phản lại sự tiến hóa . 


116 




+ Vì vậy, tất cả chúng ta phải có nhiệm vụ ngăn chặn cuộc chiến tranh hạt nhân, đấu tranh cho 
một thế giới hòa bình. 

b) Nghê thuât 

* Nghệ thuật nghị luận của văn bản có nhiều điếm đặc sắc. 

- Hệ thống luận điếm, luận cứ toàn diện chặt chẽ. 

- Chứng cứ phong phú, cụ thế từ nhiều lĩnh vực tri thức khoa học và thực tiễn. 

- Sử dụng phép so sánh thích họp, có hiệu quả. 

- Ket họp lý lẽ sắc bén với tri thức phong phú và đặc biệt là lòng nhiệt tình mạnh mẽ của tác 
giả. 

c) Chủ đề 

- Văn bản kêu gọi toàn nhân loại đoàn kết ngăn chặn chiến tranh hạt nhân, bảo vệ hòa bình và sự 
sống trên trái đất. 

B. CẮC DANG ĐÈ 

1. Dạng đề 2 hoặc 3 điềm 

* Đe Ị : Viết đoạn văn ngan (khoảng từ 15 đến 20 dòng) đánh giá cách vào đề của nhà văn G. Mác- 
kẻt qua đoạn đầu của văn bản " Đấu tranh cho một thế giới hòa bình " 

* Goi v : 

1- Mở đoạn: 

- Giới thiệu khái quát về cách lập luận vào đề của nhà văn Mác -két trong đoạn đầu của văn bản. 

2- Thân đoạn: 

- Nêu thời gian địa điếm: Chúng ta đang ở đâu ? Hôm nay ngày 8/8/1986. 

- Nêu thang nguy cơ chiến tranh hạt nhân nhu' một sự thật hiến nhiên bằng nhừng con số cụ thê 
về đầu đạn hạt nhân. 

- Tác giả làm phép tính đon giản nhung thật rõ ràng đê mọi người có thế hình dung được sức 
mạnh tàn phá khủng khiếp của lượng vũ khí hạt nhân 

- Sử dụng đien tích trong thần thoại Hy Lạp so sánh sự lan truyền và chết người hàng loạt. 

3- Kết đoạn : 

- Cách vào đề trực tiếp, chứng cứ cụ thế rõ ràng, trí tưởng tượng khoa học mạnh mẽ thu hút 
người đọc, người nghe thấy rõ sự tàn phá khủng khiếp của kho vũ khí hạt nhân. 

2. Dann đề 5 hoăc 7 điềm 

* Đe 1 : Phát biêu cảm nghĩ của em về bài "Đẩu tranh cho một thế giới hòa hình " của nhà văn 
G.Mảc -két. 

* Dàn bài 

1- Mở bài 

- Trong thời đại ngày nay, điều đáng lo ngại nhất của thế giới chính là cuộc chạy đua vũ trang 
hạt nhân giừa các cường quốc. 

- G. Mác-két là nhà văn nôi tiếng của Cô-lôm-bi-a. Ong đã viết bài Đấu tranh cho một thế giói 
hòa bình đê kêu gọi toàn nhân loại đoàn kết ngăn chặn chiến tranh hạt nhân, bảo vệ hòa bình và sự 
sống trên trái đất. 


117 



2- Thân hài: 

a) Cảnh hảo nguy cơ chiến tranh hạt nhân : 

- Tác giả đưa ra một con số khủng khiếp đế cụ thế hóa nguy cơ đó : 

+ Tính đến ngày 8/8/1986, 50.000 đầu đạn hạt nhân được bố trí khắp hành tinh. 

+ Bình quân, mồi người đang ngồi trên 4 tấn thuốc nô. 

+ Neu tất cả no tung thì sẽ tan biến mọi dấu vết của sự sống trên trái đất. 
h) Sự chi phí đến mức vô nhân đạo của cuộc chạy đua vũ khí hạt nhâm. 

- Chứng minh bằng hệ thống dẫn chứng tiêu biếu và toàn diện, có tính chất tương phản rất rõ: 

- Dự định của UNICEF về chương trình giải quyết các vấn đề cấp bách cho hơn 500 triệu trẻ em 
nghèo khô trên khắp thế giới không thế thực hiện được vì không có đủ số tiền 100 tỉ đô la. 

- Số tiền này chỉ gần bằng chi phí bỏ ra cho 500 máy bay ném bom chiến lược của Mĩ và 7000 
tên lửa vượt đại châu. 

- Giá 100 chiếc tàu sân bay mang vũ khí hạt nhân đủ đê thực hiện chương trình phòng bệnh trong 
14 năm... 

- Chỉ cần số tiền chế tạo 27 tên lứa MX là đủ cho các nước nghèo có thực phâm dùng trong 4 
năm ... 

- 2 chiếc tàu ngầm mang vũ khí hạt nhân có giá trị tương đương với số tiền xóa nạn mù chữ cho 
toàn thế giới... 

c) Lên án cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân là đi ngược lại lý trí của con người và quá trình tiến 
hóa của tự nhiên : 

- Sự bức xúc cao độ của nhà văn thê hiện qua lập luận sắc bén, đầy sức thuyết phục. 

- Từ lúc nhen nhóm sự sống trên trái đất cho đến nay, đã trải qua mấy trăm triệu năm. 

- Chỉ cần nhấn một nút hạt nhân là cả quá trình tiến hóa vĩ đại ấy trở về điếm xuất phát đầu tiên, 
có nghĩa là sự sống hoàn toàn bị tiêu diệt. 

d) Lời kêu gọi toàn nhân loại hãy đoàn kết chổng chiến tranh hạt nhân : 

- Mọi người hãy đoàn kết, đồng thanh phản đối chiến tranh hạt nhân, đòi hỏi một cuộc sống hòa 
bình, hạnh phúc. 

3- Kết hài: 

- Bài viết chứa đựng ý nghĩa thời sự và nhân đạo to lớn, sâu sắc. 

- Mác -két xứng đáng là người chiến sĩ đấu tranh cho hòa bình của nhân loại. 

c- BẢI TẢP VÈ NHẢ 
1- Dạng đề 2 hoặc 3 điếm. 

* Đầ 2 : Hệ thống dẫn chứng mà tác giả dùng làm sảng tỏ luận cứ "Cuộc chạy đua vũ trang chuẩn bị 
cho chiến tranh hạt nhân đã làm mất đi khả năng đê con người được sổng tốt đẹp hơn 

* Gọi ỷ 

- Tác giả đưa ra hàng loạt các dẫn chứng với những so sánh đầy thuyết phục trong các lĩnh vực: 
xã hội, y tế, tiếp tế thực phâm, giáo dục... 


118 



- UNICEF cần 100 tỉ USD đế giải quyết những vấn đề cấp bách cho 500 triệu trẻ em nghèo khô 
nhất thế giới gần bằng nhừng chi phí cho 100 máy bay ném bom chiến lược Mĩ và dưới 7000 tên lửa 
vượt đại châu. 

- Kinh phí của chương trình phòng bệnh 14 năm bảo vệ hon 1 tỉ người khỏi bệnh sốt rét, cứu hon 
14 triệu trẻ em châu phi bằng giá 10 chiếc tàu sân bay mang vũ khí hạt nhân kiếu Ni-mít dự định đóng 
từ 1986-2000. 

- Số tiền cứu 575 triệu người thiếu dinh dưỡng không bằng 149 tên lửa MX. 

- Tiền trả nông cụ cho các nước nghèo đê họ có thực phấm trong 4 năm bằng tiền sản xuất 27 tên 
lửa MX. 

- Tiền đủ xóa nạn mù chữ cho toàn thế giới bằng tiền đóng góp 2 tàu ngầm mang vũ khí hạt 

nhân. 

* Đề 3 . 

Vấn đề G.Mác -két đưa ra trong Đấu tranh cho một thế giới hòa hình có ý nghĩa như thế nào trong 
tình hình hiện nay. 

* Goi V : 

Học sinh viết thành bài văn hoàn chỉnh thế hiện vấn đề nêu trong bài viết có tính cấp thiết đối với đời 
sống xã hội và con người hiện nay nó cũng là vấn đề đã có ý nghĩa lâu dài chứ không phải chỉ là nhất 
thời, đó là nguy cơ chiến tranh hạt nhân vần hiện hữu và mọi người cần đấu tranh cho một thế giới hòa 
bình. Cụ thê đảm bảo một số ý chính sau : 

- Trong nhũng năm qua thế giới có những đáng kế đê làm giảm nguy cơ chiến tranh hạt nhân. Chang 
hạn : 

- Các hiệp ước cấm thử, cấm phô biến vũ khí hạt nhân đã được nhiều nước kí kết, hiệp ước cắt 
giảm vũ khí hạt nhân chiến lược giữa Mĩ và Liên Xô (nay là nước Nga). Nhung hoàn toàn không có 
nghĩa là nguy cơ chiến tranh hạt nhân đã không còn hoặc lùi xa. 

- Kho vũ khí hạt nhân vẫn tồn tại và ngày càng được cải tiến. 

- Chiến tranh và xung đột vần liên tục nổ ra nhiều nơi trên thế giới .Vì vậy thông điệp của G.Mác 
-két vẫn còn nguyên giá trị, vần tiếp tục thức tỉnh và kêu gọi mọi người đấu tranh cho một thế giới hòa 
bình. 

2.Dạng đề 5 đến 7 điếm 

* Đe 2 . Nhận xét về nghệ thuật nghị luận của nhà văn G.Mác -két trong vãn bản " Đẩu tranh cho một 
thế giới hòa hình " 

* Dàn bài. 

1- Mở hài 

- Giới thiệu về nhà văn G.Mác -két và nghệ thuật nghị luận của văn bản 

- Văn bản "Đấu tranh cho một thế giới hòa bình" có hệ thống luận điếm, luận cứ chặt chẽ, toàn 
diện, chứng cứ phong phú, cụ thế, so sánh có hiệu quả cao. Ket họp lí lẽ sắc bén với tri thức phong 
phú, lòng nhiệt tình mạnh mẽ tác giả kêu gọi toàn nhân loại đoàn kết ngăn chặn chiến tranh hạt nhân, 
bảo vệ hòa bình và sự sống trên trái đất. 

2- Thân hài 

- Cách lập luận của nhà văn họp lí : Tác giả nêu nguy cơ, sức húy diệt của chiến tranh hạt nhân 
trên nhiều phương diện khác nhau (hủy diệt tính mạng con người, hủy diệt toàn bộ sự sống. 


119 



- Cuộc chạy đua vũ trang không nhừng khiến loài người lâm vào tình trạng nghèo đói, khố cực 
mà còn đi ngược lí trí con người, phản lại sự tiến hóa của tự nhiên. 

- Hệ thống lý lẽ gắn liền với hệ thống dần chứng phong phú, chính xác cụ thê đảm bảo tính 
thuyết phục cao. 

+ Dần chứng về thời gian, địa điểm, con số. 

+ Dần chứng so sánh trên các lĩnh vực xã hội, y tế, giáo dục, tiếp tế thực phấm 

+ Dần chứng khoa học về nguồn gốc và sự tiến hóa của sự sống trên trái đất. 

+ Lí lê sắc bén, tri thức phong phú, lòng nhiệt tình mạnh mè tác giả cảnh báo hiếm họa của chiến 
tranh hạt nhân. 

- Văn bản kết họp nghị luận, yếu tố biếu cảm ->lời kêu gọi toàn nhân loại đoàn kết chống chiến 
tranh hạt nhân. Hội nghị quốc tế là nơi các đại biêu cất cao tiếng nói chống chiến tranh, đòi quyền 
được sống trong một thế giới hòa bình. 

3- Kết bài 

- Bài viết giàu sức thuyết phục bởi cách lập luận chặt chẽ khoa học, hệ thống dẫn chứng chính 
xác, chọn lọc. 

- Nhiệt huyết và cảm xúc chân thành của tác giả đă tác động mạnh mẽ đến tư tưởng tình cảm của 
người đọc khiến mọi người nhận ra hiêm họa chiến tranh hạt nhân là có thật, cần phải loại trù’ nó ra 
khởi đời sống cúa nhân loại. 


Tiết 3 

TUYÊN BỐ THỂ GIỚI VỀ sự SỐNG CÒN, QUYỀN ĐƯỢC 
BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ EM 

A- TÓM TẮT KĨỂN THỨC cơ BẢN 

1- Giói thiệu về hoàn cánh ra đòi tác phẩm 

Văn bản trích phần đầu bản “Tuyên bố” của Hội nghị cấp cao thế giới về trẻ em họp tại trụ sở 
Liên Họp quốc, Niu oóc ngày 30-9-1990, trong cuốn “Việt Nam và các văn kiện quốc tế về quyền 
trẻ em ” (NXB Chỉnh trị Quốc gia, Hà Nội, 1997). 

Sau phần trích này bản tuyên bố còn có phần Cam kết, phần Những bước tiếp theo khang 
định quyết tâm và nêu ra một chưong trình, các bước cụ thế cần phải làm. 

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh mấy mươi năm cuối thế kỷ XX, khoa học kỹ thuật phát triên, 
kinh tế tăng trưỏng, tính cộng đồng, họp tác giữa các quốc gia trên thế giới được cúng cố, mở rộng. Đó 
là những điều kiện thuận lợi đối với nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Song bên cạnh đó cũng có 
không ít khó khăn, nhiều vấn đề cấp bách được đặt ra : sự phân hóa rỗ rệt về mức sống giữa các nước 
về giàu nghèo, tình trạng chiến tranh và bạo lực ở nhiều nơi trên thế giới, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 
khó khăn, bị tàn tật, bị bóc lột và nguy cơ thất học ngày càng nhiều. 

2- Tác phẩm 
a) Nội dung 

Văn bản gồm 17 muc : chia 3 phần 

- Phần Sư thách thức : Nêu lên những thực tế, những con số về cuộc sống khố cực trên nhiều 
mặt, về tình trạng bị rơi vào hiếm hoạ của nhiều trẻ em trên thế giới hiện nay. Cụ thế : 

+ Bị trở thành nạn nhân của chiến tranh, và bạo lực, của nạn phân biệt chủng tộc, chế độ A- 
pác-thai, của sự xâm lược, chiếm đóng và thôn tính của nước ngoài. 


120 




+ Chịu đựng những thảm hoạ của đói nghèo, khủng hoảng kinh tế, của tình trạng vô gia cư, 
dịch bệnh mù chừ, môi trường xuống cấp. 

+ Chết do suy dinh dưỡng và bệnh tật. 

- Phần Cơ hôi : Khăng định những điều kiện thuận lợi cơ bản đế cộng đồng quốc tế có thế đấy 
mạnh việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em. Cụ thế : 

+ Sự liên kết lại giừa các quốc gia cùng ý thức cao của cộng đồng quốc tế. Đã có công ước về 
quyền trẻ em làm cơ sở, tạo ra cơ hội mới. 

+ Sự họp tác và đoàn kết quốc tế ngày càng có hiệu quả : phong trào giải trừ quân bị được đây 

mạnh. 

+ Ớ nước ta Đảng và Nhà nước quan tâm một cách cụ thế. Nhận thức của cộng đồng về vấn đề 
này ngày càng sâu sắc. 

- Phần nhiệm vụ : Xác định những nhiệm vụ cụ thế mà từng quốc gia và cả cộng đồng quốc tế 
cần làm vì sự sống còn, phát triến của trẻ em. Nhừng nhiệm vụ này được nêu lên một cách họp lý và 
tính cấp bách trên cơ sở tình trạng, điều kiện thực tế. Cụ thế : 

+ Tăng cường sức khỏe và chế độ dinh dưỡng cho trẻ em. 

+ Quan tâm chăm sóc trẻ em bị tàn tật và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

+ Tăng cưòng vai trò của phụ nữ nói chung và đảm bảo quyền bình đăng giữa nam và nữ. 

+ Bảo đảm cho trẻ em được học hết bậc giáo dục cơ sở không có trẻ em nào mù chữ. 

+ Thực hiện kế hoạch hóa gia đình, tạo điều kiện đê trẻ em lón khôn và phát triển trên nền 
móng gia đình. 

+VÌ tưong lai của trẻ em cần cấp bách bảo đảm hoặc khôi phục lại sự tăng trưỏng và phát triên 
đều đặn nền kinh tế ở tất cả các nước. 

* Tóm lai: 

Bảo vệ quyền lợi, chăm lo đến sự phát triến của trẻ em là một trong những vấn đề quan trọng, 
cấp bách có ý nghĩa toàn cầu. Bản “Tuyên bố” của Hội nghị cấp cao thế giới về trẻ em ngày 30-9-1990 
đã khắng định điều đó và cam kết thực hiện những nhiệm vụ có tính toàn diện vì sự sống còn phát triến 
của tré em, vì tưong lai của toàn nhân loại. 

b) Nghê thuât: 

- Văn bản có bố cục chặt chẽ, họp lí. Bản thân các tiêu đề đã nói lên điều đó. 

- Sau hai mục đầu khẳng định quyền được sống, quyền được phát triển của mọi trẻ em trên thế 
giới, khấn thiết kêu gọi toàn nhân loại hãy quan tâm đến vấn đề này, 15 mục còn lại được bố cục thành 
3 phần. Mồi phần được đặt tiêu đề rõ ràng, thế hiện tính chặt chẽ, họp lí của văn bản. Phần Sự thách 
thức tuy ngắn gọn nhưng đủ và cụ thế. Phần Nhiệm vụ, các nhiệm vụ nêu ra vừa cụ thế, vừa toàn diện 
bao quát trên mọi lĩnh vực (y tế, giáo dục, xã hội), mọi đối tượng (trẻ em bị tàn tật, trẻ em có hoàn 
cảnh khó khăn, trai, gái) và mọi cấp độ (gia đình, xã hội, quốc gia, cộng đồng quốc tế). 

B- CÁC DANG ĐÈ 
1- Dang đề 2 hoăc 3 điềm 
Đề 1 : 

Tóm tắt lại các điều kiện thuận lợi cơ bản đê cộng đồng quốc tế hiện nay có thê đây mạnh việc 
chăm sóc, bảo vệ trẻ em. 

Goi V : 

+ Sự liên kết lại giừa các quốc gia cùng ý thức cao của cộng đồng quốc tế. Đã có công ước về 
quyền trẻ em làm cơ sở, tạo ra cơ hội mới. 

+ Sự họp tác và đoàn kết quốc tế ngày càng có hiệu quả : phong trào giải trừ quân bị được đây 

mạnh. 

+ Ớ nước ta Đảng và Nhà nước quan tâm một cách cụ thế. Nhận thức của cộng đồng về vấn đề 
này ngày càng sâu sắc. 


121 



2- Dạng đề 5 hoặc 7 điếm 

Đe 1 : Tai sao vấn đề chăm sóc, bảo vệ trẻ em ngày càng trở nên cấp bách, được cộng đồng quốc tế 
quan tâm đến thế ? Đọc phần Sự thách thức của Bản tuyên bo em hiếu như thế nào về tình trạng khô 
cực của nhiều trẻ em trên thế giới hiện nay ? 

Gơi V : 

Giải thích tính cấp bách của vấn đề này xuất phát từ : 

- Vai trò của trẻ em đối với tương lai của một dân tộc, đối với toàn nhân loại. 

- Thực trạng cuộc sống của trẻ em trên thế giới hiện nay : 

+ Bị trở thành nạn nhân của chiến tranh, và bạo lực, của nạn phân biệt chủng tộc, chế độ A- 
pác-thai, của sự xâm lược, chiếm đóng và thôn tính của nước ngoài. 

+ Chịu đựng những thảm hoạ của đói nghèo, khủng hoảng kinh tế, của tình trạng vô gia cư, 
dịch bệnh mù chừ, môi trường xuống cấp. 

+ Chết do suy dinh dường và bệnh tật. 
c- BẢI TẢP VÈ NHẢ : 

1- Dang đề 2 hoăc 3 điềm 
Đề 1 : 

Em cỏ nhận thức như thế nào về tầm quan trọng của vấn đề bảo vệ, chăm sóc trẻ em, về sự 
quan tâm của cộng đồng quốc tế về vấn đề này ? 

Goi V : 

- Bảo vệ quyền lợi, chăm lo đến sự phát triến của trẻ em là một trong những nhiệm vụ có ý 
nghĩa quan trọng hàng đầu của tòng quốc gia và của cộng đồng quốc tế. Đây là vấn đề liên quan trực 
tiếp đến tưoưg lai của một đất nước của toàn nhân loại. 

- Qua nhừng chủ trương, chính sách, qua những hành động cụ thê đối với việc bảo vệ, chăm 
sóc trẻ em mà ta nhận ra trình độ văn minh của một xã hội. 

- Vấn đề bảo vệ, chăm sóc trẻ em đang được cộng đồng quốc tế dành sự quan tâm thích đáng 
với các chú trương, nhiệm vụ đề ra có tính cụ thế toàn diện. 

2- Dang đề 5 hoăc 7 điềm : 

Đề 1 : 

Phân tích tính chất cụ thê, toàn diện của những nhiệm vụ chàm sóc, bảo vệ trẻ em được bản 
tuyên bố nêu ra (từ mục 10 đến mục 17). 

Goi V : N êu từng nhiệm vụ cụ thế : 

+ Tăng cường sức khỏe và chế độ dinh dưỡng cho trẻ em. 

+ Quan tâm chăm sóc trẻ em bị tàn tật và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

+ Tăng cường vai trò của phụ nữ nói chung và đảm bảo quyền bình đăng giữa nam và nữ. 

+ Bảo đảm cho trẻ em được học hết bậc giáo dục cơ sở không có trẻ em nào mù chữ. 

+ Thực hiện kế hoạch hóa gia đình, tạo điều kiện đê trẻ em lớn khôn và phát triến trên nền 
móng gia đình. 

+VÌ tương lai của trẻ em cần cấp bách bảo đảm hoặc khôi phục lại sự tăng trưởng và phát triên 
đều đặn nền kinh tế ở tất cả các nước. 

Các nhiệm vụ nêu ra vừa cụ thế, vừa toàn diện bao quát trên mọi lĩnh vực (y tế, giáo dục, xã 
hội), mọi đối tượng (trẻ em bị tàn tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trai, gái) và mọi cấp độ (gia đình, 
xã hội, quốc gia, cộng đồng quốc tế). Mục 17 nhấn mạnh “ Các nhiệm vụ đó đòi hỏi tất cả các nước 
cần phải có những nỗ lực liên tục và phổi hợp với nhau trong hành động của từng nước cũng như 
trong hợp tác quốc tế 

Tiết 4 BÀN VÈ ĐỌC SÁCH 

-Chu Quang Tiềm- 

122 




A- TÓM TẮT KIỂN THỨC cơ BẢN 

1- Tác giả : 

- Chu Quang Tiềm (1897-1986) là nhà mĩ học và lí luận văn học nối tiếng của Trung Quốc. 
Trong nhũng bài viết của mình ông đã nhiều lần bàn về chuyện đọc sách. Riêng bài viết này là kết quả 
của quá trình tích luỳ kinh nghiệm, dày công suy nghĩ, là những lời bàn đầy tâm huyết của người đi 
trước muốn truyền lại cho các thế hệ sau. 

2- Tác phẩm : 
a) Nôi dung : 

- Bàn về đọc sách là bài viết vừa có lí lẽ xác đáng vừa giàu kinh nghiệm thực tế. Văn bản được 
trích có bố cục chặt chẽ, họp lí. Sau khi vào bài, tác giả khang định tầm quan trọng, ý nghĩa cần thiết 
của việc đọc sách. Tiếp đó bài viết nêu ra các khó khăn, nguy hại dễ gặp của việc đọc sách trong tình 
hình hiện nay. Phần chính của bài viết dành đế bàn về phương pháp đọc sách (bao gồm cách lựa chọn 
sách cần đọc và cách đọc thế nào cho có hiệu quả). 

- Bằng sự phân tích ngắn gọn rõ ràng bài viết đã làm sáng tỏ ý nghĩa của sách trên con đường 
phát triến của nhân loại. Sách đã ghi chép, cô đúc và lưu truyền mọi tri thức, mọi thành tim mà loài 
người tìm tòi, tích luỹ được qua từng thời đại, trở thành kho tàng của cải tinh thần quý báu. Nhũng 
cuốn sách có giá trị có the xem là những cột mốc trên con đường phát triến học thuật của nhân loại. Vì 
sách có ý nghĩa quan trọng như thế nên đọc sách là một con đường tích luỹ, nâng cao vốn tri thức rất 
cơ bản của mồi người. 

- Trong bối cảnh hiện nay, sách vở ngày càng nhiều thì việc đọc càng phải có phương pháp. 
Chu Quang Tiềm đã bàn luận, phân tích một cách có lí lẽ, có thực tế rằng cần biết lựa chọn sách đế 
đọc, kết họp giữa đọc rộng với đọc sâu, giữa đọc sách thường thức với đọc sách chuyên môn. Việc đọc 
sách không thế tuỳ hứng mà phải có kế hoạch, có mục đích kiên định, phải vừa đọc vừa nghiền ngẫm. 

bl Nghệ thuật 

- Bàn về đọc sách là tác pham nghị luận có tính thuyết phục, sức hấp dần cao bởi cách trình bày 
vừa đạt lí vừa thấu tình, bởi lời văn giàu hình ảnh nhiều chồ tác giả dùng cách nói ví von thật cụ thế và 
thú vị. 

- Bố cục bài viết chặt chẽ, họp lí dẫn dắt tự nhiên. 

c) Chủ đề 

Đọc sách là con đường quan trọng đế tích luỳ nâng cao học vấn. cần kết họp giữa đọc rộng với 
đọc sâu, giừa đọc sách thường thức với đọc sách chuyên môn. Việc đọc sách không thế tuỳ hứng mà 
phải có kế hoạch, có mục đích kiên định, phải vừa đọc vừa nghiền ngầm. 

B- CÁC DANG ĐÈ 
1- Dang đề 2 hoăc 3 điềm 
Đề 1 : 

Vấn đề nghị luận của hài viết này là gì ? Hãy tóm tẳt các luận điếm của tác giả khi trỉến khai 
vấn đề ấy ? 

Goi V : 

- Vấn đề nghị luận : Bàn về đọc sách 

- Luận diêm : 

+ Tầm quan trọng, ý nghĩa cần thiết của việc đọc sách 

-> Sách có ý nghĩa quan trọng trên con đường phát triến của nhân loại 

-> Đọc sách là một con đường tích luỹ, nâng cao vốn tri thức. 

+ Nêu các khó khăn, các thiên hướng sai lạc dề mắc phải của việc đọc sách trong tình hình hiện 
nay 

-> Sách nhiều khiến người ta không chuyên sâu. 

-> Sách nhiều dễ khiến ngược đọc lạc hướng 
+ Bàn về phưong pháp đọc sách 
-> Cách chọn sách 


123 



-> Cách đọc sách 


Đồ 2 : 

Tóm tắt nội dung chính hài viết “Bàn về đọc sách ” của Chu Quang Tiềm trong khoảng 2 đến 3 

câu ? 

Gọi ỷ : 

Bài viết nêu tầm quan trọng, ý nghĩa của việc đọc sách, các khó khăn nguy hại dễ gặp của việc 
đọc sách trong tình hình hiện nay. Từ đó đưa ra cách lựa chọn sách cần đọc và cách đọc như thế nào 
cho hiệu quả. 

2- Dang đề 5 hoăc 7 điếm 
Đề 1 : 

Qua lời bàn của Chu Quang Tiềm, em thấy sách có tầm quan trọng như thế nào ? Việc đọc 
sách có ỳ nghĩa gì ? 

Goi V : Học sinh phát biếu nhận thức của mình về ý nghĩa của việc đọc sách trên con đường phát triên 
của nhân loại viết thành bài văn ngắn đảm bảo các ý chính sau: 

- Sách đã ghi chép cô đúc và lưu truyền mọi tri thức, mọi thành tựu mà loài người đã tìm tòi, 
tích luỳ qua tòng thời đại. 

- Những cuốn sách có giá trị có thế xem là nhũng cột mốc trên con đường phát triến học thuật 
của nhân loại. 

- Sách trở thành kho tàng quý báu của di sản tinh thần mà loài người thu lượm, suy ngầm suốt 
mấy nghìn năm nay. 

- Vì ý nghĩa quan trọng của sách nên đọc sách là một con đòng tích luỳ nâng cao tri thức. 

c- BẢI TẢP VÈ NHẢ 1 

1- Dạng đề 2 hoặc 3 điếm 
Đẻ 2 : 

Phân tích lời bàn của Chu Quang Tiềm về phương pháp đọc sách (bao gồm cách lựa chọn 
sách đê đọc và cách đọc). 

Gọi ỷ : Hoc sinh đọc kỳ văn bản từ chồ “Đọc sách không cốt lấy nhiều” cho đến hết. Suy nghĩ và phân 
tích theo các ý chính sau : 

- Theo tác giả bài viết cần lựa chọn sách đế đọc như thế nào, mối quan hệ giừa loại sách thông 
thưòng, loại sách ở lĩnh vực gần gũi, kế cận với chuyên môn của mình và loại sách tài liệu cơ bản, 
chuyên sâu ra sao ? 

- Lời bàn thật cụ thế của tác giả về cách đọc sách (thái độ, tinh thần, phương pháp khi đọc). 

2- Dang đề 5 hoăc 7 điềm : 

Đề 2 : 

Nhận xét về cách lập luận, trình bày của tác giả bài viết. Phát biêu thu hoạch của em về cách 
khăng định, triến khai vẩn đề nghị luận sau khi đọc - hiếu vãn bản Bàn về đọc sách ? 

Goi V : 

HS viết thành bài văn đảm bảo được các ý chính sau : 

- Nội dung lời bàn và cách trình bày vừa đạt lý vừa thấu tình 

- Bố cục bài viết chặt chẽ, họp lý. 

- Sự kết họp giữa lí lẽ, nhận định với kinh nghiệm, dần chứng thực tế. 

- Giọng điệu của tác giả cùng cách viết giàu hình ảnh (đặc biệt là lối ví von thật cụ thế và thú 
vị). 

=> Bài nghị luận có tính thuyết phục, sức hấp dẫn cao. 

- Trình bày thu hoạch của mình về cách khắng định, triến khai luận điếm trong một bài văn 
nghị luận (làm thế nào đế luận điếm được nối bật, được giải thích, chứng minh rõ ràng và giàu tính 
thuyết phục hấp dần). 


124 



Tiết 5 TIÉNG NÓI CỦA VÃN NGHỆ 

-Nguyễn Đình Thi- 

A- TÓM TẮT KIỂN THỨC cơ BẢN 

1- Tác giả : 

- Nguyền Đình Thi (1924-2003) là một nghệ sĩ tài năng về nhiều mặt, không chỉ nối tiếng với 
những tác phấm thơ, văn nhạc kịch ông còn là một cây bút lí luận phê bình sắc sảo. Ong tham gia vào 
các hoạt động văn nghệ từ rất sớm, trên mồi lĩnh vực đều đế lại những tác pham nôi tiếng.. 

- Sáng tác của Nguyền Đình Thi có nhiều thê loại : thơ, nhạc, văn xuôi, kịch, tiếu luận phê bình 
... Cuộc đời sáng tạo nghệ thuật của ông gắn bó chặt chẽ với cụôc đời hoạt động cách mạng, đặc biệt 
trên mặt trận văn nghệ. 

- Các tác phẩm chính : Xung kích (tiểu thuyết) Thu đông năm nay (truyện), Người chiến sĩ 
(thơ), Mấy vấn đề văn học (tiểu luận), Bên bò’ sông Lô (truyện ngắn), Một số vấn đề đấu tranh tư 
tưởng trong văn nghệ hiện nay (tiểu luận), Con nai đen (kịch), Võ’ bò’ (tiểu thuyết)... 

- Tác giả đã được nhận giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật (1996). 

- Tiếu luận “Tiếng nói của văn nghệ” đựoc viết 1948, in trong cuốn Mấy vấn đề văn học (lí 
luận phê bình, xuất bản 1956), có nội dung lí luận sâu sắc, được thế hiện qua những rung cảm chân 
thành của một trái tim nghệ sĩ. 

2- Tác phẩm : 

a) Nôi dung : 

- Tiếng nói của văn nghệ được Nguyễn Đình Thi viết năm 1948 thời kỳ đầu cuộc kháng chiến 
chống Pháp. Những năm này chúng ta đang xây dựng một nền văn học nghệ thuật mới gắn bó với đời 
sồng kháng chiến vĩ đại của nhân dân, đậm đà tính dân tộc đại chúng. Vì thế nội dung và sức mạnh kỳ 
diệu của văn nghệ thường được tác giả gắn với đời sống phong phú, sôi nối của quần chúng nhân dân 
đang chiến đấu và sản xuất. Tiếng nói của văn nghệ có nội dung lí luận sâu sắc, thế hiện nhiệt tình 
những rung cảm chân thành của người nghệ sĩ kháng chiến Nguyễn Đình Thi. 

- Bài văn có hệ thống luận diêm như sau : 

+ Nội dung tiếng nói của văn nghệ : Cùng với thực tại khách quan là nhận thức mới mẻ, là tư 
tưởng, tình cảm của cá nhân nghệ sĩ. Mồi tác phâm nghệ thuật lớn là một cách sống của tâm hồn, tù’ đó 
làm thay đối han mắt ta nhìn, óc ta nghĩ. 

+ Tiếng nói của văn nghệ rất cần thiết đối với cuộc sống con người, nhất là trong hoàn cảnh 
chiến đấu, sản xuất vô cùng gian khố của dân tộc. 

+ Văn nghệ có khả năng cảm hóa, sức mạnh lôi cuốn của nó thật là kỳ diệu, bởi đó là tiếng nói 
của tình cảm, tác động tới mỗi con người qua những rung cảm sâu xa tự' trái tim. 

b) Nghê thuât 

Là bài văn nghị luận đặc sắc : 

- Bố cục chặt chẽ, họp lí, cách dẫn dắt tự nhiên. 

- Cách viết giàu hình ảnh, có nhiều dần chứng về thơ văn, về câu chuyện thực tế đê khắng định 
các ý kiến, các nhận định tăng thêm sức hấp dẫn cho bài tiêu luện. 

- Giọng văn chân thành, say sưa, giàu nhiệt huyết, đặc biệt ở phần cuối. 

c) Chủ đề 

Nguyền Đình Thi đã khăng định văn nghệ là mối dây đồng cảm kỳ diệu giữa nghệ sĩ với bạn 
đọc qua những rung động mãnh liệt, sâu xa của trái tim. Văn nghệ giúp cho con người được sống 
phong phú hơn và tự hoàn thiện nhân cách tâm hồn mình. 

B- CÁC DANG ĐÈ 
1- Dang đề 2 hoăc 3 điềm 

Đe 1 : Vì sao con người cần đến tiếng nói của vãn nghệ ? 

Gọi ỷ : HS nêu sự cần thiết của văn nghệ đối với đời sống con người. Cụ the : 


125 




- Văn nghệ giúp chúng ta được sống đầy đủ hon, phong phú hon với cuộc đời và với chính 
mình. “Mồi tác phấm lón như rọi vào bên trong chúng ta một ánh sáng riêng, không bao giờ nhòa đi, 
ánh sáng ấy bấy giờ biến thành của ta, và chiếu tỏa lên mọi việc chúng ta sống, mọi con người ta gặp, 
làm cho ta thay đối han mắt ta nhìn, óc ta nghĩ’. 

- Trong trường họp con người bị ngăn cách với cuộc sống, tiếng nói của văn nghệ càng là sợi 
dây buộc chặt họ với cuộc đời thường bên ngoài, với tất cả những sự sống, hoạt động, những vui buồn 
gần gũi. 

- Văn nghệ góp phần làm tươi mát sinh hoạt khắc khố hàng ngày, giữ cho “đời cứ tươi”. Tác 
phấm văn nghệ hay giúp cho con người vui lên, biết rung cảm và ước mơ trong cuộc đời còn lắm vất 
vả cực nhọc. 

Đe 2 : Theo em nếu không cỏ vãn nghệ đời sổng con người sẽ ra sao ? 

Gợi ỷ ĩ Thưc chất đây là câu hỏi về tác dụng, ý nghĩa của văn nghệ đối với con người nhưng từ tình 
huống giả định “nếu không có văn nghệ ...”. Dựa vào tác dụng và ý nghĩa của văn nghệ đối với con 
người mà Nguyễn Đình Thi đã nêu đê phân tích : 

- Nhận thức, đời sống tinh thần của con người sè ra sao nếu không có văn nghệ ? 

- Neu không có văn nghệ thì mối quan hệ giữa con người với con người với cuộc sống sẽ ra sao 

? 

- Văn nghệ có tác dụng gì đối với đời sống sinh hoạt khắc khố hàng ngày, đối với tâm hồn cảm 
xúc của chúng ta ? 

2- Dạng đề 5 hoặc 7 điếm 
Đề 1 : 

Tóm tắt hệ thong luận điếm và nhận xét về bố cục của vãn bản Tiếng nói của văn nghệ ? 

Gơi V : 

- Bài văn có hệ thống luận diêm như sau : 

+ Nội dung tiếng nói của văn nghệ : Cùng với thực tại khách quan là nhận thức mới mẻ, là tư 
tưởng, tình cảm của cá nhân nghệ sĩ. Mồi tác phấm nghệ thuật lớn là một cách sống của tâm hồn, từ đó 
làm thay đối han mắt ta nhìn, óc ta nghĩ. 

+ Tiếng nói của văn nghệ rất cần thiết đối với cuộc sống con người, nhất là trong hoàn cảnh 
chiến đấu, sản xuất vô cùng gian khố của dân tộc. 

+ Văn nghệ có khả năng cảm hóa, sức mạnh lôi cuốn của nó thật là kỳ diệu, bởi đó là tiếng nói 
của tình cảm, tác động tới mồi con người qua nhũng rung cảm sâu xa tự trái tim. 

- Bố cục chặt chẽ, họp lí, dẫn dắt tự nhiên. Các luận điếm vừa có sự giải thích cho nhau vừa nối 
tiếp nhau một cách tự nhiên theo hướng càng lúc càng phân tích sâu sức mạnh đặc trung của văn nghệ. 
c- BẢI TẢP VẺ NHẢ 1 

1- Dang đề 2 hoăc 3 điềm 
Đề 2 : 

Tác phâm nghệ thuật đến với người đọc, người xem bằng cách nào mà cỏ khả năng kỳ diệu 
đến như vây ? 

Goi V : Học sinh cần phân tích con đưòng văn nghệ đến với người đọc và khả năng kỳ diệu của nó. Cụ 
thê các ý chính sau : 

- Sức mạnh riêng của văn nghệ bắt nguồn từ nội dung của nó và con đưòng mà nó đến với 
người đọc, người nghe. 

- Nghệ thuật là tiếng nói của tình cảm. Tác phấm văn nghệ chứa đựng tình yêu, ghét, nồi vui, 
buồn của con người trong đời sống sinh động. Tư tưởng của nghệ thuật không khô khan, trìu tượng mà 
lắng sâu, thấm vào nhừng cảm xúc. Từ đó tác phâm văn nghệ lay động cảm xúc đi vào nhận thức, tâm 
hồn chúng ta qua con đường tình cảm ... 


126 



- Khi tác động bằng nội dung, cách thức đặc biệt ấy, văn nghệ góp phần giúp mọi người tự 
nhận thức mình, tự xây dựng mình. Như vậy văn nghệ thực hiện các chức năng của nó một cách tự 
nhiên, có hiệu quả lâu bền sâu sắc. 

2- Dang đề 5 hoăc 7 điềm : 

Đề 1 : 

Em hãy phân tích nội dung phản ánh, thê hiện của văn nghệ. 

Gọi ỷ : Hoc sinh viết thành bài văn đảm bảo các ý chính sau : 

- Tác phấm văn nghệ phản ánh đời sống thông qua cái nhìn của người nghệ sĩ. Văn nghệ tập 
trung khám phá, thế hiện chiều sâu tính cách, số phận con người, thế giới bên trong của con người. Nội 
dung tác pham văn nghệ còn là tư tưởng, tấm lòng của nghệ sĩ gửi gắm trong đó. 

- Tác phấm văn nghệ không cất lên những lời thuyết lí khô khan mà chứa đựng tất cả những 
say sưa, vui buồn, yêu ghét, mơ mộng của nghệ sĩ. Nó mang đến cho chúng ta bao rung động, bao ngõ' 
ngàng trước những điều tưởng chừng rất quen thuộc. 

- Nội dung của văn nghệ còn là rung cảm và nhận thức của từng người tiếp nhận. Nó sẽ được 
mở rộng, phát huy vô tận qua tòng thế hệ người đọc, người xem. 

Tóm lại, nội dung chủ yếu của văn nghệ là hiện thực mang tính cụ thế, sinh động, là đời sống 
tình cảm của con người qua cái nhìn và tình cảm có tính cá nhân của người nghệ sĩ. 

Đề 2 : 

Nêu một tác phẩm văn nghệ mà em yêu thích và phân tích ỷ nghĩa, tác động của tác phâm ẩy 
đoi với mình. 

Goi V : Đây là bài tập nhằm phát huy năng lực cảm thụ văn học, sở thích văn học của mồi cá nhân, vì 
vậy không áp đặt tác phấm văn nghệ cụ the đế học sinh tự lựa chọn ảnh, tranh, phim, truyện, thơ ... chỉ 
yêu cầu học sinh nêu được nội dung, phân tích ý nghĩa, tác động của tác phâm ấy đối với mình. 


Tiết 6 CHUẨN BỊ HÀNH TRANG VÀO THẾ KỶ MỚI 

-Vũ Khoan- 


A- TÓM TẮT KIỂN THỨC cơ BẢN 

1- Tác già : 

Vũ Khoan là nhà ngoại giao, nhiều năm làm thứ trưởng Bộ Ngoại Giao, Bộ trưởng Bộ Thương 
mại, Nguyên là Phó Thủ tướng Chính phủ. 

2- Tác phẩm : 

a) Môt số điềm cần chủ V về hoàn cánh ra đòi bài viết 

- Bài viết “Chuấn bị hành trang” của Vũ Khoan đăng trên Tạp chí Tia sáng năm 2001 và 
được in vào tập “Một góc nhìn của trí thức” NXB Trẻ 2002. Khi đưa vào SGK người biên soạn đặt 
nhan đề bài viết “Chuấn bị hành trang vào thế kỷ mới”. 

- “Chuẩn bị hành trang vào thế kỷ mói” là bài nghị luận của Phó Thủ tướng Vũ Khoan đề 
cập tới những vấn đề vừa có ý nghĩa thời sự, cấp thiết vừa có ý nghĩa lâu dài. Tác giả viết bài này đầu 
năm 2001, khi đất nước ta cùng toàn thế giới bước vào năm đầu tiên của thế kỷ mới. Ớ thời diêm 
chuyến giao thời gian đặc biệt có ý nghĩa, người ta thường có nhu cầu nhìn lại, kiêm điếm lại mình 
trên chặng đường đã qua và chuân bị hành trang đi tiếp chặng đường mới. Đối với dân tộc ta, bước vào 
thế kỷ mới cũng là tiếp tục một hành trình đầy triến vọng của công cuộc đôi mới toàn diện, nhằm vượt 
qua tình trạng chậm phát triển, nghèo nàn, lạc hậu, đi vào công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Mặt khác đây 
cũng là con đường đầy khó khăn, thách thức, đòi hỏi mọi người, đặc biệt là thế hệ tré phải thực sự đối 
mới vươn lên mạnh mẽ đế đáp ứng yêu cầu của thời đại. 

b) Nôi dung 

* Đây là bài nghị luận về một đề tài vừa cấp thiết vừa có tính lâu dài, vừa là của đất nước vừa 
là của từng người (trước hết là các bạn trẻ), vừa là một bài xã luận, vừa là một văn bản chỉ đạo, vừa là 


127 




một ý kiến riêng, vừa là ý kiến của vị lãnh đạo cấp cao, vừa có tính chất vấn đề đời sống, vừa có tính 
chất vấn đề tư tưởng, đạo lí đặc biệt bài văn chứa đựng một triết lý nhân văn có giá trị muôn thuở : 
“Con người quyết định tất cả”. 

* Luận điếm cơ bản của bài (vấn đề nghị luận) được nêu ngay từ đầu đế làm căn cứ triên khai 

“Lớp trẻ Việt Nam cần nhận ra những cái mạnh, cái yếu của con người Việt Nam đê rèn những thói 

quen tốt khỉ bước vào nền kinh tế mới ”. 

* Hệ thống luận cứ của bài văn : 

(1) Chuân bị hành trang vào thế kỷ mới thì quan trọng nhất là sự chuấn bị bản thân con người. 

(2) Bổi cảnh của thế giới hiện nay và những mục tiêu, nhiệm vụ nặng nề của đất nước. 

(3) Những cái mạnh, cái yếu của con người Việt Nam cần được nhận rõ khi bước vào nền kinh 

tế trong thế kỷ mới. 

- Đây là luận cứ trung tâm, quan trọng nhất của cả bài nên được tác giả triến khai cụ thế và 
phân tích thấu đáo. 

* Ket luận : 

- Từ ba luận cứ được triên khai rất chặt chẽ nói tên tác giả kết thúc bài viết bằng việc nêu lên 
những yêu cầu đối với thế hệ trẻ : Bước vào thế kỷ mới, moi người Việt Nam đặc biệt là thế hệ trẻ cần 
phát huy những điếm mạnh, khắc phục những điếm yếu, rèn cho mình những thói quen tốt ngay từ 
những việc nhỏ đê đáp ứng nhiệm vụ đưa đất nước đi vào công nghiệp hóa, hiện đại hỏa. 

bì Nghệ thuật 

- Bài nghị luận mầu mực đã phân tích một cách thuyết phục, có lí có tình những điếm mạnh, 
điêm yếu của con người Việt Nam. Tác giả không dùng cách nói theo kiêu sách vở, uyên bác mà diễn 
đạt giản dị, thiết thực dựa trên cơ sở thực tiễn, có ví dụ, ví von cụ thế, có hình ảnh. Đặc biệt cách sử 
dụng thành ngừ, tục ngữ “Nước đến chân mới nhảy”, “Liệu com gắp mắm”. “Trâu buộc ghét trâu ăn”, 
“Bóc ngắn cắn dài”, ...Vì thế bài viết sâu sắc mà dễ hiếu. 

- Khi nêu ưu, nhược điếm của người Việt Nam, tác giả đã không làm một phép liệt kê đơn giản 
từ ưu điếm đến nhược điếm mà cứ mỗi khi nêu một ưu điếm tác giả lại đề cập đến một nhược điếm. 

B- CÁC DANG ĐÈ : 

1- Dang đề 2 hoăc 3 điềm 
Đề 1 : 

Giải thích vì sao “Chuân bị hành trang vào thể kỷ mới ” là văn bản nhật dụng? 

Gọi ỷ : 

* Dựa vào hoàn cảnh ra đời và nội dung của bài viết đế giải thích. 

* Văn bản có nội dung mang tính cập nhật đối với cuộc sống hiện thời. Đe tài là một vấn đề có tính 
cấp thiết đối với đời sống xã hội hiện nay. Luận diêm cơ bản của bài (vấn đề nghị luận) được nêu ngay 
từ đầu đế làm căn cứ triến khai “Lóp trẻ Việt Nam cần nhận ra nhũng cái mạnh, cái yếu của con người 
Việt Nam đê rèn nhừng thói quen tốt khi bước vào nền kinh tế mới”. 

Đây là bài nghị luận về một đề tài vừa cấp thiết vừa có tính lâu dài, vừa là của đất nước vừa là 
của từng người (trước hết là các bạn trẻ), vừa là một bài xã luận, vừa là một văn bản chỉ đạo, vừa là 
một ý kiến riêng, vừa là ý kiến của vị lãnh đạo cấp cao, vừa có tính chất vấn đề đời sống, vừa có tính 
chất vấn đề tư tưỏng, đạo lí đặc biệt bài văn chứa đựng một triết lý nhân văn có giá trị muôn thuở : 
“Con người quyết định tất cả”. 

Đẻ 2 : 

“Hành trang’’ nghĩa là đồ dùng mang theo và các thứ trang bị khi đi xa, vậy từ “Hành trang” 
được Vũ Khoan dùng trong “Chuân bị hành trang bước vào thế kỷ mới” có nghĩa như vậy không ? Vì 
sao ? 

Goi V : 

“Hành trang” được Vũ Khoan dùng trong bài viết có nghĩa là hành trang tinh thần như tri thức, 
kỹ năng, thói quen ... đế đi vào một thế kỷ mới. Như vậy nghĩa từ “hành trang” trong bài rộng hơn so 

128 



với nghĩa từ “hành trang” nhưng trên cơ sở nét nghĩa giống nhau là các thứ trang bị khi đi xa, khác 
nhau vật dụng vật chất và vật dụng tinh thần. Đây là sự phát triên nghĩa của từ theo phương thức ấn dụ. 

2- Dang đề 5 hoăc 7 điềm 
Đề 1 : 

Dựa vào bố cục vãn bản hãy nêu dàn ỷ chỉ tiết của bài viết và nhận xét cách trình bày, lập 
luận của tác giả. 

Gơi V : 

* Đặt vẩn đề : Luận điếm cơ bản “Lóp trẻ ... kinh tế mói” (3 cầu đầu) 

* Giải quyết vẩn đề : 

- Luận cứ 1 : Chuấn bị hành trang vào thế kỷ mới thì quan trọng nhất là sự chuan bị bản thân 
con người. 

+ Từ cố chí kim, bao giò' con người cũng là động lực phát triến của lịch sử. 

+ Trong thời kỳ nền kinh tế tri thức phát triến mạnh mẽ, vai trò của con người lại càng nối trội. 

- Luận cứ 2 ỉ Bối cảnh của thế giới hiện nay và những mục tiêu, nhiệm vụ nặng nề của đất 

nước. 

+ Một thế giới mà khoa học công nghệ phát triến như huyền thoại, sự giao thoa, hội nhập giữa 
các nền kinh tế ngày càng sâu rộng. 

+ Nước ta phải đồng thời giải quyết ba nhiệm vcụ thoát khỏi tình trạng nghèo nàn lạc hậu của 
nền kinh tế nông nghiệp ; đay mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa và đồng thời lại phải tiếp cận ngay 
với nền kinh tế trí thức. 

- Luận cứ 3 : Nhũng cái mạnh, cái yếu của con người Việt Nam cần được nhận rõ khi bước 
vào nền kinh tế trong thế kỷ mới. 

+ Thông minh, nhạy bén với cái mới nhưng thiếu kiến thức cơ bản, kém khả năng thực hành. 

+ Cần cù sáng tạo nhưng thiếu đức tính tỉ mi, không coi trọng nghiêm ngặt quy trình công 
nghệ, chưa quen với cường độ khấn trương. 

+ Có tinh thần đoàn kết, đùm bọc, nhất là trong công cuộc chiến đấu chống ngoại xâm, nhưng 
lại thường đố kỵ nhau trong làm ăn và trong cuộc sống thường ngày. 

+ Bản tính thích ứng nhanh, nhưng lại có nhiều hạn chế trong thói quen và nếp nghĩ, kỳ thị 
kinh doanh, quen với bao cấp, thói sùng ngoại hoặc bài ngoại quá mức, thói “khôn vặt”, ít giừ chừ 
“tín”. 

* Kết thúc vấn đề ỉ 

Nhũng yêu cầu đối với thế hệ trẻ : Bước vào thế kỷ mới, mồi người Việt Nam đặc biệt là thế hệ 
trẻ cần phát huy những diêm mạnh, khắc phục nhũng điếm yếu, rèn cho mình nhũng thói quen tốt ngay 
từ nhũng việc nhỏ đế đáp úng nhiệm vụ đưa đất nước đi vào công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Đề 2 : 

Em hãy trình bày cụ thê cách nêu những ưu nhược điếm của người Việt Nam của tác giả và 
phân tích ngắn gọn tác dụng của cách nêu đó ? 

Gơi V : 

+ Thông minh, nhạy bén với cái mới nhung thiếu kiến thức cơ bản, kém khả năng thực hành. 

+ Cần cù sáng tạo nhung thiếu đức tính tỉ mi, không coi trọng nghiêm ngặt quy trình công 
nghệ, chưa quen với cưòng độ khấn trương. 

+ Có tinh thần đoàn kết, đùm bọc, nhất là trong công cuộc chiến đấu chống ngoại xâm, nhung 
lại thường đố kỵ nhau trong làm ăn và trong cuộc sống thường ngày. 

+ Bản tính thích úng nhanh, nhưng lại có nhiều hạn chế trong thói quen và nếp nghĩ, kỳ thị 
kinh doanh, quen với bao cấp, thói sùng ngoại hoặc bài ngoại quá mức, thói “khôn vặt”, ít giữ chừ 
“tín”. 


129 



Bài viết này đă mang đến cho bạn đọc cảm giác rất bất ngờ. Tác giả không ca ngợi một chiều, 
cũng không chỉ toàn phê phán một cách cực đoan mà nhìn nhận song song, đối chiếu và đánh giá 
những điếm mạnh cũng như nhừng điếm yếu của người Việt Nam trong quan hệ với công việc, trong 
yêu cầu của sự phát triến xã hội. Đó là sự đánh giá khách quan và khoa học xuất phát từ thiện chí của 
tác giả muốn đế chúng ta nhìn nhận về mình một cách đúng đắn chân thực, ý thức được những mặt tốt 
cũng như mặt chưa tốt của mình đế phát huy hoặc sửa đôi. 
c- BẢI TẢP VÈ NHẢ : 

1- Dang đề 2 hoăc 3 điềm 
Đề 1 : 

Trong những hành trang cần chuân bị đê bước vào thế kỷ mới, theo tác giả bài viết này điều gì 
có ỷ nghĩa quan trọng nhất ? Suy nghĩ của em về quan niệm ấy? 

Goi V : 

- Câu nêu vấn đề ở phần giải quyết vấn đề (luận cứ 1) “Trong những hành trang ấy, có lè sự 
chuấn bị bản thân con người là quan trọng nhất”. 

- Căn cứ vào đặc điếm phát triến của thòi đại hiện nay, vai trò của chủ thế con người trong một 
xã hội trình bày suy nghĩ của mình về quan niệm ấy. 

2- Dạng đề 5 hoặc 7 điếm : 

Đề 11 

Nêu những dẫn chứng trong thực tế xã hội và nhà trường đê làm rỗ một so điếm mạnh và 
điếm yếu của con người Việt Nam : cần cù, thông minh, sáng tạo; kém khả năng thực hành, thiếu đức 
tính tỉ mỉ, thiếu tỉnh cộng đồng trong làm ăn. Bản thân em có những diêm mạnh và điếm yếu nào ? 
Phương hướng khắc phục những điếm yếu ? 

Gơi V : 

HS suy nghĩ nêu dẫn chứng thực tế 

Liên hệ bản thân và nêu phương hướng khắc phục. 

Đe 2 : (dạng bài tập củng cố, hệ thong kiến thức) 

Tông kết nội dung bài học “Chuân bị hành trang vào thế kỷ mới ” bằng sơ đồ? 

Goi V : 

CHUẨN BỊ HÀNH TRANG VÀO THẾ KỶ 

MỚI 


130 





Tiết 7 TỐNG KẾT PHẦN VĂN BẢN NHẶT DỤNG 
A- TÓM TẤT KIỂN THỨC cơ BẢN 

1- Môt số vấn đề về khái niêm và đăc điếm, nôi dung của văn bán nhât dung 

a) Vãn bản nhật dụng không phải là khái niệm về thế loại hay kiếu văn bản mà đế chỉ nhũng 
văn bản có nội dung mang tính cập nhật đối với đời sống hiện thời. Đe tài của văn bản nhật dụng phải 
là những vấn đề có tính cấp thiết đối với đời sống xã hội và con người hiện nay. Tuy nhiên đó cũng là 
vấn đề đã có ý nghĩa lâu dài chứ không phải chỉ là nhất thời. Vì thế, phần văn bản nhật dụng là một bộ 
phận thê hiện rõ và trực tiếp nhất sự gắn bó với đời sống của môn ngừ văn trong nhà trường. 

b) Hình thức văn bản nhật dụng: có thê thuộc nhiều thê loại và kiêu văn bản : truyện ký, báo 
chí, nghị luận, thư từ, có thế cả văn bản hành chính, văn kiện chính trị. Mỗi văn bản nhật dụng có thế 
sử dụng một hoặc nhiều phương thức biếu đạt phối họp với nhau : tự sự, miêu tả, biếu cảm, thuyết 
minh, lập luận. 

c) Nội dung văn bản nhật dụng trong chương trình Ngừ vãn THCS: 

- Lóp 6 : về di tích lịch sử (Cầu Long Biên - Chứng nhân lịch sử), về danh lam thắng cảnh 
(Động Phong Nha), về quan hệ giữa thiên nhiên và con người (Bức thư của thủ lĩnh da đỏ). 

- Lóp 7 : về giáo dục, vai trò của người mẹ (Cống trường mở ra - Mẹ tôi), về gia đình và trẻ 
em (Cuộc chia tay của những con búp bê), về di sản văn hóa tinh thần (Ca Huế trên sông Hương). 

- Lóp 8 : về môi trường (Thông tin về ngày trái đất năm 2000), tệ nạn ma túy, thuốc lá (Ôn 
dịch, thuốc lá), dân số và tương lai loài người (Bài toán dân số). 

- Lóp 9 : Hội nhập với thế giới và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc (Phong cách Hồ Chí Minh), 
về chống chiến tranh, bảo vệ hòa bình (Đấu tranh cho một thế giới hòa bình), về quyền con người 
(Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triến của trẻ em), yêu cầu thế hệ trẻ phải 


131 










thực sự đối mới vươn lên mạnh mè đế đáp ứng yêu cầu của thời đại (Chuân bị hành trang bước vào thế 
kỷ mới). 

2- Phương pháp học văn bán nhật dụng 

- Lun ý đến chú thích về các sự kiện có liên quan đến vấn đề đặt ra trong văn bản 

- Liên hệ vấn đề được đặt ra với cuộc sống bản thên cũng như đời sống cộng đồng. 

- Cần có ý kiến quan điếm riêng ở một số trường họp cụ thế và đề xuất nhừng kiến nghị và giải 

pháp. 

- Vận dụng các môn học khác đế làm sáng tỏ những vấn đề đặt ra trong văn bản nhật dụng. 

- Cần căn cứ vào đặc điếm hình thức của văn bản và phương thức biêu đạt trong lúc phân tích 
nội dung. 

B- CÁC DANG ĐÈ 

1- Dạng đề 2 hoặc 3 điếm 
Đề 1 : 

Hãy nêu tên các văn bản nhật dụng đã học theo từng thê loại và kiêu văn bản : thuyết minh, 
thư từ, truyện ngan, nghị luận ? 

Gọi ỷ : 

+ Thuyết minh : Động Phong Nha, Ca Huế trên sông Hương. 

+ Thư từ : Bức thư của thủ lĩnh da đỏ. 

+ Truyện ngắn : Cuộc chia tay của những con búp bê 

+ Nghị luận : Phong cách Hồ Chí Minh, Đấu tranh cho một thế giới hòa bình. 

2- Dang đề 5 hoăc 7 điềm 
Đề 1 : 

Chọn ra một văn bản nhật dụng trong SGK Ngừ văn THCS, chỉ ra sự phối hợp các phương 
thức biêu đạt trong đỏ và tác dụng của sự phối họp ẩy ? 

Gơi V : Học sinh chọn một trong những văn bản sau đế xác định và phân tích tác dụng của các phương 
thức biếu đạt: 

- Cầu Long Biên - Chứng nhân lịch sử : kết họp miêu tả, thuyết minh, biếu cảm. 

- Bức thư thú lĩnh da đỏ : kết họp miêu tả, thuyết minh, biêu cảm. 

- Đấu tranh cho một thế giới hòa bình : kết họp nghị luận, biếu cảm. 

- Chuân bị hành trang vào thế kỷ mới: kết họp nghị luận, miêu tả. 

c- BẢI TẢP VÈ NHẢ : 

1- Dạng đề 2 hoặc 3 điếm 
Đồ 2 : 

Em hiếu tính cập nhật của văn bản nhật dụng chủ yếu là gì ? 

Goi V : 

- Cập nhật có nghĩa là kịp thời, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của cuộc sống hàng ngày, cuộc sống 
hiện tại. Tính cập nhật thế hiện rõ nhất ở chức năng và đề tài : đề cập, bàn luận, thuyết minh, tường 
thuật, miêu tả, đánh giá ... nhừng vấn đề, hiện tượng ... gần gũi bức thiết đối với cuộc sống trước mắt 
của con người và cộng đồng. 

2- Dang đề 5 hoăc 7 điềm : 

Đề 2 : 

Em hãy tìm trong các bảo hoặc tạp chí bài viết về các vấn đề có tính cập nhật như : môi 
trường, gia đình, nhà trường, quyền trẻ em ...và giới thiệu tóm tắt nội dung hai bài viết đó ? 

Goi V : 

- HS có thế tìm ở các mục Diễn đàn (báo Nhân dân), Cùng bàn luận (Báo Quân đội nhân dân), 
các trang về văn hóa - xã hội, giáo dục (báo Giáo dục và thời đại) chọn bài ngắn gọn có nội dung đề 
cập tới các vấn đề nêu trên và tóm tắt nội dung. 


132 



Tiết 8 KỊCH “BẮC SƠN” 

-Nguyễn Huy Tưởng- 

A- TÓM TẮT KĨỂN THỨC cơ BẢN 

1- Tác giả: 

Nguyền Huy Tuởng(1912-1960) quê ở huyện Đông Anh - Hà Nội, là nhà văn, nhà viết kịch, đã 
có tác phâm được chú ý từ trước năm 1945. Sáng tác của Nguyễn Huy Tưởng thường khai thác đề tài 
lịch sử và cách mạng, đề cập đến những vấn đề trọng đại của vận mệnh dân tộc và xây dựng những 
hình tượng anh hùng. 

- Năm 1996 ông được nhà nước trao tặng giải thưỏng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật. 

2- Tác phẩm 

a) Nội dung 

* Giới thiệu về loại hình kịch và các thế kịch : thuộc loại hình nghệ thuật sân khấu. Phương 
thức thế hiện là bằng ngôn ngữ trực tiếp (đối thoại, độc thoại) và hành động nhân vật. Kịch phản ảnh 
đời sống qua những mâu thuần, xung đột thê hiện ra thành hành động kịch. 

- Các thế loại kịch : ca kịch, kịch thơ, kịch nói, bi kịch, chính kịch, kịch ngắn, kịch dài... 

- Cấu trúc một vở kịch : hồi, lóp (cảnh); thời gian và không gian trong kịch. 

* Bắc Sơn là vở kịch nối tiếng của nhà văn Nguyền Huy Tưởng, là tác phấm mở đầu của kịch 
nói cách mạng. Tác phấm đã giúp chúng ta hiếu về ý nghĩa cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn và sức mạnh cảm 
hóa của cách mạng với quần chúng. 

- Tóm tắt vở kịch : SGK 165. 

- Đoạn trích hồi 4 của vở kịch Bắc Sơn : hai lóp kịch tập trung vào một tình huống bất ngờ đê 
bộc lộ rõ xung đột kịch và thế hiện bản chất, tính cách của bốn nhân vật : Ngọc, Thom, Thái, Cửu. Qua 
một tình huống bất ngờ, vở kịch đã khang định chính nghĩa của cách mạng có sức cảm hóa cả nhưng 
người ở tầng lóp trung gian, ngay cả khi phong trào cách mạng đang bị địch đàn áp. 

b) Nghê thuât 

Đoạn trích khang định nghệ thuật sáng tạo tình huống đê bộc lộ xung đột, tố chức đối thoại, thê 
hiện tâm lí và tính cách nhân vật của tác giả. 

c) Chủ đề 

Khang định chính nghĩa của cách mạng có sức cảm hóa cả nhưng người ở tầng lóp trung gian, 
ngay cả khi phong trào cách mạng đang bị địch đàn áp. 

B. CẮC DANG ĐÈ: 

1. Dạng đề 2 hoặc 3 điềm: 

* Đe 1: Tóm tắt nội dung vở kịch “Bắc Sơn ”của (Nguyễn Huy Tưởng). 

* Gọi ỷ: 

Học sinh trình bày tóm tắt theo SGK 165 (Vở kịch lấy bối cảnh là .... Ngọc trúng đạn của quân 
Pháp và chết). 

2. Danu đề 5 hoăc 7 điểm: 

* Đẻ 1: Em hãy phân tích diễn hiến tâm trạng và hành động của nhân vật Thơìn qua hai lóp kịch 
trong đoạn trích hồi 4 của vở kịch “Bắc Sơn ”(Nguyễn Huy Tưởng). 


133 




* Gọi ỷ: 

(i) Mở bài: 

- Giới thiệu tóm tắt gia cảnh Thom (bố, mẹ, em trai, chồng). 

- Khi cuộc khởi nghĩa no ra cô đứng ngoài cuộc, mặc dù cha và em là nhừng quần chúng tích 
cực tham gia khởi nghĩa. 

- Thom vần chua hắn mất đi bản chất trung thực, lòng tự trọng, lòng thuoTig người. 

b) Thân bài: 

- Chính vì có bản chất trung thực, có lòng tự trọng, lòng thương người mà Thom rất quý trọng 
ông giáo Thái. Khi lực lượng cách mạng bị đàn áp, cả cha và và em đều hy sinh, Thơm rất ân hận và 
càng bị giày vò khi nhận ra rằng Ngọc làm tay sai cho địch dần quân Pháp về đánh úp lực lượng khởi 
nghĩa. 

- Tâm trạng và hành động của nhân vật Thom qua hai lóp kịch: 

+ Hoàn cảnh: Cuộc khởi nghĩa bị đàn áp, cha và em hy sinh, mẹ bỏ đi lang thang, Thom chỉ 
còn người thân duy nhất là Ngọc, nhưng y đã dần lộ rõ bộ mặt Việt gian. 

+ Sự day dứt, ân hận của Thơm: Hình ảnh người cha trong lúc hy sinh, những lời cuối cùng, 
khấu súng trao lại cho Thom; sự hy sinh của em trai; tình cảnh thương tâm của người mẹ, tất cả nhừng 
hình ảnh và sự việc ấy luôn ám ảnh và dày vò tâm trí cô. 

+ Sự băn khoăn nghi ngờ đối với Ngọc ngày càng tăng. 

+ Tình huống bất ngờ (Thái và Cửu chạy nhầm vào nhà Thom) đã khiến Thom phải lựa chọn 
dứt khoát. Thơm hành động một cách mau lẹ và khôn ngoan, không sợ nguy hiếm đê che giấu Thái và 
Cửu ngay trong buồng của mình, bình tĩnh che mắt Ngọc đế bảo vệ hai người cách mạng. 

- Bằng cách đặt nhân vật vào hoàn cảnh và tình huống gây cấn, tác giả đã làm bộc lộ đời sống 
nội tâm và chuyến trong hành động của nhân vật 

c) Kết bài 

- Nhấn mạnh sự thay đối trong tâm trạng và hành động của Thom là do khả năng thức tinh 
quần chúng của Cách mạng. 

- Khăng định con người Việt Nam luôn đứng về phía chính nghĩa quốc gia, yêu hoà bình tự do 
và độc lập dân tộc. 

c- BẢI TẢP VÈ NHẢ 

1- Dang đề 2 hoăc 3 điềm: 

Đe 2: Nhập vai một trong ba nhân vật Thải, Cửu hoặc Thơm kê lại ngắn gọn tình huống “ chạy tron ” 
của Thái và Cửu ở nhà Thơm. 

* Gọi ỷ: 

+ Vai Thái hoặc Cửu: 

- Lun ý khi chạy nhầm vào nhà Thom, gặp Thom thái độ hai người không giống nhau. Cửu thì 
hoảng hốt, tự trách mình đã gây ra tình thế ấy; anh không tin Thom vì cho rằng “Vợ Việt gian thì cũng 
là Việt gian”, thậm chí lúc mới vào, thấy Thom anh còn rút súng định bắn. Còn Thái thì bình tĩnh tìm 
cách thoát khỏi tình thế ấy. Là một người cách mạng dày dạn Thái hiêu và tin vào quần chúng, kế cả 
những người như Thơm. Thái đã hỏi thăng Thom: “Cô có định bắt tôi không?” và trước sự nghi ngờ 
của Cửu Thái đã khăng định: “Anh đừng nghi dòng máu cụ Phương. Tôi tin như thế”. Khi bọn địch 
đến gần,Thái không muốn đế liên luỵ đến Thơm nên đã quyết định chạy ra ngoài. Chính thái độ của 
Thái đã làm tăng thêm sức cảm hoá đối với Thom, đế cô có được hành động táo bạo cứu hai người 
cách mạng. 


134 



+ Vai Thom: 

- Ke theo diễn biến tâm trạng. 

- Khi hai người cán bộ chạy vào nhà mình, Thom tưởng họ đến đê bắt Ngọc nhưng rồi khi biết 
họ đang bị chính Ngọc dần người truy đuối, Thom từ ngạc nhiên đến lo lắng, hốt hoảng, lúng túng, đấu 
tranh tư tưởng quyết liệt... cúư người hay bỏ mặc, cúư bằng cách nào? Đe hai người rơi vào tay giặc 
thì lòng cô day dứt không yên; mà cúư họ thì nguy hiếm đến tính mạng bản thân..., nhưng rồi cô quyết 
định không thê tiếp tay cho giặc. 

- Khi Ngọc sắp về Thom đã nghĩ cách bảo vệ hai người cán bộ bằng hành động hết sức mau lẹ, 
kịp thời, dứt khoát (giấu họ trong chính buồng của mình). Đây không phải là hành động tuỳ hứng mà 
có nguyên nhân chủ quan, khách quan. 

Đe 3: Em hiếu “kịch tính ” trong đoạn trích hồi 4 của vở kịch “Bắc Sơn ” là gì? 

* Gọi ỷ: 

- Nghệ thuật the hiện xung đột: Xung đột của vở kịch đến hồi 4 đã bộc lộ gay gắt sự đối đầu 
giừa Thái, Củư và Ngọc trong hoàn cảnh cuộc khởi nghĩa bị đàn áp và Ngọc đang cùng đồng bọn truy 
lùng ráo riết những người cách mạng. Đồng thời xung đột kịch cũng diễn ra trong nội tâm nhân vật 
Thom, thúc đấy diễn biến tâm trạng nhân vật đế đi tới bước ngoặt quan trọng. 

- Nghệ thuật xây dụưg tình huống: Tình huống éo le, bất ngờ, bộc lộ xung đột và thúc đấy hành 
động phát triên. 

- Ngôn ngữ đối thoại: Đối thoại với các nhịp điệu, giọng điệu khác nhau, phù họp với hành 
động kịch. 

2. Dạng đề 5 hoặc 7 điểm: 

* Đề 2: Nhận xét về nhân vật Ngọc, Nguyễn Huy Tưởng đánh giá là “ kẻ thù không đơn giản Ỷ kiến 
của em ? 

* Gọi ỷ: 

a. Mỏ’ bài: 

- Giới thiệu sơ lược về vở kịch Bắc Soư và về nhân vật Ngọc; vốn chỉ là tên nho lại thấp hèn 
trong bộ máy cai trị của thực dân, Ngọc nuôi tham vọng ngoi lên đế thoả mãn lòng ham muốn địa vị, 
quyền lực, tiền tài. 

b. Thân bài: 

- Khi cuộc khởi nghĩa Bắc Soư nô ra, bộ máy cai trị ở châu Bắc Soư bị đánh đố, Ngọc thù hận 
cách mạng. Y rắp tâm làm tay sai cho giặc, dần quân Pháp về đánh Vũ Lăng- căn cứ của lực lưọưg 
khởi nghĩa; gián tiếp gây ra cái chết của bố và em vợ. 

- Ớ hồi 4 Ngọc càng thế hiện bản chất Việt gian, y ra sức truy lùng nhừng người cách mạng 
đang ân trốn trong vùng, đặc biệt là Thái và Cửu. Mặt khác Ngọc ra sức chiều chuộng vợ nhằm giấu 
Thom bản chất và hành động của mình. 

- Nhưng tâm địa và tham vọng của Ngọc vẫn cứ lộ ra trước Thom. Khi thấy Thom nghi ngờ 
Ngọc đi lùng bắt Thái và Cửu thì Ngọc đã nói thác là đi bắt hai tên tưóưg cưóp và lảng sang chuyện 
khác. Nhưng tất cả sự toan tính và bản chất của Ngọc đã không giấu được Thom. 

- Xây dựng một nhân vật phản diện như Ngọc, tác giả không chi tập trung vào những cái xấu 
xa, tàn ác mà vần chú ý khắc họa tính cách của một con người, nhất quán nhuưg không đoư giản. Ngọc 
cũng yêu vợ, rất chiều vợ. Cũng có lúc có chút lưoưg tâm còn sót lại y cảm thấy việc mình làm là xấu, 
nhưng rồi y lại tự biện bạch cho việc lùng bắt những người cách mạng. 


135 



c) Kết bài: Khăng định ý kiến của em: Ngọc là nhân vật phản diện, là kẻ thù không đon giản. 
Nhận xét của tác giả quả là đúng, thật tinh tế và chính xác. 


Tiết 9 TÔI VÀ CHÚNG TA 
(Trích cảnh ba) 

A- TÓM TẮT KIỂN THỨC cơ BẢN 
1- Tác giả 

- Lưu Quang Vũ (1948 - 1988) quê Đà Nằng, vừa là nhà thơ vừa là nhà viết kịch nối tiếng. Các 
tác phâm của ông đều đề cập đến những vấn đề có tính nóng hối trong cuộc sống đương thời.Từ năm 
1980 đến cuối đời tài năng thơ và vốn hiếu biết về sân khấu của ông đã kết tinh trong hơn 50 vở kịch. 
Lưu Quang Vũ được xem là tác giả tiêu biêu của kịch trường Việt Nam thời kì những năm 80 của thế 
kỉ XX. 

2. Tác phẩm 

a) Nôi dung 

- Vở kịch Tôi và chủng ta có 9 cảnh, đoạn trích là cảnh ba phản ánh hiệp đầu giao phong giữa hai 
phái mới và cũ, tiến bộ và bảo thủ tại xí nghiệp Thắng Lợi. 

- Qua câu chuyện làm ăn của xí nghiệp Thắng Lợi vớ kịch Tôi và chúng ta phản ánh cuộc đấu 
tranh gay gắt đế thay đôi phương thức tố chức, quản lí, lề lối hoạt động sản xuất trên đất nước ta ở thời 
kì có nhiều biến chuyến mạnh mẽ. Lúc này, nhiều nguyên tắc, quy chế, nhiều phương thức sản xuất cũ 
ngày càng tỏ ra xơ cứng, lạc hậu trước sự vận động sinh động của cuộc sống. Những con người tiên 
tiến đã nhận ra điều ấy và khát khao thay đôi mạnh mẽ phưong thức quản lí, tố chức. Nhưng họ đã vấp 
phải sự chống đối khá quyết liệt của nhừng kẻ bảo thủ, xu nịnh mượn danh bảo vệ truyền thống. Cuộc 
đấu tranh giừa hai phái ấy thật gay gắt nhưng tất yếu chiến thắng sẽ thuộc về con người mới. 

- Với cái tên Tôi và chủng ta, vở kịch cũng đặt ra vấn đề mối quan hệ giữa cá nhân và tập thế. 
Trong khi thế hiện sự xung đột giữa hai phái tiên tiến và lạc hậu, bảo thủ, tác giả đồng thời khăng định 
rằng không có thứ chủ nghĩa tập thế chung chung. Cái "chúng ta" được hình thành tù' nhiều cái "tôi" cụ 
thê, vì thế cần quan tâm, chăm chút đến quyền lợi, hạnh phúc từng cá nhân con người. 

bì Nghệ thuật 

- Tác giả xây dựng tình huống kịch với nhừng xung đột, những mẫu thuần căng thang, diễn tả các 
hành động kịch cụ thế, sinh động đế làm nôi bật chủ đề tư tưởng và tạo cơ sở đê các nhân vật bộc lộ 
tính cách. 

c) Chủ đề 

Là cuộc đấu tranh gay gắt giữa cái cũ và cái mới. Đó là vấn đề nóng bỏng của thực tiễn đời sống 
sinh động. Tuy gay go nhưng cuối cùng phần thắng sẽ thuộc về cái mới, cái tiến bộ góp phần vào công 
cuộc đôi mới đất nước. 

B- CẮC DANG ĐÈ 

1- Dạng đề 2 hoặc 3 điếm 

* Del : Viết đoạn văn ngan (15 đến 20 dòng) về vẩn đề cơ bản của vở kịch Tôi và chúng ta đặt ra và ỷ 
nghĩa của nó đối với thực tiễn phát triến của xã hội ta thời kì bấy giờ. 

* Goi V 

/. Mở đoạn 


136 




- Vở kịch Tôi và chúng ta phản ánh cuộc đấu tranh gay gắt đế thay đối phương thức tô chức, 
quản lí lề lối hoạt động của xí nghiệp Thang Lợi nói riêng và các xí nghiệp khác nói chung của đất 
nước ta nhừng năm đầu thập niên 80 của thế kỉ XX. 

2. Thân đoạn 

- Vấn đề vở kịch Tôi và chủng ta đặt ra là: Không thế cứ khư khư giừ lấy nguyên tắc cơ chế đã 
trở thành cứng nhắc, lạc hậu mà phải mạnh dạn thay đối phương thức tố chức, quản lí thúc đấy sản 
xuất phát triến đừng chạy theo chủ nghĩa hình thức mà cần coi trọng thực tiễn, coi trọng hiệu quả thiết 
thực của công việc. 

- Không có thứ chủ nghĩa tập thế chung chung. Cái ”chung” được tạo thành từ nhũng cái ”tôi” cụ 
thê. vì thế cần quan tâm một cách thiết thực đến cuộc sống, quyền lợi của mồi cá nhân con người. 

3. Ket đoạn 

- Vở kịch Tôi và chúng ta phản ánh tình hình đất nước ta những năm lúc bấy giờ có ý nghĩa thực 
tiễn thật lớn lao. Nó là vấn đề cấp thiết từ đời sống thực tiễn, thực tế xã hội có ý nghĩa trực tiếp đối với 
sự phát triến chung của đất nước. 

2. Dạng đề 5 đến 7 điếm 

* Đe Ị : Phân tích cảnh ha vở kịch Tôi và chúng ta của Lưu Quang Vũ. 

* Dàn bài 

1. Mở hài 

- Giới thiệu Lưu Quang Vũ (1948 - 1988) và bút pháp sắc sảo nhạy bén đề cập hàng loạt vẫn đề 
nóng bỏng của thòi kì đối mới nhừng năm 80 của thế kỉ XX. 

- Đoạn trích là cảnh ba phản ánh hiệp đầu giao phong giữa hai phái mới và cũ, tiến bộ và bảo thủ 
tại xí nghiệp Thắng Lợi. 

2. Thân hài 

- Hoàng Việt giám đốc và Nguyễn Chính phó giám đốc là hai đối thủ trong cuộc xung đột giữa 
hai phái mới và cũ. 

- Nguyễn Chính cho rằng muốn sản xuất theo đúng kế hoạch " cấp trên", tuyển công nhân phải 
thì theo chi tiêu biên chế; còn bà trưởng phòng tài vụ cho biết " không có quỹ lương cho thợ họp 
đồng", mọi mua sắm nguyên liệu, vật tư " phải làm đúng nhừng quy định". 

- Giám đốc Hoàng Việt tuyên bố chủ động đặt ra trong kế hoạch, phải tuyến thêm thợ họp đồng, 
mức sản xuất của xí nghiệp sè tăng lên năm lần, lương mồi công nhân sẽ tăng lên bốn lần. Dừng việc 
xây nhà khách đê trả lương cho công nhân trong hai tháng sau đó sẽ hoàn lại. Muốn tăng sản xuất thì 
phải đầu tư, trước tiên là con người đê chấm dứt tình trạng vô lí, bất công. Những chức vụ vô tích sự 
như quản đốc Trương sẽ được bố trí làm việc khác. Ai làm được nhiều sản phấm sè được hưởng lương 
cao, ai làm tồi sè bị phạt bằng tiền. Muốn phát triên sản xuất thì cần mua thêm nguyên, vật liệu... 

- Phái bảo thủ Nguyễn Chính chống trả quyết liệt, có khi lại lên cao giọng đạo đức ân tình. 

- Quan diêm cúa Hoàng Việt mới mẻ, tiến bộ. 

- Qua đó, ta thấy tư tưởng bảo thú và cơ chế bao cấp quan liêu đã bị tư tưởng đôi mới giáng 
những đòn mạnh mẽ quyết liệt nhưng thế lực bảo thủ đâu đã chịu đầu hàng. Nguyễn Chính một kẻ vô 
cùng xảo quyệt vả lại sau lưng hắn còn có nhừng thế lực như Trần Khắc, ban thanh tra bộ. 

- Cái "tôi" mà Hoàng Việt nêu lên là một tư tưởng lớn: Chúng ta hăng say lao động, vì sự ấm no 
hạnh phúc của chúng ta, vì sự giàu đẹp của đất nước. 

3. Ket bài 


137 



- Tôi và chủng ta là đối mới. Hon hai mươi năm sau, trước sự đối mới tốt đẹp của đất nước, ta 
càng thấy rõ vở kịch của Lưu Quang Vũ là vở kịch hay và sâu sắc. 

c. BẢI TẢP VÈ NHẢ 

1- Dang đề 2 hoăc 3 điềm 

* Đe 1 : Tóm tắt cảnh 3 vở kịch Tôi và chủng ta của Lưu Quang Vũ bằng một đoạn văn. 

* Goi V 

- Sau một năm về làm quyền giám đốc xí nghiệp Thắng Lợi, Hoàng việt đã quyết định củng cố 
lại xí nghiệp và thực thi phương án làm ăn mới, dứt khoát không tuân thủ theo nhũng lối mòn, các 
nguyên tắc lạc hậu đã kìm hãm sự phát triến của xí nghiệp. Nhũng ý kiến của Hoàng Việt về kế hoạch 
mở rộng sản xuất và phưong án làm ăn mới của xí nghiệp không được sự đồng thuận và chia sé của 
những con người bảo thú đang là cộng sự của mình. Những mâu thuần đó đã tạo nên xung đột kịch, 
mâu thuần dồn dập giữa hai tuyến nhân vật tiên tiến và bảo thủ đã làm cho cảnh diễn trở lên hấp dẫn 
và lôi cuốn người đọc, người xem. 

* Đe 2 : Xu thế phát triến và kết thúc của xung đột kịch của vở kịch ”Tôi và chủng ta ” của Lưu Quang 

Vũ. 

* Gọi ỷ Hoc sinh trình bày nhận thức của mình trong đó có hai vấn đề chính sau : 

- Cuộc đấu tranh giữa hai phái bảo thủ và đối mới là cuộc đấu tranh có tính tất yếu và gay gắt. 
Tình huống xung đột mà vở kịch nêu lên là vấn đề nóng bỏng của thực tiễn đời sống sinh động. Các 
quan niệm, cách làm mới, táo bạo ở giai đoạn đầu tất nhiên sè vấp phải nhiều cản trở. 

- Cuộc đấu tranh này gay go nhung cuối cùng phần thắng thuộc về cái mới, cáo tiến bộ. Cách 
nghĩ cách làm của các nhân vật thuộc phái đối mới phù họp với yêu cầu của thực tế đời sống, thúc đấy 
sự phát triến đi lên của xã hội. Họ không đon độc mà được sự ủng hộ của công nhân xí nghiệp. 

2. Dạng đề 5 đến 7 điếm 

* Đe 1 : Tình huống kịch và mâu thuẫn cơ bản trong cảnh ba của vở kịch Tôi và chủng ta. 

* Gọi ỷ 

1. Mở hài 

- Cảnh ba trong vở kịch Tôi và chủng ta là đoạn trích đê lại trong lòng độc giả nhiều ấn tưọng 
sâu sắc về tình huống kịch và nhũng mâu thuần gay gắt giừa hai truy en nhân vật: Tiên tiến dám nghĩ, 
dám làm với nhũng người dập khuôn máy móc. 

2. Thân hài 

- Tình trạng ngùng trệ sản xuất của xí nghiệp Thắng Lợi đã đến lúc phải giải quyết bằng nhũng 
quyết định táo bạo. Sau quá trình tìm hiếu và củng cố lại xí nghiệp giám đốc Hoàng Việt quyết định 
công bố kế hoạch mở rộng sản xuất và phương án làm ăn mới. 

- Anh đã công khai tuyên chiến với cơ chế quản lí lỗi thời. Nhũng lời công bố của Hoàng Việt 
liên tiếp gây bất ngờ với nhiều người và bị phó giám đốc Nguyễn Chính, quản đốc phân xưỏng Trương 
phản úng gay gắt. 

+ Phản úng của trưởng phòng tố chức lao động, trưởng phòng tài vụ liên quan đến biên chế, quỹ 
lương. 

+ Phản ứng của quản đốc phân xưởng Trương liên quan đến hiệu quả tô chức, quản lí khi Hoàng 
Việt khăng định không cần chức vụ này. 

+ Phản úng ngày một gay gắt của phó giám đốc Nguyễn Chính dựa vào cấp trên và nguyên tắc 
vào nghị quyết Đảng uỷ của xí nghiệp. 

3. Ket hài 


138 



- Với tình huống kịch và những mâu thuần quyết liệt giữa hai tuyến nhân vật tiên tiến dán nghĩ, 
dám làm và những người bảo thủ máy móc đã chứng tỏ muốn mở rộng quy mô sản xuất cần phải có 
những thay đối mạnh mẽ và đồng bộ. 

* Đe 2 : Phân tích tính cách của các nhân vật tiêu biêu trong cảnh ba vở kịch Tôi và chúng ta của 
Lưu Quang Vũ. 

* Gọi ỷ 

1. Mở hài. 

- Cảnh ba của vở kịch Tôi và chúng ta phản ánh cuộc đấu tranh gay gắt công khai giừa hai phái 
đối mới và bảo thủ diễn ra tại phòng làm việc của giám đốc Hoàng Việt. 

- Qua hành động và ngôn ngữ, các nhân vật đã tự bộc lộ tính cách của mình. 

2. Thân hài. 

- Giám đốc Hoàng Việt - nhân vật trung tâm. Một người lãnh đạo có tinh thần trách nhiệm cao, 
năng động, dám ghĩ, dám làm vì sự phát triên của xí nghiệp và quyền lợi của anh chị em công nhân. 
Anh cũng là người trung thực, thang thắn kiên quyết đấu tranh với niềm tin và chân lý. Đó là mầu 
người lãnh đạo thời kì đôi mới đầu tiên. 

- Kĩ sư Lê Sơn: Một kĩ sư có năng lực, có trình độ chuyên môn giỏi, từng gắn bó nhiều năm tại xí 
nghiệp. Dù biết cuộc đấu tranh sẽ rất khó khăn nhưng anh vẫn chấp nhận, sẵn sàng cùng Hoàng Việt 
cải tiến toàn diện hoạt động của đơn vị. 

- Phó giám đốc Nguyễn Chính: Tiêu biểu cho loại người máy móc, bảo thủ nhung cũng gian 
ngoan nhiều mánh khoé. Nguyễn Chính luôn vin vào cơ chế, các nguyên tắc dù đã trở thành lạc hậu đế 
chống lại sự đối mới. Anh ta khéo luồn lọt, xu nịnh cấp trên. 

- Quản đốc phân xưởng Trương: Là người suy nghĩ và làm việc như cái máy, khô cằn tình người 
thích tỏ ra quyền thế, hách dịch với anh chị em công nhân. 

3. Ket bài. 

- Cảnh ba đã tập trung cao độ nhừng xung đột kịch có nhiều kịch tính. Sự phát triến của tình 
huống kịch và ngôn ngữ, hành động đã khắc hoạ rõ nét tính cách của từng nhân vật. 


139 




140 



